


ĐỪNG BẬN TÂM 
CHUYỆN VẶT 





ĐỪNG BẬN TÂM CHUYỆN VẶT 
NGUYÊN MINH Việt dịch 


Bản quyền bản Việt dịch thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản 
Liên Phật Hội. 
Copyright © 2016 by Nguyen Minh 


ISBN-13: 978-1539625544 
ISBN-10: 1539625540 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


RICHARD CARLSON 
NGUYÊN MINH Việt dịch 


DỪNG 
BẬN TÂM 
HUYỆN VẶT 


MỘT TRĂM LỜI KHUYÊN 
GIÚP BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 


NGUYÊN TÁC 
Donˆt Sweat the Small Stuff 
with Your Family 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


LỜI GIỚI THIỆU 


gày nay, trong khuynh hướng của một 

xã hội đang trên đà phát triển, cuộc 
sống của chúng ta cũng ngày càng phức tạp, hối hả 
hơn nhiều. Ở những thành phố lớn, nhiều người đã 
bắt đầu có những thời biểu làm việc vượt quá mức 
của một cuộc sống bình thường. Điều đó dẫn đến 
một nhịp sống bận rộn, khó khăn hơn, khiến cho con 
người phần nào dễ mất đi những phẩm chất tốt đẹp, 
cởi mở của mình. Và những căng thẳng, khó khăn 
trong cuộc sống, theo quy luật muôn đời cuối cùng 
rồi cũng đều đổ dồn về dưới mái gia đình: nơi dung 
chứa tất cả những vui, buồn, vinh quang, thất bại 
của mỗi con người. Chính vì thế, cung cách cư xử 
trong gia đình ngày nay cũng không còn đơn sơ, giản 
dị như trước đây vài ba thập kỷ nữa. Chúng ta đang 
rất cần chú ý đến những mối quan hệ gia đình trong 
môi trường mới, nhằm có thể duy trì và phát triển 
được hạnh phúc ngay cả trong những điều kiện khó 
khăn nhất mà cuộc sống đòi hỏi. 

Tiến sĩ Richard Carlson là một nhà tâm lý nổi 
tiếng của Hoa Kỳ, đã viết nhiều sách hướng dẫn về 
cách ứng xử trong gia đình, và cũng thường xuyên 
diễn thuyết nhiều nơi về đề tài này, kể cả một số 
chương trình trên các đài truyền hình và truyền 
thanh quốc gia. Chuyển dịch tập sách nhỏ này của 
ông sang Việt ngữ, chúng tôi hy vọng giới thiệu được 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





với độc giả Việt Nam một số trong những cách nhìn 
nhận của ông về các vấn đề trong cuộc sống gia đình, 
cũng như nhiều giải pháp thiết thật nhằm mang lại 
hạnh phúc thật sự. 


Tất nhiên độc giả Việt Nam sẽ không tránh khỏi 
cảm giác xa lạ với một vài vấn đề trong sách, do 
những bối cảnh xã hội có phần khác nhau. Nhưng 
nhìn chung thì phần lớn vẫn là những phân tích, 
nhận xét rất bổ ích và có thể vận dụng sáng tạo 
trong điều kiện của chính chúng ta. Xét cho cùng, 
đây là những vấn đề về con người, vì thế cũng không 
khác nhau mấy trên cả hành tỉnh này. 


Thành công của Richard là ở chỗ ông không đặt 
ra những vấn đề quá to tát, mà thường chỉ là những 
việc nhỏ nhặt, nhưng thiết thật, cọ xát với cuộc sống 
hằng ngày của mỗi người. Những giải pháp ông đề ra 
lại rất đơn giản, dễ thực hiện, nhưng đưa đến nhiều 
kết quả bất ngờ. Bản thân người dịch, ngay trong 
quá trình dịch sách này, cũng không dấu giếm là đã 
áp dụng một số giải pháp được trình bày trong sách, 
với những kết quả tuy còn khiêm tốn nhưng cũng vô 
cùng quý giá trong cuộc sống gia đình. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc với niềm hy 


vọng rất đơn sơ là “chia ngọt, sẻ bùi”. 


NGUYÊN MINH 


Dẫn nhập 


ho dù là trong quan hệ với con cái, giữa vợ 

chồng với nhau, hoặc là với cha mẹ, thân 
tộc, anh chị em..., cung cách ứng xử trong gia đình 
thường khi cũng có những khó khăn. Sự quen thuộc 
với nhau, những thói quen không thể tránh, sự mong 
đợi, hy vọng vào người khác, sự hy sinh, rồi những 
mâu thuẫn trong dự trù công việc, các thói tật của 
mỗi người, cho đến vấn đề trách nhiệm... và biết bao 
nhiêu thứ vặt vãnh khác trong gia đình, đều có thể 
góp phần tạo nên một môi trường đầy căng thẳng. 
Hơn nữa, các thành viên trong gia đình, có lẽ hơn 
hẳn bất kỳ ai khác, luôn thật sự nắm được yếu điểm 
của bạn để dễ dàng chọc giận. Cùng với những cung 
cách ứng xử trong gia đình là tất cả những trách 
nhiệm và những chuyện bực mình xoay quanh cuộc 
sống - hóa đơn, thực đơn, công việc vệ sinh, các chi 
phí sinh hoạt, công việc trong sân vườn, rồi các cuộc 
gọi điện thoại, những con vật nuôi, những người 
hàng xóm, cho đến công việc giặt ủi, tiếng Ổn, việc 
bảo dưỡng các vật dụng... vân vân và vân vân... - và 
thế là bạn đã tự mang lại cho mình đủ các yếu tố để 
rơi vào một sự suy sụp tinh thần. 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





Chúng ta hãy thành thật thừa nhận điều này: 
có được một mái ấm gia đình là một đặc ân từ cuộc 
sống, và tất nhiên là rất đáng hoan nghênh, nhưng 
đồng thời cũng có những phần khó khăn nhất định, 
ngay cả khi mà mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. 
Nếu bạn muốn có một cuộc sống gia đình đầy yêu 
thương, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, bạn phải 
học tính kiên nhẫn, và biết cách xem thường, không 
cáu gắt vì những chuyện vặt, để rồi bị chúng chiếm 
hết tâm trí mình. Có lẽ đã quá đủ những khó khăn 
để đối đầu và giải quyết trong cuộc sống gia đình. 
Vì thế, sự thật là nếu bạn quá quan tâm đến những 
chuyện vặt, chính là bạn đang tự đẩy mình đến chỗ 
suy sụp tinh thần. Với tôi, đây là một vấn đề rất 
quan trọng cần phải vượt qua. Và phần thưởng đạt 
được sẽ rất đáng giá - sự hòa hợp trong gia đình, 
và ngay cả sự minh mẫn, sáng suốt cho chính bản 
thân bạn. 


Tôi viết cuốn sách này nhằm giúp cho cuộc sống, 
những sinh hoạt trong gia đình, được phần nào dễ 
dàng hơn, và hy vọng là mọi người cũng yêu thương 
nhau hơn. Những giải pháp ở đây nhắm đến giải 
quyết các nguyên nhân thông thường nhất dẫn đến 
sự tan võ, và giúp mang lại niềm vui trong gia đình, 
những niềm vui thường bị đánh mất đi chỉ vì những 
bực bội nhỏ nhặt và sự bận rộn trong cuộc sống hằng 
ngày. Những giải pháp này cũng nhằm nâng cao hơn 
nữa nhận thức, sự kiên nhẫn và khôn ngoan của 
bạn. Chúng cũng giúp bạn có một thái độ sống đáng 


(ấn nhập 





yêu hơn trong gia đình, biết ơn mọi người hơn, và có 
được sự thanh thản. 


Những người biết xem thường, không quá bận 
tâm với những việc vặt vãnh trong gia đình có một 
cuộc sống thênh thang mở rộng. Họ chẳng phải tiêu 
hao đi bao nhiêu sinh lực vào những cau có, bực bội 
thường ngày, và như vậy sẽ còn thừa năng lượng để 
tìm được niềm vui, để có một cuộc sống đầy sáng tạo 
và yêu thương. Những phần sinh lực vốn thường bị 
tiêu hao đi trong sự căng thẳng, bực dọc, giờ đây 
có thể được tập trung vào cho sự sáng tạo và việc 
tạo ra những kinh nghiệm cũng như những ký ức 
thật vui tươi trong cuộc sống. Khi những việc nhỏ 
nhặt thôi không còn làm bạn bận tâm nhiều quá, 
gia đình sẽ trở nên một nguồn vui sống hơn bao giờ 
hết. Bạn trở nên kiên nhẫn và dễ tính hơn. Cuộc 
sống dường như cũng dễ dàng hơn. Bạn cảm nhận 
cuộc sống không còn nặng nề và phức tạp thái quá, 
và bạn cũng sẽ trải nghiệm được nhiều sự hòa hợp 
hơn trong cuộc sống. Cảm giác yên bình này lan tỏa 
quanh bạn, và sẽ được các thành viên khác trong gia 
đình cảm nhận. 


Khi bạn biết cách nhìn nhận sự việc đúng với 
bản chất của chúng, và trở nên nhẫn nhục, chịu 
đựng hơn, mỗi ngày trôi qua sẽ dường như dễ dàng 
và ít căng thẳng hơn. Bạn sẽ nhận ra được nét vô 
tư, đáng yêu của người khác trong những cách ứng 
xử mà trước đây vẫn thường làm cho bạn khó chịu. 
Điều này làm cho bạn cảm thấy thân thiết hơn với 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





gia đình như là một tổ ấm, và cảm nhận được sự 
thanh thản hơn với tư cách là một thành viên trong 
tổ ấm đó. Vì vậy mà bạn cũng tự mình trở nên dễ 
dãi hơn, không còn đòi hỏi mọi việc nhất định phải 
diễn ra theo một cách nào đó, chỉ để làm vui lòng 
bạn. Bạn sẽ yêu thương nhiều hơn nữa trong trái 
tim mình, và sẵn lòng chia sẻ tình yêu đó với những 
người chung quanh. Và cuối cùng, bạn sẽ trở nên dễ 
hòa nhập với mọi người, một điều kiện cho phép bạn 
khơi dậy được những gì tốt đẹp nhất từ những người 
mà bạn yêu thương nhất. 


Sau khi tôi viết cuốn “Dont Sweat the Smaill 
Stuff” (Đừng quan tâm chuyện vặt), nhiều người đã 
hỏi tôi: “Có phải chuyện nhà ông bao giờ cũng êm ấm 
cả không?” Tôi phải thú thật là không phải thế! Ngay 
vào lúc cuốn sách nói trên của tôi vừa bày trên hiệu 
sách, các con tôi đã đặt tôi vào những chuẩn mực 
sống đặc biệt chưa từng có trước đó. Giờ đây dường 
như tôi không thể làm bất cứ việc gì mà không bị chỉ 
trích. Chẳng hạn, đã hơn một lần khi tôi cáu gắt, 
bực dọc về điều gì đó ở nhà, con gái nhỏ nhất của tôi, 
Kenna, tay cầm cuốn sách trong tay và chạy quanh 
nhà, miệng la lớn: “Đừng quan tâm chuyện vặt, bố 
ơi! Đừng quan tâm chuyện vặt!” 


Con gái 8 tuổi của tôi, Jazzy, thậm chí còn gay 
gắt với tôi hơn cả em nó. Gần đây, vào một ngày tôi 
vừa từ xa trở về sau một chuyến đi diễn giảng về một 
nếp sống thanh thản hơn và làm thế nào đếthoát 
khỏi sự căng thẳng, con bé và tôi cùng ăn bữa sáng. 


10 


()ấn nhập 





Trong khi chúng tôi đang ăn và nói chuyện cởi mở, 
thân mật cùng nhau, không hiểu sao tôi lại chuyển 
hướng và bắt đầu lên lớp giảng giải - những điều 
mà nó hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đến một 
lúc, nó vụt đứng dậy, chống hai tay vào sườn, nói với 
giọng thật đáng yêu nhưng đầy mai mỉa: “Thôi đi, 
bố ơi. Liệu có thật là bố dạy cho mọi người thư giãn 
không đấy?” Thật lòng, tôi thú nhận điều này: Tôi 
đã cáu gắt với những chuyện vặt trong gia đình tôi 
nhiều hơn ở bất cứ nơi nào khác. Và tôi dám cuộc là 
bạn cũng như thế thôi! 


Không ai trong chúng ta đạt được sự toàn hảo, 
hay thậm chí gần đến sự toàn hảo, trong quan hệ cư 
xử cũng như trong sinh hoạt gia đình. Luôn luôn có 
những lúc mà chúng ta cảm thấy bực dọc hoặc quá 
sức chịu đựng. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm giảm 
đi đáng kể những lần như thế. Chúng ta có thể tạo 
ra những bước hoàn thiện dần dần, hoặc thậm chí có 
khi đột biến, trong phương thức mà chúng ta gắn bó 
với các thành viên khác trong gia đình và với những 
trách nhiệm trong đời sống hằng ngày. Trong thực 
tế, chúng ta có thể hoàn thiện rất đáng kể cuộc sống 
của mình, như từng thành viên riêng rẽ và như một 
mái ấm gia đình. 

Khuynh hướng “không cáu gắt vì những chuyện 
vặt” đã trở thành một ưu tiên trong cuộc sống của 
hàng triệu người. Và không ở đâu mà điều này lại có 
ý nghĩa quan trọng hơn là đối với những người thân 
yêu ngay quanh ta. Khi chúng ta trở nên phần nào 


11 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





thư thả và bình thản hơn, chúng ta sẽ tránh được 
một xu hướng chung rất thường gặp là coi thường 
gia đình và những người thân yêu của mình. Thay 
vào đó, chúng ta sẽ biết nhìn nhận giá trị của món 
quà từ gia đình, hay thật sự phải nói là món quà từ 
cuộc sống. Khi bạn áp dụng những ý tưởng này vào 
cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu tạo dựng một gia đình êm 
ấm hơn với đầy lòng yêu thương. Tôi xin gởi đến các 
bạn và gia đình tình yêu của tôi cùng với những lời 
cầu chúc tốt đẹp nhất. 


12 


1. Tạo một môi trường tình cảm 
tích cực 


lống như trong một khu vườn, những 

bông hoa chỉ có thể sinh trưởng tốt trong 
điều kiệ n tốt, mọi sinh hoạt trong gia đình bạn chỉ 
có thể trôi chảy khi một môi trường tình cảm tích 
cực được tạo ra. Thay vì đối phó với từng sự việc 
căng thắng vào lúc chúng xảy ra, việc tạo một môi 
trường tình cảm tốt sẽ giúp bạn ngăn ngừa trước 
những khả năng có thể dẫn đến sự căng thẳng, mâu 
thuẫn. Điều này giúp bạn thích nghi với cuộc sống 
chứ không phải là đối phó với nó. 

Khi nỗ lực tạo ra một môi trường tình cảm lý 
tưởng trong gia đình riêng, bạn cần phải tự đặt cho 
mình nhiều câu hỏi quan trọng: Bạn là mẫu người 
như thế nào? Liệu một môi trường sống như thế nào 
sẽ làm cho bạn thoải mái và sinh hoạt tốt? Bạn có 
muốn gia đình mình được êm ấm hơn không? Những 
câu hỏi như thế này là cực kỳ quan trọng trong việc 
khởi sự tạo ra một môi trường sống lý tưởng chung 
quanh bạn. 


Việc tạo ra một môi trường như thế phụ thuộc 
nhiều vào những sở thích tỉnh thần của bạn, hơn là 
vào những yếu tố vật chất bên ngoài. Lấy ví dụ như 
cách sắp đặt bàn ghế, vật dụng, màu sắc các bức 
tường, hay những tấm thảm... cũng đều có góp phần 
trong việc tạo ra môi trường chung, nhưng chúng 


13 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





không phải là những yếu tố quyết định nhất. Môi 
trường lý tưởng của bạn được hình thành chủ yếu 
là từ những yếu tố như tiếng ồn, tốc độ làm việc, 
sự kính trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong 
gia đình, và sự sẵn lòng (hoặc không sẵn lòng) lắng 
nghe nhau. 


Ví dụ như, trong gia đình tôi, chúng tôi đã đặt 
một mục tiêu là cùng nhau tạo ra và duy trì một môi 
trường khá êm ả. Mặc dù chúng tôi vẫn thường có 
những lúc đi lệch khỏi định hướng đó, nhưng thật 
sự có ngay những nỗ lực để đưa mọi việc trở về đúng 
hướng. Lấy ví dụ, cho dù chúng tôi rất thích được 
sống bên nhau,và vẫn thường dành nhiều thời gian 
bên nhau, nhưng mỗi người trong chúng tôi cũng có 
đô! lúc thích được yên tĩnh một mình. Một nhận thức 
đơn giản về việc này như là một ý muốn tích cực, 
thay vì tiêu cực, sẽ giúp tất cả chúng tôi dễ dàng hơn 
trong việc chịu đựng những tiếng ồn, hoạt động, và 
cả sự hỗn độn nữa, vốn xảy ra bất cứ lúc nào quanh 
chúng tôi. Chúng tôi đã biết cảm nhận được khi một 
người nào đó trong gia đình cần có một môi trường 
yên tĩnh hơn, hay không gian để ở yên một mình. 


Một điều khác cần làm là hãy cố giảm bớt sự hối 
hả không cần thiết xuống mức thấp nhất. Mặc dù 
hai con tôi chỉ mới được 8 tuổi và ð tuổi, chúng tôi 
vẫn nhiều lần thảo luận với nhau vấn đề này. Trong 
tập thể gia đình, chúng tôi đồng ý với nhau cùng theo 
khuynh hướng này trong sinh hoạt của mỗi người, 
cũng như trong hoạt động chung của cả gia đình. 


14 


2. Sát đầu trọi 0oiệc sớtn hơn trột chút 





Ví dụ, có những lúc tôi rơi vào thói quen cố hữu, và 
làm cho mọi việc trở nên hối hả chỉ vì muốn cho tất 
cả được làm xong ngay tức khắc. Tôi đã cho phép 
các con tôi, trong những trường hợp này, nhẹ nhàng 
nhắc nhở tôi hãy thư thả lại. Bọn trẻ cũng nhận thức 
được rằng giữ một nhịp độ làm việc vừa phải là điều 
quan trọng để tạo cuộc sống tốt hơn trong gia đình, 
và chúng cảm thấy thật thoải mái mỗi khi có dịp để 
nhắc nhở tôi trong những lúc tôi đi sai mục tiêu này. 

Điều rõ ràng là, một môi trường sống lý tưởng sẽ 
khác nhau đối với từng gia đình. Tuy nhiên, tôi tin 
rằng nếu bạn chịu dành thời gian để suy ngẫm về 
một môi trường sống như thế nào là lý tưởng đối với 
bạn, bạn sẽ thấy có những thay đổi rất đơn giản mà 
bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay. Hãy kiên nhẫn 
trong việc này. Môi trường sống hiện nay của bạn vốn 
đã hình thành từ nhiều năm qua; vì thế, phải mất 
một thời gian nhất định để tạo ra một môi trường 
mới. Với thời gian, tôi hoàn toàn tin tưởng chắc chắn 
là bạn sẽ thấy việc làm này mang lại những phần 
thưởng vô cùng đáng giá. 


2. Bắt đầu mọi việc sớm hơn một 


chút 


hi bạn thử hỏi một người, hoặc một gia 
đình bình thường nào đó, xem điều gì 
có thể làm cho họ căng thẳng nhất, rất hiếm khi mà 


lỗ 


ng bận tâtmt (futyện ạt 





câu trả lời lại không bao hàm trong đó một thực tế 
là: họ luôn luôn phải hối hả chạy đua theo sau mọi 
việc. Cho dù là bạn đang định đi xem một trận bóng 
đá, đến sở làm, ra phi trường, dự một buổi tiệc của 
người hàng xóm, thậm chí đến trường hay đi lễ nhà 
thờ... Dường như hầu hết chúng ta đều có những lý 
do để khởi sự vào giây phút nào trễ nhất có thể được. 


Và như thế là phải chạy đua theo sau một chút. 
Khuynh hướng này tạo ra rất nhiều những căng 
thắng không cần thiết, vì chúng ta luôn phải nghĩ 
đến những ai đang chờ đợi, đã trễ đi bao lâu so với 
thời biểu, sự trễ nải này đã xảy ra bao nhiêu lần 
rồi... Và hầu như bao giờ cũng thế, chúng ta lao ra 
xe, ghì chặt tay lái, siết dây an toàn... trong lòng đầy 
lo lắng nghĩ đến hậu quả của sự chậm trễ. Hối hả 
chạy đua như vậy làm cho chúng ta phải căng thẳng 
rất nhiều, và tạo điều kiện cho chúng ta dễ dàng cáu 
gắt vì những chuyện nhỏ nhặt. 


Vấn đề rắc rối rất thường gặp từ lâu nay như vậy 
lại có thể dễ dàng giải quyết, chỉ đơn giản bằng cách 
hãy tự dành cho mình thêm mười phút nữa trước khi 
bắt đầu mọi việc. Không cần biết là bạn đang chuẩn 
bị đi đâu, hãy tự nói với mình rằng, cho dù có xảy ra 
điều gì đi nữa, bạn cũng sẽ bắt đầu sớm hơn mười 
phút, thay vì đợi đến giây phút cuối cùng mới lao vội 
ra cửa. 


Dĩ nhiên, điểm mấu chốt của vấn đề là khởi sự 
sẵn sàng sớm hơn một chút so với thường lệ, và luôn 
đảm bảo là mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng trước khi 


16 


2. Sát đầu trọi oiệc sớm hơn trột chút 





bước vào một công việc khác. Tôi không thể nào kể 
hết những gì mà giải pháp đơn giản này đã mang 
lại cho tôi trong cuộc sống. Thay vì phải luôn hối hả 
lùng sục cái ví tiền của mình, hay tìm một đôi giày 
cho con gái đúng vào giây phút cuối cùng trễ nãi 
nhất, giờ đây tôi luôn luôn sẵn sàng với dư thừa thời 
g1an. 

Đừng tự dối mình rằng những phút giây dự 
phòng này là không cần thiết. Có đấy. Những giây 
phút bạn thêm vào trước và giữa những công việc 
hằng ngày có thể là sự khác biệt giữa một ngày căng 
thẳng và một ngày vui vẻ. Thêm vào đó bạn sẽ khám 
phá ra rằng, khi không phải chạy đua theo sau, bạn 
mới có thể cảm nhận được nhiều niềm vui trong 
những công việc khác nhau hằng ngày, thay vì là chỉ 
luôn hối hả làm cho xong. Ngay cả những sự việc đơn 
giản, thông thường, cũng có thể là những nguồn vui 
to lớn khi mà bạn không phải ở trong một tâm trạng 
quá vội vã. 

Khi làm xong một việc, hãy cố gắng chuẩn bị cho 
việc kế tiếp sớm hơn một chút. Khi nào có thể, hãy 
phân chia các hoạt động hằng ngày của bạn, giờ làm 
việc, giờ chơi, và mọi hoạt động khác... cách xa nhau 
hơn một chút. Và cuối cùng, đừng quá tải trong việc 
hoạch định thời biểu. Hãy để ra một ít thời gian dự 
phòng, nghĩa là không xếp bất cứ hoạt động nào vào 
quỹ thời gian đó. 

Nếu bạn thực hiện giải pháp này, bạn sẽ kinh 
ngạc khi nhận ra cuộc sống của bạn thư thả hơn biết 


17 


ng bận târmt (futyện ạt 





bao nhiêu. Cảm giác căng thẳng, nặng nề liên tục sẽ 
được thay bằng một cảm giác mới đầy thanh thản và 
bình ổn. 


3. Người đang vui là người sẵn 
lòng giúp đỡ 


(⁄)- là một ý niệm quá hiển nhiên, đến 
nỗi tôi thấy gần như lúng túng khi viết 


về nó. Vâng, tôi đã nhận thấy là có rất ít các quan 
hệ hôn nhân biết tận dụng những hệ quả thật sự rất 
đáng kể của ý tưởng này. 


Ý tưởng này nói lên rằng, khi vợ (hoặc chồng) 
bạn đang vui vẻ và được tôn trọng, cô ấy (hay anh 
ấy) sẽ rất sẵn lòng giúp đố bạn. Ngược lại, khi cô ấy 
(hay anh ấy) cảm thấy không được vui hoặc là bị coi 
thường, thì có lẽ điều cuối cùng trong cuộc sống, chỉ 
khi không còn gì để làm, mới là làm cho cuộc sống 
của bạn được dễ dàng hơn đôi chút. 

Ö đây tôi phải nói thật rõ vấn đề: tôi không muốn 
nói trách nhiệm của bạn là phải làm cho cô ấy (hoặc 
anh ấy) vui. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào tự thân 
mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta thật sự có thể giữ 
một vai trò đáng kể trong việc bày tỏ cho vợ (hoặc 
chồng) mình biết rằng cô ấy (hay anh ấy) đang được 
tôn trọng. Hãy thử suy nghĩ về trường hợp của chính 
mình. Có bao lần bạn chân thành cảm ơn vợ (hoặc 
chồng) mình vì tất cả những công việc nhọc nhằn mà 


18 


3.(/(gtười đattg ottt [à tựtrời sắn [òng gitip đỡ 





cô ấy (hay anh ấy) đã làm vì bạn? Tôi đã gặp có đến 
hàng trăm người thú nhận là mình chẳng bao giờ 
làm điều đó. Và hầu như không có ai làm điều này 
như một thông lệ đều đặn. 

Vợ chồng với nhau là những người cùng chia 
sẻ. Một cách lý tưởng, bạn nên xem người vợ (hoặc 
chồng) của mình như người bạn thân nhất. Chẳng 
hạn, nếu một người bạn thân nhất nói với bạn rằng: 
“Tôi muốn được một mình đi chơi xa trong vài hôm.” 
Bạn sẽ nói gì với người ấy? Trong hầu hết các trường 
hợp, bạn rất có thể sẽ đáp lại với những câu đại loại 
thế này: “Điều đó tuyệt lắm! Bạn rất xứng đáng được 
hưởng điều đó. Bạn nên làm điều đó... “ Thế nhưng, 
nếu vợ (hoặc chồng) bạn nói ra những điều y hệt như 
trên, liệu bạn có đáp lại cũng giống như trên không? 
Hay là bạn sẽ nghĩ ngay đến những gì mà yêu cầu 
này có thể ảnh hưởng đến bạn? Liệu bạn có thấy 
phiền lòng, thấy bị tổn thương, hay thấy bực dọc? 
Hãy nghĩ xem, liệu một người bạn tốt sẽ quan tâm 
nhiều hơn đến niềm vui của chính bản thân, hay 
đến niềm vui của bạn mình? Bạn có nghĩ rằng, chỉ là 
ngẫu nhiên mà một người bạn thân bao giờ cũng sẵn 
lòng giúp bạn bất cứ khi nào cần đến? 


Điều hiển nhiên là, bạn không thể luôn luôn 
đối xử với vợ (hoặc chồng) mình hệt như với những 
người bạn thân khác. Nói cho cùng, một quan hệ hôn 
nhân với cuộc sống gia đình cũng như một ngân sách 
chung, luôn đi kèm theo với rất nhiều trách nhiệm. 
Tuy nhiên, cách ứng xử có thể tương tự như nhau. 


19 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





Lấy ví dụ, nếu một người bạn tốt đến chơi và lau 
dọn nhà cửa, rồi bỏ thời gian làm giúp bạn bữa tối... 
Liệu bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ ứng xử như thế nào? Nếu 
vợ (hoặc chồng) bạn cũng làm những công việc y hệt 
như thế, liệu cô ấy (hay anh ấy) có xứng đáng nhận 
được cùng một sự đánh giá, sự biết ơn giống như vậy 
không? Hẳn nhiên là có. Cho dù những công việc đã 
làm là công việc gì, thì mọi người đều mong muốn - 
và xứng đáng - nhận được một thái độ biết ơn. Và 
khi chúng ta không cảm thấy việc làm của mình bị 
coi thường, thì bản tính tự nhiên của chúng ta vẫn 
là sẵn lòng giúp đỡ. 

Gần như không có gì dễ dự đoán hơn là cách ứng 
xử của mọi người mỗi khi cảm thấy được người khác 
cảm thông và tôn trọng. Cả tôi và vợ tôi đều chân 
thành biết ơn nhau và luôn ghi nhớ là chẳng bao giờ 
coi thường việc làm của nhau. Tôi rất thích những 
khi Kris nói với tôi rằng cô ấy cảm kích những công 
việc nhọc nhằn của tôi như thế nào, và cô ấy vẫn tiếp 
tục làm thế ngay cả sau hơn mười lăm năm chung 
sống. Tôi cũng tự hứa là phải biết ơn, và bày tỏ lòng 
biết ơn đó mỗi ngày đối với những công việc cực nhọc 
và đóng góp to lớn của cô ấy cho gia đình. Kết quả 
là, cả hai chúng tôi đều mong muốn được làm điều gì 
đó cho nhau - không phải chỉ là vấn đề trách nhiệm, 
mà là vì chúng tôi biết việc làm của mình luôn luôn 
được ghi nhận. 

Có thể là bạn đã làm như thế từ lâu nay. Nếu 
được vậy, hãy tiếp tục. Nhưng nếu không, hãy bắt 


20 


4. 26c ltỏi trẻ eon để sống trottg hiện tại 





đầu vẫn không bao giờ là quá muộn. Hãy tự hỏi mình: 
“Liệu tôi có thể làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đối với 
vợ (hoặc chồng) tôi nhiều hơn nữa?” Thông thường 
thì câu trả lời sẽ rất đơn giản. Hãy cố gắng thường 
xuyên để nói thật nhiều hai tiếng cám ơn một cách 
thật chân thành. Luôn nghĩ nhiều đến trong tâm trí 
của mình, không phải là những gì bạn đang làm cho 
gia đình, mà là những gì mà vợ (hoặc chồng) mình 
đang làm. Bày tỏ thái độ biết ơn và sự đánh giá cao 
của bạn. Tôi đám cuộc là rồi bạn sẽ nhận ra một điều 
mà tất cả những cặp vợ chồng hạnh phúc đều nhận 
ra: khi vợ (hoặc chồng) bạn ở trong tâm trạng càng 
vui vẻ, càng được tôn trọng, thì cô ấy (hoặc anh ấy) 
càng sẵn lòng làm mọi việc giúp bạn. 


4. Học hỏi trẻ con để sống trong 
hiện tại 


hương thức này có thể áp dụng dù bạn 

có trẻ con sống trong nhà hay không, 
hoặc thậm chí bạn chưa từng có con. Bạn có thể bỏ 
chút thì giờ đến với con cái người khác, hoặc đơn 
giản hơn, chỉ cần quan sát những đứa trẻ đang chơi 
trong công viên nơi bạn ở. Cho dù không phải bao giờ 
điều này cũng đúng, nhưng trong hầu hết các trường 
hợp, trẻ con luôn sống trong giây phút hiện tại. Điều 
này đặc biệt càng đúng đối với những em còn ít tuổi. 


Thực hành việc sống trong giây phút hiện tại 


21 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





không phải là điều bí ẩn, cũng không phải chuyện gì 
to tát lắm. Về cơ bản, tất cả những gì cần làm chỉ là 
việc giảm bớt sự chú ý vào các mối lo ngại, quan tâm, 
những hối tiếc về lỗi lầm, chuyện đúng sai, những 
việc chưa làm được, những việc gây bực mình, rồi 
tương lai, và quá khứ... Sống trong hiện tại có nghĩa 
đơn giản là sống cuộc sống ngay trong giây phút này, 
với tất cả sự chú ý của bạn tập trung vào, và không 
để cho suy nghĩ tản mạn đến những gì không nằm 
trong hiện tại. Khi bạn có thể làm được điều này, 
không những bạn sẽ tận hưởng được tối đa những 
phút giây hiện tại, mà bạn còn có thể thực hiện mọi 
việc theo cách tốt nhất và sáng tạo nhất có thể được, 
bởi vì bạn rất ít bị chi phối bởi những ham muốn, 
những nhu cầu hay những điều lo lắng. 


Những người sống hạnh phúc đều biết rằng, bất 
kể điều gì đã xảy ra hôm qua, tháng trước, nhiều 
năm trước, hay những gì có thể sẽ xảy ra cuối ngày 
nay, ngày mai, hay năm tới, chỉ có giây phút hiện 
tại này là lúc mà hạnh phúc có thể thật sự được tìm 
thấy và trải nghiệm. Điều này rõ ràng không có 
nghĩa là bạn không bị ảnh hưởng, hay không học hỏi 
được gì từ quá khứ của mình. Cũng không có nghĩa 
là bạn không cần dự định gì cho ngày mai, hay cho 
đến lúc nghỉ hưu... Sống trong giây phút hiện tại 
có nghĩa là bạn hiểu được nguồn năng lực tích cực 
nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất của bạn chính 
là nguồn năng lực của hôm nay - nguồn năng lực của 
ngay chính giây phút này. Khi bạn thấy phiền lòng 


22 


4. 20ọe hỏi trẻ eott để sống trottg hiện tại 





hay bối rối, rất thường là chỉ vì những việc đã qua 
hay chưa đến. 


Bằng vào trực giác, trẻ con hiểu được rằng cuộc 
sống là một chuỗi nối tiếp của những giây phút hiện 
tại, mà mỗi giây phút trong đó cần được cảm nhận 
hoàn toàn, từng giây, từng phút nối tiếp nhau, như 
thể mỗi giây phút đó đều vô cùng quan trọng. Chúng 
hòa nhập vào trong hiện tại và đặt hết tâm ý mình 
vào người nào đang bên cạnh chúng. Tôi vẫn còn nhớ 
một sự kiện đáng yêu xảy ra cách đây chừng năm 
hay sáu năm. Vợ chồng tôi có nhờ một người giữ trẻ 
đến để trông chừng đứa con gái, lúc đó được hai tuổi, 
trong khi chúng tôi đi ra ngoài vào buổi tối. Con gái 
tôi và tôi đang chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ trong 
cái hố cát của nó thì người giữ trẻ đến. Khi tôi đứng 
dậy để đi ra, con bé bỗng kêu thét lên một tiếng phản 
đối thật dữ dội, như thể nó muốn nói rằng: “Sao bố 
dám cắt ngang cuộc vui của chúng ta như thế?” Nó 
bắt đầu la khóc dẫy đẫy và không chịu chơi với người 
giữ trẻ - người nó muốn phải là tôi. Tuy nhiên, ngay 
sau khi đã thoát ra được, tôi mới nhớ là đã bỏ quên 
chìa khóa xe hơi và phải trở vào để lấy. Tôi lén nhìn 
qua khe cửa sau và thấy con bé lại đang cười nói, 
chơi đùa vui vẻ trong hố cát của nó. Nó đã hòa nhập 
trọn vẹn vào giây phút hiện tại tuyệt vời của nó. Nó 
đã hoàn toàn vất bỏ quá khứ -cho dù là một quá khứ 
cách đó chỉ chừng vài phút. 

Có bao lần một người lớn chúng ta có thể làm 
được việc này một cách hiệu quả như thế? Một nhà 
tâm lý học, hay một người bi quan, có thể lý giải 


25 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





rằng lúc ấy con bé đang bị thu hút về phía tôi - và có 
lẽ cũng có phần nào sự thật trong cách lý giải này. 
Tuy nhiên, một người lạc quan sẽ nhận ra ngay là, 
con bé chỉ cao giọng phản đối trong một giây phút, 
và ngay lập tức chuyển sang giây phút kế tiếp. Một 
khi tôi đã rời đi, nó hoàn toàn quay lại chú ý vào 
không gian và thời gian hiện tại - quả là một bài học 
tuyệt vời cho tất cả chúng ta. 

Khi bạn vận dụng giải pháp này thường xuyên, 
bạn sẽ khám phá ra rằng hòa mình vào giây phút 
hiện tại là một kỹ năng tinh thần rất đáng được dày 
công rèn luyện. Làm được việc này sẽ cho phép bạn 
trải nghiệm những sự việc bình thường theo một 
cách rất tuyệt vời. Bạn sẽ không mấy khi phiền lòng 
vì cuộc sống, ngược lại luôn có nhiều phút giây tận 
hưởng nó. Bạn sẽ chẳng còn phí công sức để tự thuyết 
phục mình rằng phút giây hiện tại là chưa hoàn hảo, 
và có thêm nhiều thời gian hơn để tận hưởng những 
giây phút đang hiện hữu - ngay lúc này. 


ð. Bảo vệ sự riêng tư của bạn 


1a đình là một nơi trú ẩn, thoát khỏi thế 
giới bên ngoài. Khi bạn để cho quá nhiều 
những chuyện hổ lốn từ bên ngoài thâm nhập vào gia 
đình, là bạn đang xóa bỏ, hay ít nhất cũng làm giảm 
sút khả năng bình ổn có thể có. Trong khi phần lớn 
chúng ta đều quan tâm đến việc bảo vệ sự an toàn 


24 


5. do oệ sự tiêng tt ca bạn 





về mặt vật chất, và làm mọi cách để đảm bảo nó, thì 
lại rất thường quên đi, hay thậm chí coi thường sự 
an toàn về mặt tình cảm, tỉnh thần. Chúng ta có thể 
làm được điều này, ít nhất là một phần nào, bằng 
cách biết coi trọng nhu cầu về sự riêng tư của mình 
trong một chừng mực nào đó. 


Việc bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư là một tuyên 
bố với chính bản thân bạn cũng như với mọi người 
khác rằng bạn hiểu được giá trị của chính mình và 
sự bình yên trong tâm trí. Điều đó nói lên rằng tỉnh 
thần lành mạnh và hạnh phúc là những điều cực kỳ 
quan trọng. Gia đình là một trong số rất ít những 
nơi mà, trong phần lớn trường hợp, bạn có thể kiểm 
soát - đến một mức độ nào đó - những gì có thể thâm 
nhập vào, và những gì không được phép. Gia đình 
cũng thường là nơi mà bạn có được thẩm quyền để 
từ chối. 

Bảo vệ sự riêng tư của bạn có thể liên quan đến 
nhiều việc. Chẳng hạn có thể là việc dùng máy trả 
lời điện thoại tự động ghi lại các lời nhắn để bạn 
không phải làm điều đó. Rất thường là, hoàn toàn 
do thói quen, chúng ta lao đến nhấc máy điện thoại 
ngay cả khi mà ta chẳng muốn nói chuyện với ai cả. 
Liệu có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta cảm thấy 
môi trường sống quá nhộn nhịp, đông đúc? Tôi có 
một chủ trương chung là không trả lời điện thoại 
khi tôi đang cảm thấy muốn được ở một mình, hoặc 
khi tôi đang ở bên cạnh một người trong gia đình 
cần đến sự chú ý của tôi. Tại sao chúng ta lại phải 


25 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





rời bỏ những người ta yêu thương để trả lời một cú 
điện thoại của a1 đó mà thậm chí có khi ta chưa từng 
quen biết? 


Nếu bạn có con cái, có thể bạn nên tìm cách giới 
hạn số khách mời đến chơi hàng tuần. Bạn làm điều 
này, không phải nhằm tạo ra một môi trường tách 
biệt với xã hội, mà là nhằm tạo ra một cảm giác quân 
bình và hòa hợp trong gia đình. Trong nhiều năm 
qua, có những lúc vợ chồng tôi đã từng có cảm giác 
rằng căn nhà của mình dường như gần giống với một 
ga xe lửa hay một trạm xe buýt nhộn nhịp hơn là 
một nơi yên ổn để tìm về. Và chỉ đơn giản bằng vào 
việc thừa nhận nhu cầu tạo ra một môi trường sống 
yên bình hơn, bằng một vài thay đổi nhỏ để bảo vệ 
sự riêng tư của mình, chúng tôi đã có thể trở lại thế 
quân bình trước đó. 


Bạn có thể biết cách từ chối nhiều hơn đối với 
những yêu cầu đòi hỏi bạn rời xa gia đình. Và bạn có 
thể giới hạn việc mời mọc bạn bè hay những người 
khác đến chơi nhà. Một lần nữa, bạn làm điều này 
không phải để trở thành một người ẩn dật hay xa lạ 
với bạn bè, thân quyến, mà là nhằm bảo vệ và trân 
trọng nhu cầu về sự riêng tư của mình. Khi làm như 
vậy, bạn sẽ nhận ra được sự khác biệt rất đáng kể 
trong cách cảm nhận của mình. Bạn sẽ cảm thấy 
được hàm dưỡng và bình ổn hơn trong tâm hồn. Và 
mỗi lần bạn thật sự có mời ai đó đến chơi nhà, hoặc 
chấp nhận lời mời của ai đó, bạn biết rằng mình làm 
như vậy xuất phát từ một nhu cầu chân thật, không 
phải vì một áp lực hay bổn phận nào. 


26 


ó. Cha thứ cÍto nÏhững eơtt nóng giận 





Tất cả chúng ta đều cần có sự riêng tư ở một 
mức độ nhất định. Khi bạn bước vào nhà, ý thức rõ 
đấy là căn nhà của riêng bạn. Cho dù bạn chỉ thuê 
lại một căn phòng nhỏ trong nhà người khác, hoặc 
làm chủ một căn hộ trong chung cư, hay có một ngôi 
nhà riêng thật sự, hãy biết trân trọng nhu cầu về sự 
riêng tư của mình. Chẳng bao lâu, rồi mọi chuyện sẽ 
không còn tràn ngập đến cùng bạn nữa. 


6. Tha thứ cho những cơn nóng giận 


( ⁄ ôi không cần biết các bạn là ai - hay 


quan hệ như thế nào với nhau -, vẫn sẽ 
có những lúc bạn hoàn toàn mất tự chủ. Thường thì 
những chuyện như vậy thật sự chẳng to tát gì lắm. 
Bạn nổi nóng lên hoặc to tiếng. Bạn cảm thấy bị xúc 
phạm hoặc coi thường. Bạn đưa cả hai tay lên với 
một sự ghê tỏm. Bạn quá căng thẳng đến mức cảm 
thấy như mình sắp quy ngã. Thậm chí bạn còn có 
thể nguyền rủa, hay tệ hại hơn, đấm vào cái gì hoặc 
ném đi một vật gì đó... Thế nhưng, trừ khi bạn đã 
thật sự làm bị thương ai đó hoặc chính mình, bằng 
không thì điều quan trọng là phải biết tha thứ cho 
những cơn nóng giận như thế, chấp nhận rằng mình 
cũng chỉ là một con người, và tiếp tục vượt qua, tự 
hứa là sẽ bót nóng giận hơn. Đó là những gì tốt nhất 
mà bạn có thể làm. 


Tôi tin rằng vấn đề lớn hơn một cơn nóng giận là 


27 


tt tg bận tâtt cfutyện ạt 





việc chúng ta tự hành hạ mình sau đó. Chúng ta tự 
nhủ rằng mình là người tôi tệ biết bao, rằng chuyện 
mình đã làm thật tổi tệ biết bao. Chúng ta cảm thấy 
có lỗi và chứa đầy trong tâm trí mình những ý tưởng 
tiêu cực, tự thán. Đáng buồn thay, kiểu đối thoại nội 
tâm tự nhận lỗi như thế này chẳng bao giờ kèm theo 
được điều gì tích cực, và trong thực tế còn có thể tạo 
điều kiện cho chúng ta dễ dàng lặp lại đúng những 
hành vi tổi tệ đã qua, vì nó giữ tâm trí ta chú ý và 
tập trung mãi vào sự việc đó. 

Trong công việc của mình, tôi đã được gặp một 
số những nhân vật quan trọng, kể cả nhiều bác sĩ 
điều trị chuyên khoa nổi tiếng trên thế giới, và các 
tác giả chuyên hướng dẫn người khác lối sống thanh 
thản... Cho dù hầu hết đều là những người hiền hòa 
và giàu lòng yêu thương, thì cũng không có a1 trong 
số họ, theo như tự nhận, lại thoát được những cơn 
bộc phát tình cảm thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ai cũng 
là con người, và đều xứng đáng được tha thứ. Nhất 
là với chính mình. 

Trở thành một người ôn hòa hơn, đặc biệt là với 
những người thân quen trong gia đình, là một tiến 
trình liên tục, chẳng bao giờ có điểm cuối. Nhiều 
người vẫn thường nói với tôi rằng: “Tôi đã biết cách 
trở nên một người ít nóng giận, và tôi thấy vui hơn 
bao giờ hết. Nhưng có đôi lúc tôi vẫn còn nổi nóng.” 
Hầu như lúc nào tôi cũng đáp lại rằng: “Xin chúc 
mừng! Bạn đã tiến bộ nhiều lắm đấy.” 


Một trong những bí quyết để tha thứ cho chính 


28 


7. 26a lng adgic 





mình một cách nhanh chóng là thú nhận rằng mình 
đã nóng giận, và tự nhủ lòng rằng mình chắc chắn sẽ 
còn những cơn nóng giận như thế - có thể đến hàng 
ngàn lần nữa. Điều đó tốt thôi. Vấn đề quan trọng 
hơn trong tiến trình này là bạn đang đi đúng hướng. 
Và khi bạn khởi sự biết tha thứ cho những cơn giận 
dữ của chính mình, sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc 
mở rộng thái độ này đối với người khác. Thực tế là, 
trong gia đình tôi, tôi có phần nào thích những lần 
như thế xảy ra - thỉnh thoảng thôi - khi một trong 
hai đứa con tôi, hay Kris, nổi nóng lên đôi chút. Bởi 
vì, những dịp này cho tôi cơ hội để thực tập lòng yêu 
thương, và nhắc nhở tôi rằng, về cơ bản, tất cả chúng 
tôi đang cùng chung sống bên nhau. Nói cho cùng, tôi 
biết quá rõ cảm giác tổi tệ lúc đó như thế nào. Điều 
dự đoán của tôi là, nếu bạn có thể tha thứ nhiều hơn 
cho những cơn giận dữ của chính mình và của người 
khác, những cảm giác suy sụp mà bạn phải trải qua 
và khuynh hướng cáu gắt với những chuyện vặt vãnh 
trong gia đình đều sẽ giảm đi đáng kể. 


7. Hãy lắng nghe 


ếu như tôi phải chọn ra một giải pháp 
duy nhất nhằm có lợi cho mọi quan hệ 
và giải quyết được tất cả những rắc rối trong gia 
đình, giải pháp đó hẳn là: hãy biết lắng nghe nhiều 
hơn. Và cho dù đại đa số mọi người đều cần phải 
học hỏi rất nhiều trong lãnh vực này, tôi vẫn phải 


29 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





nói rằng, chính chúng ta, những người đàn ông, cần 
phải thực hành giải pháp này nhiều nhất. 


Trong số hàng trăm phụ nữ mà tôi từng được biết, 
và hàng ngàn người tôi đã tiếp chuyện qua công việc, 
một đa số rất lớn than phiền rằng cha, chồng, bạn 
trai hay một người quen thân nào đó của họ là không 
biết lắng nghe. Và hầu hết đều nói rằng, chỉ một sự 
cải thiện nhỏ nhất trong cách lắng nghe người khác 
cũng sẽ được họ hết sức vui lòng đón nhận, và chắc 
chắn là sẽ làm cho mối quan hệ của đôi bên trở nên 
tốt đẹp hơn, bất kể đó là mối quan hệ gì. Việc lắng 
nghe gần như là một liều thuốc thần diệu được đảm 
bảo bao giờ cũng mang lại kết quả tốt. 


Thật là thú vị khi nói chuyện với những cặp tình 
nhân thừa nhận là mình đang yêu nhau. Trong hầu 
hết các trường hợp, nếu bạn hỏi họ về bí quyết đạt 
đến tình yêu, họ sẽ chỉ ra việc biết lắng nghe của 
người bạn mình như là một trong những yếu tố nổi 
bật nhất đã tạo nên quan hệ tốt đẹp. Điều này cũng 
đúng trong những mối quan hệ tốt giữa cha con, 
cũng như với bạn tra1, bạn gái. 


Vậy thì tại sao, nếu như kết quả là rất tốt đẹp 
và chắc chắn, lại quá ít người trong chúng ta trở nên 
những người biết lắng nghe tốt? Có một vài lý do nảy 
ra trong ý nghĩ của tôi. Trước hết, là những người 
đàn ông, nhiều người trong chúng ta có cảm giác việc 
lắng nghe là một giải pháp không tích cực. Nói cách 
khác, trong khi ngồi yên lắng nghe, thay vì là nhảy 
nhổm lên, thì chúng ta không có được cảm giác như 


30 


7. 26a lng œđgitc 





là mình đang làm được một điều gì đó. Chúng ta có 
cảm giác là mình đang quá thụ động. Thật là khó để 
chúng ta chấp nhận được rằng, việc lắng nghe người 
khác tự thân nó đã là một cách hành động. 


Cách vượt qua điều ngăn ngại đặc biệt này là bắt 
đầu tìm hiểu xem những người thân của ta đánh giá 
việc được ta lắng nghe như thế nào. Khi một người 
nào đó chân thành lắng nghe ta, ta có cảm giác mình 
đang được cảm thông và được yêu thương. Điều đó 
nuôi dưỡng tỉnh thần chúng ta và làm cho chúng 
ta cảm thấy mình được người khác hiểu. Ngược lại, 
khi chúng ta cảm thấy người khác không lắng nghe 
mình, lòng ta thấy chán ngán. Chúng ta cảm giác 
như có điều gì đó thiếu thốn, như mọi việc chưa kết 
thúc và chúng ta không thỏa mãn. 


Một lý do chủ yếu khác nữa giải thích vì sao quá 
ít người trong chúng ta trở thành người biết lắng 
nghe, đó là chúng ta không nhận ra được chúng ta 
kém cỏi đến mức nào trong việc này. Thế nhưng, 
nếu không có ai đó bảo cho ta biết, hoặc chỉ ra điều 
này bằng cách nào đó, thử hỏi làm sao chúng ta biết 
được? Khả năng kém cỏi trong việc lắng nghe người 
khác trở thành một thứ thói xấu vô hình mà ngay 
cả chúng ta không nhận biết là mình đang có. Và 
bởi vì chúng ta có quá nhiều quan hệ bè bạn, khả 
năng lắng nghe của chúng ta có vẻ dường như là 
thỏa đáng rồi, và ta không quan tâm nhiều đến nữa. 

Để xác định được bạn là người biết lắng nghe 


có hiệu quả đến mức độ nào đòi hỏi rất nhiều sự 


j1 


ng bận tâtmt (futyện ạt 





trung thực và khiêm tốn. Bạn phải sẵn sàng dằn 
lòng xuống và lắng nghe chính mình ngay mỗi lúc 
bạn nhảy chồm lên và ngắt lời người khác. Hoặc là 
bạn phải kiên nhẫn hơn một chút và tự quan sát 
mình vào những lúc bạn sắp bỏ đi, hoặc bắt đầu nghĩ 
đến một điều gì khác, trước khi người nói chuyện với 
mình kịp chấm dứt câu chuyện. 


Điều này sẽ dẫn đến một kết quả hầu như được 
đảm bảo trước. Bạn có thể sẽ phải kinh ngạc khi 
thấy những khó khăn, rắc rối trước đây tự chúng 
được giải quyết nhanh chóng như thế nào, cũng như 
bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn như thế nào với những 
người mình yêu thương, khi bạn chỉ cần đơn giản 
là chịu bình tâm lại và trở thành một người biết 
lắng nghe hơn. Biết lắng nghe là cả một nghệ thuật, 
nhưng lại hoàn toàn không có gì phức tạp. Thông 
thường, tất cả những gì cần phải có chỉ là khuynh 
hướng muốn trở thành người biết lắng nghe, theo 
sau là đôi chút thực hành. Tôi chắc rằng nỗ lực của 
bạn rồi sẽ được đền bù xứng đáng. 


8. Những trận cãi nhau của trẻ con 


hông gì có thể đem so sánh được với 

việc một trận cãi vã nhì nhằng của lũ 
trẻ lại làm hỏng đi cả một ngày ở nhà, mà lẽ ra phải 
là rất êm ả. Bất cứ ai đã từng trải qua kinh nghiệm 
về sự đấu đá của lũ trẻ đều có thể biết chính xác tôi 
đang muốn nói gì. 


32 


%. ((hững trận (đi nÍtatt cđ( frẻ e0 





Không lâu sau ngày sinh nhật thứ hai đứa con 
gái nhỏ của tôi, khi tôi tỏ ý lo lắng về những trận 
xung đột có vẻ như ngày càng gia tăng của bọn trẻ, 
một người bạn nói với tôi: “Tốt hơn là anh nên làm 
quen dần đi với chuyện đó.” Hóa ra là cô ấy hoàn 
toàn đúng. Sự thật là, nếu bạn có từ hai con trở lên, 
chuyện xung đột nhì nhằng giữa bọn chúng sẽ là 
một điều tất nhiên không tránh được. Vấn đề không 
phải ở chỗ là những trận cãi vã như thế có xảy ra hay 
không, mà là giải pháp nào tốt nhất, khôn ngoan 
nhất để đối phó với chúng. 

Tôi sẽ là người đầu tiên thú nhận rằng có những 
lúc chuyện nhằng nhì của lũ trẻ đủ làm tôi bực mình 
đến mức khá căng thẳng. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra 
được rằng, giải pháp tốt nhất cho các bậc cha mẹ, 
ông bà, những người giữ trẻ, - nói chung là bất cứ a1 
cần đối phó với bọn trẻ và những trận cãi nhau của 
chúng - là phải làm lành với chúng, không những 
chỉ một lần mà là mãi mãi. Tôi biết điều này đúng là 
nói dễ hơn làm, nhưng thật ra bạn có còn giải pháp 
nào khác nữa để chọn lựa? 


Có hai lý do rất chính đáng cho việc làm lành với 
những trận cãi cọ của bọn trẻ. Thứ nhất, khi bạn cố 
tình chống lại một chuyện nào đó - bất cứ là chuyện 
gì - điều đó sẽ làm cho sự việc trở nên dường như còn 
tệ hại hơn cả thực chất của nó. Ví dụ như, nếu hai 
cậu con trai bạn đang cãi nhau, và bạn xen vào sự 
việc quá sâu, để rồi can thiệp quá nhanh chóng, hoặc 
trở nên quá kích động, bạn có thể sẽ không còn chỉ giải 


33 


(ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





quyết chuyện đấu đá giữa bọn chúng, mà thật sự là cả 
với những phản ứng của chính mình nữa - áp huyết 
tăng cao, tư tưởng suy sụp và cảm giác căng thẳng... 
Khi bạn chống lại chuyện đấu đá của bọn chúng, cũng 
giống như bạn đang nhảy vào vòng chiến. Điều này 
làm cho vụ việc dễ dàng nổ tung lên nghiêm trọng. 
Cũng có thể nói một cách khác là, cuối cùng rồi bạn 
phải nổi khùng lên chỉ vì một chuyện vặt. 


Lý do thứ hai để làm lành với bọn trẻ là, khi 
bạn chống lại chúng, thật sự bạn đang khuyến khích 
những chuyện như vậy xảy ra thêm nữa. Trong 
chừng mực nào đó, có thể nói bạn đang phát đi một 
thông điệp sai lầm, thậm chí đang nêu lên một gương 
xấu cho chúng nữa. Xét cho cùng, làm sao bạn có thể 
đòi hỏi chuyện hòa bình nơi lũ trẻ, trong khi chính 
bản thân bạn lại đang có xung đột? Trong phần lớn 
trường hợp, bọn trẻ có thể cảm nhận được sự nổi cáu 
và quá khích của bạn. Điều này gợi cho mỗi đứa trẻ 
ý tưởng là liệu có lôi kéo bạn ngã về phía nó được hay 
không? Những xung đột trong lòng bạn (hay những 
hành động bộc lộ ra) chỉ như chế thêm dầu vào lửa. 


Điều đáng mừng là, những gì diễn ra ngược lại sẽ 
đúng hướng. Khi bạn làm lành với những trận xung 
đột của lũ trẻ, khi bạn chấp nhận điều đó như là 
một phần phải có trong việc nuôi dạy con cái, thì sẽ 
không có dầu đổ thêm vào lửa. Trong thực tế, có một 
sự tương quan: bạn càng giữ được thái độ bình tĩnh, 
bàng quan và thoải mái, thì số lần xung đột của bọn 
trẻ cũng sẽ càng giảm dần đi. 


34 


9. ông p¿iệc tông bao giờ hoàn tất 





Hẳn nhiên là cũng có những lúc bạn muốn, hoặc 
cần thiết phải can thiệp vào, và dĩ nhiên là để đưa 
bọn trẻ đi vào con đường “sống chung hòa bình”. Ý tôi 
muốn nói đến những trận xung đột dai dẳng kéo dài 
ngày này sang ngày khác. Còn những lần tranh cãi 
thông thường, vặt vãnh xảy ra hằng ngày mới là loại 
xung đột mà bạn cần phải có thái độ làm lành. Vẫn 
giống như trong rất nhiều trường hợp khác, thái độ 
chấp nhận của chúng ta đối với sự việc như nó vốn có 
- thay vì luôn đòi hỏi nó phải theo ý chúng ta - vẫn 
là bí quyết để có được một cuộc sống thanh thản hơn. 
Khi bạn làm lành với những trận tranh cãi của trẻ 
con, bạn nêu gương trong việc không tham gia vào, 
cũng không phản ứng thái quá, đối với các vụ tranh 
cãi, lộn xộn. Dự đoán của tôi là: nếu bạn có thể trở 
nên khách quan, vô tâm và làm lành với những trận 
cã1 vã vặt vãnh của trẻ con, không bao lâu rồi chúng 
cũng sẽ noi đúng theo gương của bạn. 


9. Công việc không bao giờ hoàn tất 


ột kiến trúc sư có lần đã làm tôi phải 

hết sức kinh ngạc khi cho tôi biết về 
công việc bảo dưỡng cây cầu treo Golden Gate ở San 
Francisco. Ông ta nói rằng, cây cầu hầu như quanh 
năm ngày nào cũng phải được sơn phết. Nói một cách 
khác, vào lúc công việc sơn phết vừa xong thì cũng 
vừa đến lúc cần được bắt đầu trở lại. Một công việc 
không bao giờ hoàn tất, mà là một tiến trình liên 
tục. Nói rõ hơn, nếu không có tiến trình chăm sóc 


35 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





liên tục này, cây cầu hẳn đã bị hủy hoại mất lớp vỏ 
bọc đắt tiền cũng như nhiều giá trị thẩm mỹ khác. 


Rồi một ngày nọ, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ rằng việc 
chăm sóc một gia đình cũng rất giống với việc sơn 
phết cây cầu khổng lồ kia. Và ý tưởng so sánh này đã 
làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. 


Cũng giống như rất nhiều người, tôi đã từng 
cảm thấy như bị quá tải trong việc chăm sóc và bảo 
dưỡng mọi thứ trong gia đình. Nếu có gì đó cần phải 
sửa chữa hoặc tổ chức lại, điều đó hẳn sẽ làm tôi 
căng thẳng và chán nản. Nhớ lại, có vẻ như bao giờ 
tôi cũng ở trong tâm trạng đó cả, bởi vì dường như 
bao giờ cũng phải có một món nào đó không ổn trong 
nhà - bồn tắm cần sửa chữa, một căn phòng cần sơn 
phết lại, căn gác cần quét dọn, chén bát cần dọn rửa, 
phòng chứa đồ đang trong tình trạng hỗn độn, có dại 
mọc cao cần phải nhổ... vân vân và vân vân. Lúc ấy 
dường như tôi có cảm tưởng rằng sẽ có một lúc nào 
đó, bằng cách nào đó, mọi việc rồi đều sẽ được làm 
xong. Và tôi tưởng tượng, khi mà cuối cùng mọi việc 
đều hoàn tất, tôi sẽ có thể thấy nhẹ nhõm đi và hài 
lòng biết bao. 


Thế rồi, nhiều năm sau, căn nhà vẫn trong tình 
trạng đang bảo dưỡng. Cỏ vẫn đang cần được nhổ, 
căn gác vẫn còn lộn xộn, chén bát vẫn còn nằm trong 
chậu rửa, và mấy căn phòng của các con tôi cần sơn 
phết lại lần nữa... Trong một ý nghĩa nào đó, thật 
hoàn toàn giống hệt như việc sơn phết cây cầu treo 
Kim Môn. Công việc chẳng bao giờ hoàn tất - và 


36 


20. 2ừng trd lời điện thoại 





cũng sẽ không bao giờ hoàn tất cả. Sự khác biệt duy 
nhất là, giờ đây tôi đã hiểu ra và chấp nhận thực tế 
về những gì liên quan đến việc sở hữu một căn nhà. 


Nhìn vào công việc phải làm trong nhà theo cách 
này sẽ thấy giảm nhẹ sự căng thẳng đi rất nhiều. 
Thay vì phải hốt hoảng lên hay làm việc thái quá 
mỗi khi có việc gì đó chưa hoàn tất hoặc đang cần 
làm, giờ đây tôi đã có thể nhìn mọi việc với một nhận 
thức tốt hơn nhiều. Không phải là tôi không còn làm 
việc tích cực để bảo dưỡng và duy trì mọi thứ. Có 
chứ. Chỉ có điều là tôi không còn bám vào cái ý tưởng 
phải hoàn tất mọi việc. 

Tôi đoán là nếu bạn cũng nhìn công việc trong 
nhà theo cách này bạn sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều 
lắm. Rất có khả năng là, bạn càng đánh giá cao hơn 
những việc đã thật sự hoàn tất, và cũng ít chán nản 
hơn với những gì chưa được làm xong. 


10. Đừng trả lời điện thoại 


ó bao lần khi mà bạn đang phải vùi đầu 

vào hàng đống công việc nhà và rồi chuông 
điện thoại réo lên đúng giây phút tệ hại nhất có thể 
có? Hay đúng vào lúc mà bạn đang rất cần thiết phải 
đi ra ngoài một mình hoặc với các con, thì bỗng... 
reng, reng, reng...chuông điện thoại lại réo gọi sự 
chú ý của bạn. Hoặc có thể, bạn đang ở đâu đó tận 
đầu bên kia dãy phòng, đang để hết tâm trí vào một 


bXi 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





phút giây đặc biệt, một mình hoặc với một người 
thân yêu nào đó. Rồi, lại một lần nữa, chuông điện 
thoại reol 

Vấn đề ở đây là, những lúc đó bạn có trả lời điện 
thoại chăng? Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi 
người, có lẽ là có. Nhưng tại sao phải thế? Việc trả 
lời điện thoại hay không là một trong số ít việc mà 
chúng ta hoàn toàn có quyền khống chế và tự quyết 
được. Trong thời đại của máy trả lời tự động và ngay 
cả thư điện tử bằng giọng nói, thì việc trả lời một cú 
điện thoại chẳng còn là thiết yếu như trước đây nữa. 
Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta có thể đơn 
giản là sẽ gọi lại cho người nào đó vào một lúc khác 
thuận tiện hơn. 

Ở nhà chúng tôi, một trong những giây phút 
căng thẳng nhất là khi điện thoại reo đúng vào lúc 
cả nhà sắp đi ra ngoài vào buổi sáng, và rồi một 
trong hai đứa trẻ vội vàng chạy đến nhấc máy lên. 
Thế là, thay vì lên xe hơi, tôi đành phải trở lại với 
một cú điện thoại để giải quyết mối quan tâm của 
người khác. Rất hiếm khi điều này lại đáng giá so 
với với thời gian mất đi và sự căng thẳng đi kèm. Tôi 
đã học được một bí quyết nhỏ. Tôi mua một cái điện 
thoại có chức năng tắt chuông đi. Thỉnh thoảng, khi 
tôi nhớ, tôi sẽ tắt chuông điện thoại chừng 30 phút 
trước khi chúng tôi đi. Và như vậy, bọn trẻ không 
còn bị lôi cuốn vào việc trả lời điện thoại nữa. 

Cách đây nhiều năm, một người bạn và tôi có 
thảo luận về chuyện trả lời điện thoại trong bữa ăn 


38 


20. 2ng trd lời điện thoại 





của gia đình. Chúng tôi cùng đồng ý rằng, trừ khi là 
bạn đang chờ đợi một cuộc gọi vô cùng quan trọng, 
bằng không thì việc trả lời điện thoại lúc đó là một 
điều gây thương tổn cho cả gia đình, và thực tế là một 
thái độ thiếu tôn trọng. Sự việc ấy nói lên rằng: “Có 
một người không quen biết nào đó đang gọi đến, và tôi 
thấy việc trả lời cho người ấy là quan trọng hơn việc 
ngồi lại đây với cả nhà.” Thật đáng sợ, phải không? 


Một trong những giây phút tuyệt diệu nhất với 
các con tôi là khi chúng tôi cùng nhau đọc sách hoặc 
chơi đùa. Và rồi chuông điện thoại reo. Thay vì gián 
đoạn cuộc chơi, chúng tôi chỉ nhìn nhau và cùng 
đồng ý rằng: không có gì quan trọng hơn những giây 
phút bên nhau của chúng tôi lúc này. Đây là một 
trong những cách bày tỏ cho các con tôi biết rằng 
chúng quan trọng như thế nào đối với tôi. Chúng đều 
biết rằng, thực tế là tôi kiếm sống qua điện thoại, 
và quyết định không trả lời điện thoại của tôi không 
phải dễ dàng mà có được. 


Hiển nhiên là cũng có những lúc bạn cần trả lời 
điện thoại. Tuy nhiên, tôi rất mong là bạn sẽ chọn 
lọc cẩn thận. Hãy tự hỏi câu này: “Liệu việc trả lời 
điện thoại vào lúc này có làm cho cuộc sống dễ dàng 
hơn, hay nó sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng trong 
ngày?” Vấn đề dường như khá đơn giản, việc không 
trả lời điện thoại vào một số thời gian chọn lọc có 
thể là một quyết định rất hiệu quả và sẽ làm giảm 
đi rất nhiều sự căng thẳng trong đời sống gia đình 
của bạn. 


39 


11. Sống thật với lòng mình 


ột trong những nguyên nhân khá tế 

nhị nhưng quan trọng khiến người ta 
hay bực mình vì những chuyện vặt chính là vì họ đã 
không sống thật với lòng mình. Thay vì vậy, nhiều 
người chạy theo những thói quen ngoài ý muốn, hoặc 
vì thấy những người khác đang làm điều đó, hoặc 
vì điều đó có vẻ như nên làm. Lấy ví dụ như, mọi 
người thường chọn những nghề nghiệp mà cha mẹ 
họ muốn, hay vì một địa vị được thừa nhận nào đó, 
hoặc vì một sự đánh giá bề ngoài. Một số bậc cha 
mẹ thường đẩy con cái họ vào một số hoạt động, hay 
muốn con cái may mặc những loại áo quần nào đó, 
chỉ đơn giản là vì những người khác đang làm như 
thế. Lại cũng có những người phải vất vả để mua 
cho bằng được một căn nhà, thay vì thuê một căn hộ, 
hoặc là sống xa xỉ vượt quá mức lương bẩn chật của 
mình, chỉ là vì cố theo cho kịp người khác. 


Đống thật với lòng mình có nghĩa là bạn chọn 
một đời sống, một phong cách sống phù hợp với 
chính mình và gia đình mình. Điều đó có nghĩa 
là bạn đưa ra những quyết định quan trọng bởi vì 
chúng xuất phát từ tự tâm, từ sự cân nhắc của chính 
mình, không cần thiết phải xuất phát từ những gì 
của người khác. Sống thật lòng có nghĩa là bạn tin 
tưởng vào chính bản năng của mình hơn là những áp 
lực từ sự quảng cáo, hoặc là theo như suy nghĩ của 
mọi người trong xã hội, hàng xóm, bạn bè. 


40 


11. ðống thật oới lòng tuìnht 





Tuy nhiên, sống thật với lòng mình không có 
nghĩa là bạn trở thành một tên nổi loạn, phá vỡ 
truyền thống gia đình, hay trở nên lập dị với người 
khác. Ý nghĩa của nó tinh tế hơn thế nhiều. Sống 
thật với lòng mình là biết tin cậy vào tiếng nói tự 
đáy lòng mình mà chỉ có thể lắng nghe được mỗi khi 
bạn biết lắng lòng yên tịnh. Chính tiếng nói này đã 
xuất phát từ sự khôn ngoan và cảm nhận chung, 
thay vì là từ những huyên náo căng thẳng và thói 
quen hằng ngày. Khi bạn biết tin vào cảm nhận của 
mình hơn là vào thói quen, những tia sáng mới sẽ 
so1 rọ1 vào tâm trí bạn. Những tia sáng nội tâm này 
có thể rất đa dạng, từ ý định dời nhà đến một thành 
phố khác, cho đến việc nhận ra sự cần thiết phải từ 
bỏ một thói quen có hại, hay phương thức làm sao 
để giao tiếp một cách tốt hơn với người mà bạn yêu 
thương. Bạn cũng có thể sẽ thấy được việc nên chọn 
ai để chơi cùng, hoặc cách thức như thế nào để giải 
quyết những rắc rối. Tất cả đều bắt đầu từ việc biết 
lắng nghe tiếng nói tự lòng mình. 


Không sống thật với lòng sẽ tạo ra rất nhiều 
mâu thuẫn nội tâm, và điều này tiếp đó sẽ tạo điều 
kiện cho bạn dễ dàng trở nên người cáu gắt, dễ chán 
nản và hay phản ứng quá khích. Tận đáy lòng mình, 
bạn thừa biết những gì là chân thật đối với bạn, đời 
sống như thế nào bạn thích, và bạn muốn trở thành 
loại người như thế nào. Tuy nhiên, nếu những hành 
động của bạn không phù hợp với trí khôn ngoan nội 
tâm đó, bạn sẽ cảm thấy chán nản và căng thẳng. 
Khi bạn biết sống thật với lòng mình, những cảm 


4I 


(ttg bận tâtt cfutyệnt ạt 





giác này sẽ dần dần tan biến đi, bạn sẽ trở nên điềm 
đạm hơn, vui tươi hơn, và ít căng thẳng hơn. Bạn sẽ 
thật sự sống cuộc đời của chính mình, thay vì là sống 
cho người khác. 


Phương thức để sống thật hơn với lòng mình là 
tự nguyện sống như thế. Tự hỏi mình những câu 
như thế này: “Tôi thật sự muốn sống cuộc sống của 
tôi như thế nào?” “Tôi đang làm theo cách của tôi, 
hay tôi đang thực hiện mọi thứ đơn giản chỉ là vì 
thói quen lâu nay, hay bởi vì tôi đang sống phụ thuộc 
vào những điều mong đợi của người khác?” Rồi hãy 
lắng lòng xuống và lắng nghe. Thay vì cố tìm ra câu 
trả lời, hãy xem bạn có thể để cho câu trả lời tự nó 
đến với bạn thật bất ngờ hay không. 


Nếu bạn muốn trở nên một người hiền hòa hơn, 
và được nhiều hạnh phúc hơn, thì đây chính là một 
điểm khởi đầu rất tốt. Sống thật với lòng mình là 
một trong những nền tảng của sự an ổn nội tâm và 
phát triển nhân cách. Điều này giúp bạn trở nên tử 
tế hơn và kiên nhẫn hơn nhiều. Hãy thử một lần 
xem. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên, thậm chí sung sướng 
nữa, với những gì mà bạn hiểu được ra. 


12. Hãy giữ lời hứa 
( Ạ heo ý tôi, không cuốn sách nào nhắm đến 
việc giúp hoàn thiện cuộc sống gia đình 
lại có thể xem là hoàn chỉnh khi chưa có được ít nhất 


42 


12. 26a giữ tời ltứa 





đôi lời khuyên về việc phải giữ lời hứa. Đây là một 
giải pháp lâu dài cực kỳ hiệu quả trong việc giúp bạn 
gắn bó mãi mãi với những người bạn thương yêu. 

Bạn có thể mắc phải hàng loạt sai lầm, nhưng 
nếu bạn biết giữ lời hứa, bạn sẽ được tưởng thưởng 
xứng đáng bằng sự tốt đẹp trong các mối quan hệ và 
chứng tỏ được cho người khác thấy phẩm chất tốt 
đẹp của mình. Ngược lại, nếu bạn không giữ được lời 
đã hứa, những người quanh bạn - ngay cả chính gia 
đình bạn - sẽ đánh giá những lời bạn nói một cách ít 
nghiêm túc hơn; hoặc tệ hơn nữa, dần dần không còn 
tin tưởng hoàn toàn vào bạn. 

Điều rõ ràng là, không có ai là người toàn hảo cả, 
và sẽ có những lần bạn không thể giữ được lời đã hứa 
vì nhiều lý do khác nhau - bạn lỡ quên đi, hay vì có 
một điều gì đó căng thẳng hơn xảy ra. Trong hầu hết 
các trường hợp, đây không phải là vấn đề, bởi vì việc 
giữ lời đã hứa không phải là một chuyện cứng nhắc 
chỉ có hai mặt, hoặc được, hoặc mất; mà là một quá 
trình kéo dài suốt cả đời người. Nói cách khác, mục 
tiêu mà bạn nhắm đến không phải là một sự hoàn 
hảo tuyệt đối, mà là phải cố gắng hết sức để giữ lời 
hứa ở mức độ càng nhiều càng tốt. 

Cách đây không lâu, tôi có hứa sẽ tham dự một 
trận bóng đá với con gái tôi. Nhưng rồi vài tuần sau 
đó, lại có cơ hội xuất hiện trong một buổi nói chuyện 
phát hình toàn quốc về chủ đề “Đừng cáu gắt vì 
những chuyện vặt”. Cân nhắc mọi mặt, tất nhiên tôi 
cần phải đi. Con gái tôi thật sự thất vọng. Tuy nhiên, 


45 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





tôi vẫn cảm thấy mình là một người cha may mắn 
khi con bé ôm chầm lấy tôi và nói qua làn nước mắt: 
“Không sao đâu bố. Cả năm nay đây là lần đầu tiên 
bố không đi với con mà.” Thành tích của tôi không 
hoàn hảo lắm - hiếm khi mà có được sự hoàn hảo - 
nhưng cũng thật khá tốt. Con gái tôi hiểu điều đó 
khi nghe tôi nói: “Bố thật sự mong ước được đến đó 
với con.” Những lời tôi nói không phải là rỗng tuếch. 
Nó biết rằng những lời đã hứa là quan trọng đối với 
tôi và tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện. Cũng giống 
như hầu hết mọi người, nó không mong đợi sự toàn 
hảo, chỉ cần một nỗ lực chân thành để sống trọn vẹn, 
chỉ cần tôi đã cố hết sức mình. 

Một điều cũng quan trọng là hãy giữ cả những 
lời hứa có tính cách nhỏ nhặt hơn, hoặc chỉ là ngụ ý. 
Ví dụ như nếu bạn nói với mẹ mình: “Ngày mai con 
sẽ gọi cho mẹ.” Hãy cố hết sức để giữ lời đã nói. Rất 
thường khi chúng ta nói ra một số việc - nghĩa là 
những lời hứa nhỏ nhặt - chỉ vì điều đó làm cho câu 
chuyện trở nên dễ dàng hơn, hoặc để làm cho ai đó 
cảm thấy được chú ý đặc biệt hơn vào lúc ấy, và rồi 
chúng ta không giữ được lời đã nói. Và như thế, làm 
mất đi còn nhiều hơn cả những ảnh hưởng tích cực 
có được từ dụng ý tốt của chúng ta. Chúng ta thường 
nói những điều như: “Tôi sẽ trở lại vào chiều nay.” 
hoặc “Tôi sẽ có mặt ở đó trước 6 giờ.”... Và rồi lần này 
sang lần khác, chúng ta không thực hiện được lời đã 
nói. Chúng ta cố biện minh cho việc thất hứa bằng 
những câu như: “Tôi đã cố gắng, nhưng thật sự là 
quá bận.” Nhưng điều đó chẳng an ủi được nhiều đối 


44 


12. 26a giữ tời ltứa 





với người mà ta thất hứa. Đối với hầu hết mọi người, 
một lời hứa cuội là một chứng cứ rõ ràng hơn, cho 
thấy những lời hứa đối với ta là không quan trọng 
mấy. 


Tôi đã nhận ra một điều, tốt hơn là đừng nên đưa 
ra những lời hứa, ngay cả khi bạn muốn như thế, trừ 
khi là bạn rất chắc chắn vào việc sẽ có thể đảm bảo 
cho lời hứa ấy. Nếu như bạn không chắc lắm về việc 
bạn sẽ thật sự làm được điều gì cho ai đó, đừng nên 
nói trước là bạn sẽ làm. Thay vì vậy, cứ để sự việc 
trở thành một điều gây ngạc nhiên. Hoặc là, nếu bạn 
không chắc lắm là mình sẽ gọi điện cho ai đó, đừng 
nói trước là mình sẽ gọi... Và nhiều điều khác đại 
loại như thế. 

Bằng vào việc giữ lời đã hứa, chúng ta góp phần 
nhỏ nhoi của mình vào việc giúp cho những người 
thân yêu của mình giảm sự hoài nghi xuống đến 
mức thấp nhất. Chúng ta cho họ biết rằng, vẫn còn 
những người có thể tin cậy được và đáng để tin cậy. 
Bạn có thể sẽ ngạc nhiên một cách hài lòng nhận 
ra sự đánh giá cao của mọi người khi mà bạn luôn 
làm được những gì đã nói, luôn giữ lời đã hứa. Cuộc 
sống của bạn trong gia đình và với mọi người chung 
quanh sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. 


45 


15. Mua thêm một món, hãy bớt đi 
một món 


ếu bạn sống một mình, giải pháp này 

thật đơn giản. Nếu bạn có vợ (hoặc 
chồng), hoặc một người sống chung nào đó, mọi việc 
sẽ khó khăn hơn đáng kể. Nếu bạn có một gia đình 
lớn, điều này càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, bất kể 
là điều kiện sống của bạn như thế nào, hay có bao 
nhiêu người sống chung trong gia đình bạn, thì giải 
pháp nêu ra ở đây vẫn rất đáng để nỗ lực thực hiện 
và sẽ đưa lại ích lợi to lớn - nhìn từ góc độ một cuộc 
sống có tổ chức và dễ quản lý hơn. 


Ý niệm này bắt nguồn từ một khuynh hướng rất 
phổ biến là hầu như a1 cũng cố chất đầy căn nhà của 
mình đến tận mọi ngóc ngách. Đây dường như là 
vấn đề của tất cả mọi người, bất chấp sự khác biệt về 
mức thu nhập, độ rộng của căn nhà... hay nơi chốn, 
chủng tộc, tôn giáo... Vấn đề ở đây là, sự chật chội 
quá đáng có thể tạo ra rất nhiều căng thẳng và bực 
dọc khi ta không biết nơi nào để cất giữ hoặc tìm 
thấy một món đồ. Cảm giác “bị đóng khung” còn có 
thể tạo ảnh hưởng xấu lên tâm lý của bạn, làm cho 
dễ bị căng thẳng và dễ cáu gắt. 

Sự thật là hầu hết mọi người đều chất đầy chỗ ở 
của mình đến mức tận cùng có thể được. Nếu bạn có 
vài căn buồng nhỏ trong căn hộ, chắc chắn là mỗi căn 
buồng ấy đều được chất đầy. Nếu bạn có ba căn như 


46 


13./Nha fÍtêrt tuột tróa, ftấ bớt đi một tróa 





vậy, chắc chắn cũng vẫn bị chất đầy. Bất kể là chúng 
ta có được bao nhiêu chỗ chứa, chúng ta dường như 
luôn biết cách để làm đầy chúng. Và dĩ nhiên điều 
này sẽ không gây rắc rối gì nếu như chúng ta chẳng 
bao giờ mua hay nhận được thêm một món đồ nào 
mới cần đến chỗ chứa. Nhưng than ôi, sự thật chắc 
chắn không phải là như vậy. Hầu hết chúng ta liên 
tục mang về những món đồ mới và cả những món đã 
có người dùng qua. 


Vấn đề là, nơi đâu chúng ta có thể cất giữ hết 
mọi thứ? Giải pháp mà phần lớn chúng ta đều áp 
dụng là sắp xếp lại cái “đống bề bộn” cũ để có chỗ 
cho các món đồ mới. Thay vì thải bỏ, chúng ta cố sắp 
xếp, chèn ép, chồng chất mọi thứ lên nhau. Chúng ta 
chất đầy những căn gác, nhà để xe, những giá đỡ... 
và những chỗ chứa khác. Một số ít người còn thuê 
cả nhà kho ở bên ngoài nhà để tạo thêm chỗ chứa. 
Chúng ta thu thập mọi thứ là vì rất nhiều lý do - vì 
sợ rằng một ngày nào đó sẽ cần đến, hoặc là theo 
thói quen, hoặc chỉ vì nuối tiếc quá khứ... 

Cách giải quyết vấn đề tuy đòi hỏi một kỷ luật 
nghiêm ngặt, nhưng lại khá đơn giản, và gần như có 
hiệu quả tuyệt đối. Một khi bạn nhận ra rằng mọi 
chỗ chứa trong nhà đã vừa đầy, điều bạn cần làm là 
hãy đưa ra một lời tuyên thệ: nếu một món đồ mới 
được mang về nhà, một món đồ cũ nào đó bắt buộc 
sẽ phải ra đi. Lấy ví dụ, giả sử bé gái ð tuổi của bạn 
nhận được 2 con gấu nhồi bông vào địp sinh nhật. 
Áp dụng sách lược này, bạn và con gái sẽ phải quyết 


47 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





định xem những món đồ chơi tương ứng nào của nó 
cần phải được cho đi nhằm lấy chỗ cho hai chú gấu 
mới. 

Thực hiện sách lược này mang lại rất nhiều điều. 
Trước hết, nó giữ cho khối lượng đồ đạc trong nhà 
luôn luôn ở mức kiểm soát được. Bạn sẽ phải liên tục 
tạo ra khoảng trống cho các món đồ mới bằng cách 
thải bỏ đi những thứ mà bạn không còn sử dụng hoặc 
không cần đến nữa. Điều lợi ích ẩn sau cách làm 
này là nó có thể giúp giảm đi rất nhiều chi phí sinh 
hoạt thường ngày. Cách làm này khuyến khích bạn 
phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi mua những 
món đồ mới, vì bạn biết rằng bạn sẽ phải thải bỏ 
những món khác. Thêm vào đó, bạn sẽ nêu gương tốt 
cho con cái rằng, việc chia sẻ những thứ mình có với 
người khác là quan trọng, có lẽ là với những người 
kém may mắn hơn bản thân chúng ta. Có thể giải 
thích cho chúng hiểu rằng rất nhiều trẻ con khác 
không có đồ chơi, và chúng ta có thể cho đi một vài 
món hiện có để giúp cho cuộc sống của chúng được 
tươi sáng hơn. Áp dụng cùng nguyên tắc như trên 
cho dù là chúng ta mang về những con gấu bông, đồ 
dùng trong nhà, đồ chứa trong bếp, hay quần áo... 


Điều rõ ràng là có rất nhiều ngoại lệ cho nguyên 
tắc này. Nếu như bạn chưa có đủ đồ dùng trong 
nhà, thật là ngớ ngẩn nếu như thải bỏ đi một món 
nào đó mà bạn đang thật sự cần đến, chỉ bằng vào 
những nhận xét này hay một kế hoạch tương tự 
nào khác. Hoặc là, nếu bạn thật sự cần hay muốn 


48 


1⁄4. (2 để efto trẻ eo£œt eó đôi [ức Đttồu cha 





có thêm một cái quần Jean mới, hay nếu như con 
bạn chỉ có một đôi món đồ chơi, bạn không cần phải 
áp dụng nguyên tắc này một cách cứng nhắc. Tuy 
nhiên, trong rất nhiều trường hợp, tôi nghĩ là bạn sẽ 
đồng ý rằng chúng ta đã có đủ tất cả những gì chúng 
ta cần. Trong những trường hợp này, tôi nghĩ rằng 
phương thức này là một trong những phương thức 
sẽ làm bạn thích. Bạn sẽ thích thú với thực tế là căn 
nhà của bạn chẳng bao giờ quá tải, bất kể là bạn 
mua về bao nhiêu món đồ mới - và bạn cũng sẽ sung 
sướng khi biết rằng có những người khác, thật sự 
cần đến và đang sử dụng những món đồ của bạn cho 
đi, những món mà chỉ có thể choán chỗ vô ích trong 
nhà bạn. Đây là một giải pháp đơn giản với hiệu quả 
rất cao, giải quyết được một vấn đề gần như phổ biến 
ở mọi nơi. 


14. Cứ để cho trẻ con có đôi lúc 
buồn chán 


ối với các bậc cha mẹ thông thường, 

ít có chuyện gì đáng bực mình hơn là 
những lời than vãn của con cái: “Con chán quá!” 
hay “Chẳng có gì để chơi cả.” Điều này đặc biệt càng 
đúng đối với những bậc cha mẹ cố gắng hết sức trong 
việc tạo cho con cái mình nhiều trò vui, nhiều hoạt 
động thật đa dạng để chúng có thể tùy ý lựa chọn. 
Thế nhưng, điều mỉa mai là chính những bậc cha mẹ 


49 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





nào có nỗ lực nhiều nhất trong việc này sẽ chịu đựng 
nhiều nhất những lời than vãn kiểu như trên. 


Những đứa trẻ có quá nhiều cơ hội chọn lựa, 
nhiều trò vui được vạch sẵn để chơi, lại thường là 
những trẻ dễ nhạy cảm nhất với sự buôn chán. Lý 
do là vì, những trẻ này đã quen với sự kích thích 
và việc được giải trí gần như từng phút từng giây 
trong ngày. Chúng thường chuyển tiếp nhanh từ 
hoạt động này sang hoạt động khác với khoảng thời 
gian ngăn cách rất ít, và có những chương trình vạch 
sẵn cũng đầy kín thời gian chẳng thua gì cha mẹ 
chúng. Điều rất đơn giản là, khi mọi thứ không tiếp 
diễn như thường lệ, chúng sẽ cảm thấy buồn chán, 
bứt rứt, và hết sức cần thiết phải tìm ra một trò gì 
đó để chơi. Nhiều đứa trẻ cảm thấy như không thể 
nào sống được mà không có một cái điện thoại trong 
tầm tay, một máy vô tuyến truyền hình hay truyền 
thanh được mở liên tục, hay một máy vi tính, hoặc 
một băng hình trò chơi để làm vui chúng. 

Giải pháp ở đây không phải là đáp ứng đủ các 
thứ mà chúng muốn để nhằm xóa đi sự buồn chán. 
Như bạn có thể đã biết, chúng thường là sẽ từ chối 
tất cả những gợi ý của bạn. Tuy vậy, vấn đề lớn hơn 
là, xét về lâu dài, bạn đang làm một điều có hại cho 
con cái. Bằng vào việc đưa ra quá nhiều gợi ý về 
những trò vui để giữ cho chúng luôn bận rộn, bạn 
thật sự đang giải quyết vấn đề bằng cách thừa nhận 
rằng bọn trẻ đúng là cần phải có trò gì đó để chơi 
trong từng phút từng giây mỗi ngày. 


50 


1⁄4. (2 để efto trẻ eo£œt eó đôi [ức Đttồu cha 





Một giải pháp rất tuyệt - mà có thể làm sửng 
sốt những đứa trẻ đang buồn chán - là hãy đáp lại 
những lời than vãn trên bằng một câu rất tự tin kiểu 
như “Được đấy, không sao đâu con.” Hoặc hơn thế 
nữa, bạn có thể tiếp tục: “Thỉnh thoảng con cũng 
nên có những lúc buồn chán như thế.” Gần như tôi 
có thể đảm bảo với bạn là, một khi bạn đã thử theo 
cách này đôi lần và nói những điều đó một cách thật 
lòng, bọn trẻ sẽ từ bỏ đi ý tưởng cho rằng bạn là 
người phải làm vui chúng bằng những trò chơi liên 
tục không ngừng nghỉ. Một lợi ích ẩn sau giải pháp 
này là nó sẽ khuyến khích tính sáng tạo tốt hơn ở trẻ 
bằng vào việc buộc chúng phải tự mình tìm ra những 
trò chơi. 


Tôi không muốn nói rằng bạn nên áp dụng điều 
này một cách cứng nhắc, hay là không giữ một vai 
trò tích cực, trìu mến trong các hoạt động của trẻ 
con. Điều muốn nói ở đây là một cách phản ứng lại 
trong trường hợp trẻ bị kích thích quá độ - khi mà 
thâm tâm bạn thật sự biết rõ rằng trẻ có đủ các trò 
chơi thích hợp và sự buồn chán là do tự thân chúng, 
không phải do thiếu điều kiện giải trí. Tôi nghĩ là rồi 
bạn sẽ thích thú cái cảm giác chủ động khi bạn đẩy 
ngược sự buồn chán trở về nơi xuất phát của nó - với 
bọn trẻ. Và một điều quan trọng nữa, khi làm việc 
này là bạn đang giúp ích rất nhiều cho trẻ qua việc 
dạy cho chúng biết rằng, chẳng có gì đáng ngại khi 
không có đủ trò chơi trong từng phút từng giây mỗi 
ngày. Thỉnh thoảng nên cảm nhận sự buồn chán và 
điều đó là tốt thôi. 


BI 


15. Chờ đợi điều không may 


( § ôi đã học biết điều này cách đây hơn hai 

mươi năm. Và ngày qua ngày, năm này 

sang năm khác, giải pháp này càng chứng tỏ rõ tính 

hiệu quả cực kỳ của nó trong việc giúp tôi tạo ra một 

môi trường sống êm ả hơn trong gia đình, cho chính 
mình và cho người khác. 


Cơ sở của giải pháp này xuất phát từ sự nhận 
biết rằng, khi chúng ta chờ đợi trước một điều gì 
đó sẽ xảy ra, chúng ta sẽ ít ngạc nhiên hơn và do 
đó giảm bớt phản ứng quá khích đối với sự việc ấy. 
Thêm vào đó, khi chúng ta chờ đợi một điều sẽ xảy 
ra - tôi muốn nói đến một điều không may - và rồi 
điều đó không xảy ra, chúng ta cảm thấy thật may 
mắn. Nói cách khác, chúng ta bắt đầu biết cảm nhận 
giá trị của một thực tế là, trong phần lớn thời gian, 
những đồ ăn thức uống của chúng ta đã không đến 
nỗi đổ tràn vung vãi trên sàn nhà, và phần lớn thời 
gian qua, cuộc sống đã được trôi chảy êm ái... Vấn đề 
là, chúng ta thường có khuynh hướng tập trung sự 
chú ý vào những chuyện bực mình ngoại lệ mà thôi. 


Hãy nhớ lại lần gần đây nhất mà bạn hay một 
ai đó trong nhà làm đổ vấy một ly sữa hay cà phê 
ra tấm thảm. Phản ứng của bạn là thế nào? Thông 
thường nhất sẽ là sự hốt hoảng, thất vọng và rất 
nhiều căng thẳng. Bạn hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ 
xảy ra, nếu như thay vì cho rằng mọi thứ chẳng bao 


52 


15. Qhờ đợi điệu hông ta 





giờ hư hỏng, bạn hãy chờ đợi trước rằng thức uống 
có thể đổ vấy ra thảm trải nhà - bạn chấp nhận điều 
này như không thể nào tránh khỏi? Điều này sẽ tạo 
ra một thái độ hoàn toàn khác đối với cùng một sự 
việc. Không có nghĩa là bạn thích chuyện tệ hại ấy 
xảy ra, chỉ có điều là khi nó thật sự xảy ra thì cũng 
không sao - bạn đã chấp nhận nó. Rõ ràng là, bạn 
không thể biết được khi nào thì chuyện đổ vấy như 
vậy xảy ra, chỉ có điều là, xem xét mọi khả năng thì 
điều đó rất có thể sẽ xảy ra vào một lúc nào đó. Có 
thể là vào cuối ngày hôm nay, vào tuần tới, hoặc vài 
ba năm tới nữa... Nhưng trừ khi bạn là một ngoại lệ 
rất hiếm hoi, thì bạn nhất định sẽ làm đổ sữa trong 
nhà vào một lúc nào đó. Giải pháp này chuẩn bị 
trước cho bạn cái thời điểm không thể tránh được đó 
trong tương laI. 


Ví dụ nhỏ này có thể mở rộng ra với hầu như bất 
cứ chuyện bực mình nào khác xảy ra hằng ngày trong 
gia đình - điều gì đó được làm không đúng, vật gì đó 
bị đổ bể, chuyện lộn xộn nào đó xảy ra, một người 
nào trong gia đình không làm tròn trách nhiệm... 
nói chung là bất cứ chuyện gì. Điểm mấu chốt ở đây 
là, khi bạn chờ đợi một điều gì sẽ xảy ra, sẽ không 
còn đột ngột khi nó thật sự xảy ra nữa. Đừng lo lắng 
rằng khi chờ đợi như vậy là bạn đang tạo điều kiện 
cho điều ấy xảy ra. Không phải vậy. Chúng ta không 
nói đến chuyện tưởng tượng một chuyện gì đó sẽ xảy 
ra, hay khuyến khích điều ấy bằng bất cứ hình thức 
nào. Chúng ta chỉ đề cập đến ở đây năng lực của sự 
chấp nhận, biết cách chấp nhận mọi việc như chúng 


53 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





thật có, thay vì gắn chặt niềm vui của mình vào việc 
mọi thứ phải xảy ra theo đòi hỏi của chúng ta. Quan 
sát mọi việc xảy ra khi lòng bạn đã sẵn sàng cho 
những điều không may, tôi đánh cuộc là bạn sẽ thấy 
thư thái hơn nhiều khi điều không may nào đó xảy 
ra lần tới đây. 


16. Những “khoảng trắng” trong 
thời biểu 


ó quá nhiều chuyện để làm, kể cả những 

chuyện tốt đẹp, cũng chỉ phải nói là quá 
nhiều! Bất kể là quan hệ xã hội của bạn như thế 
nào - hay mức độ thời gian mà bạn muốn dành cho 
việc giao tiếp với người khác - vẫn có điều gì đó thật 
kỳ diệu và thanh thản khi nhìn vào thời biểu hằng 
ngày và còn thấy được những “khoảng trắng”, những 
khoảng thời gian không được dự tính cho việc gì cả. 
Những “khoảng trắng” chính là thời gian dự phòng 
của bạn, hoặc là để không làm gì cả. Giữ những 
khoảng thời gian trống này trong thời biểu hằng 
ngày, khi mà hoàn toàn không có dự tính trước một 
việc gì, sẽ góp phần tạo cho bạn một cảm giác bình 
ổn, cảm giác không bị thiếu thốn thời gian. 

Nếu bạn chờ cho mọi thứ được làm xong rồi mới 
dành thời gian cho chính mình, bạn sẽ rất hiếm khi, 
nếu có thể có, tìm được thời gian đó. Thay vì vậy, thời 
biểu của bạn rất thường là được lấp đẩy một cách lạ 


54 


1ó. ()(lưrttg “eftoddtg trắng ”trottg thời biếu 





thường bởi những công việc của chính bạn cũng như 
nhu cầu và sự đòi hỏi của người khác. Vợ (hay chồng) 
bạn luôn sẵn có nhiều công việc cho bạn làm, các con 
bạn (nếu có) cũng không khó khăn gì trong việc tung 
ra hàng loạt đòi hỏi với bạn, rồi những người hàng 
xóm, bạn bè, và gia đình. Rồi đến những trách nhiệm 
trong xã hội - có những chuyện bạn thích, cũng có 
những chuyện chỉ phải làm vì bổn phận. Dĩ nhiên 
là còn nhiều đòi hỏi khác đến với bạn từ công việc 
cũng như từ những người lạ, chẳng hạn như những 
người chào hàng qua điện thoại và những người bán 
rong... Dường như là tất cả mọi người đều muốn và 
đều lấy ra được tí chút thời gian từ nơi bạn. Tất cả 
mọi người, có nghĩa là trừ bạn ra. 


Giải pháp duy nhất cho vấn đề là hãy bố trí thời 
gian cho chính bạn với tầm quan trọng cũng giống 
như một buổi hẹn với bác sĩ hay với một người bạn 
thân. Bạn đã có hẹn, và chỉ trừ trường hợp khẩn cấp, 
không thì bạn sẽ đúng hẹn. Tiến trình này tự nó rất 
đơn giản. Bạn nhìn vào lịch làm việc và bố trí những 
khoảng thời gian cho mình bằng cách đánh dấu. Bạn 
cần phải gạch tréo thật rõ những khoảng thời gian 
mà bạn dự tính sẽ không cho phép bất cứ công việc 
nào được chính thức hoạch định vào. 

Khi tôi nhìn vào lịch làm việc của tôi, tôi nhận 
ra là có một khoảng thời gian dành cho tôi vào thứ 
Sáu này, từ 1 giờ 30 cho đến 4 giờ 30 chiều. Không có 
một công việc nào được sắp xếp vào khoảng thời gian 
này, và trừ trường hợp khẩn cấp, sẽ không có việc gì 
được làm trong khoảng thời gian này cả. Điều này có 


55 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





nghĩa là, khi có ai yêu cầu tôi làm gì trong khoảng 
thời gian này - một buổi phát thanh cần phỏng vấn, 
một người nào đó muốn tôi gọi đến, một khách hàng 
cần sự giúp đỡ của tôi... hay bất kể là chuyện gì - tôi 
không thể nhận làm gì cả. Tôi đã có kế hoạch trước 
rồi. Và kế hoạch đó là với chính bản thân tôi. Vào 
cuối tháng này, tôi có cả một ngày bỏ trống. Thời 
gian này cũng là một khoảng thời gian quan trọng, 
và tôi có thể đảm bảo là sẽ không để cho bất cứ việc 
gì chen vào đó. 

Như bạn có thể tưởng tượng ra được, cách làm 
này cần có một thời gian để quen dần. Cách đây mấy 
năm khi tôi bắt đầu dành thời gian cho chính mình, 
tôi vẫn thường lo lắng rằng, bởi vì tôi dành thời gian 
cho riêng tôi, tôi có thể đang bỏ lõ đi những cơ hội 
khác, hoặc là tôi có thể bị xem là ích kỷ. Thật là khó 
khăn để tôi có thể nói là không có thời gian trong 
khi còn có những khoảng trống trong thời biểu của 
mình. Tuy nhiên, điều tôi nhận ra là, tôi xứng đáng 
để có những khoảng thời gian đó. Và tất nhiên là 
bạn cũng vậy. 


Những khoảng trống thời gian đã trở thành một 
trong những hoạch định quan trọng nhất trong thời 
biểu của tôi, và là điều mà tôi đã biết cách trân trọng 
và giữ lấy. Điều này không có nghĩa là công việc của 
tôi có phần nào kém quan trọng hơn, hoặc là thời 
gian tôi sinh hoạt với gia đình không còn giữ phần 
quan trọng nữa. Thay vì vậy, điều này chỉ đơn giản 
nói lên rằng những khoảng trống thời gian tạo ra 


56 


17. (Quộc sống trà tà oô giá 





được mức độ cân bằng cần thiết để nuôi dưỡng tâm 
hôn tôi. Không có chúng, cuộc sống dường như quá 
bề bộn và chen chúc. 


Tôi khuyến khích bạn nên bắt đầu ngay từ hôm 
nay. Hãy nhìn vào lịch làm việc và chọn lấy những 
khoảng trống thời gian theo định kỳ, mỗi tuần một 
lần, hoặc ngay cả mỗi tháng một lần để khởi đầu. 
Cho dù chỉ là một vài giờ đồng hồ, nhưng hãy dành 
ra cho riêng bạn. Và một khi những đòi hỏi nào đó 
đến với bạn, đừng bao giờ - ngay cả chỉ nghĩ đến thôi 
- sắp xếp vào những khoảng thời gian này. Hãy bắt 
đầu biết trân trọng thời gian của chính mình như là 
- hoặc hơn cả - bất cứ điều gì khác. Xin đừng lo lắng, 
bạn sẽ không trở thành một người ích kỷ đâu. Trong 
thực tế, chính là điều ngược lại sẽ rất có khả năng 
xảy ra. Khi bạn bắt đầu cảm nhận được cuộc sống đã 
thật sự trở lại là của bạn, bạn sẽ thấy mình có nhiều 
khả năng giúp đỡ người khác hơn nữa. Cuối cùng khi 
bạn đã thật sự có được điều mình cần, bạn sẽ khám 
phá ra là một điều là việc chia sẻ với người khác trở 
nên dễ dàng hơn. 


17. Cuộc sống này là vô giá 


uối cùng, có nhiều người trong chúng ta 
rồi sẽ nhận được kết quả chẩn đoán về 
một căn bệnh nào đó đáng kinh sợ. Và bên cạnh nỗi 
kinh hoàng mà, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta 
sẽ trải qua, một điều khác cũng chắc chắn xảy đến: 


57 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





Cuộc sống bình thường của chúng ta sẽ được cảm 
nhận và trân trọng. Có những điều mà thường khi 
chúng ta hoàn toàn coi thường - những trận cười, 
những vẻ đẹp, tình bạn, thiên nhiên, gia đình và 
những người thân yêu, nhà cửa - giờ đây sẽ dường 
như quan trọng hơn và đặc biệt hơn bao giờ hết. Mỗi 
ngày trôi qua sẽ được tận hưởng như một món quà 
tặng và như một sự diệu kỳ đầy yêu thương. Hơn 
thế nữa, những chuyện vặt vãnh trước đây thường 
làm chúng ta bận tâm đến nhiều, giờ đây dường như 
không còn quan trọng lắm, hoặc không đáng chú ý 
mấy. Những điều bực dọc mà chúng ta vẫn thường 
tập trung chú ý vào giờ đây giảm hẳn đi đáng kể. Sự 
chú ý của có chúng ta lúc này sẽ tập trung cả vào sự 
quý giá của cuộc sống. 


Bởi vì chúng ta biết tương đối chắc chắn những 
điều như trên sẽ là phản ứng khi một điều thật tổi tệ 
xảy ra, như đã từng xảy ra cho rất nhiều người trước 
đây, liệu có chút giá trị gì trong việc chờ đợi đến 
những lúc ấy mới biết trân trọng cuộc sống? Thay vì 
trì hoãn sự cảm nhận về những ân sủng của cuộc đời 
cho đến lúc bị thúc đẩy phải nhận ra bằng hình thức 
của những điều rủi ro, tôi tệ, tại sao không bắt đầu 
trân trọng cuộc sống ngay từ bây giờ? Cuộc sống tự 
nó là một điều kỳ diệu, và chúng ta thật vô cùng may 
mắn được hiện hữu nơi đây! 


Có nhiều nhận thức sáng suốt tiểm tàng có thể 
có được bằng cách tự nhắc nhở mình về tính chất 
mong manh ngắn ngủi của cuộc sống, và sự thay đổi 


58 


17. (Quộc sống tàu tà oô giá 





nhanh chóng biết bao của sự vật quanh ta - trong 
một giây phút bạn có vợ, có con, rồi chỉ phút sau đó 
có thể đã mất rồi. Trong một giây phút bạn nghĩ là 
mình tổn tại mãi mãi, ngay sau đó bạn biết rằng 
không thể như thế. Trong một ngày bạn thích thú 
dạo chơi, rồi chỉ ngày sau đó, một tai nạn xảy ra và 
vĩnh viễn bạn không còn bước đi trên hai chân được 
nữa. Trong một ngày bạn có một ngôi nhà, ngày sau 
đó đã mất đi trong một cơn hỏa hoạn. Bạn đã thấy 
được vấn đề như thế đấy... 


Thật rõ ràng, có hai cách khác biệt nhau để nhìn 
vào tính chất mong manh dễ thay đổi của cuộc sống. 
Một là cảm thấy mình bất lực và hoảng sợ trước 
những đổi thay không thể nào tránh được trong cuộc 
sống, kể cả những đổi thay đầy đau khổ. Cách nhìn 
thứ hai, tích cực hơn, cũng với cùng những thực tế 
của cuộc đời như trên, là dùng chính cái tính chất 
không chắc chắn của cuộc sống như một lời nhắc nhở 
thường xuyên để luôn luôn biết ơn cuộc sống. 


Bởi vì chúng ta quá quen thuộc và dành quá 
nhiều thời gian trong nhà, nên chúng ta rất dễ coi 
thường cuộc sống gia đình, những vật sở hữu, môi 
trường chung quanh, sự riêng tư, an toàn, thoải mái 
và hàng bao nhiêu thứ khác mà ngôi nhà mang lại 
cho ta. Do nơi khuynh hướng này, điều cực kỳ quan 
trọng là phải thường xuyên tự nhắc nhở mình: thật 
may mắn biết bao để có được một mái nhà, cho dù là 
có tổi tàn đến đâu đi chăng nữa. Chúng ta cần phải 
dành ra những thời gian thật sự mỗi ngày (có lẽ chỉ 


59 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





cần đôi ba phút) để nghĩ đến và bày tỏ, nếu có thể 
được, lòng biết ơn của chúng ta đối với vai trò quan 
trọng của ngôi nhà trong cuộc sống chúng ta. Thay 
vì chờ đợi những điều tổi tệ xảy đến mới làm cho bạn 
biết quý giá cuộc sống, nếu bạn bắt đầu biến điều 
đó thành một phần trong cuộc sống của bạn ngay từ 
bây giờ, bạn sẽ tận hưởng được nhiều niềm vui của 
cuộc sống ngay trong gia đình, hơn cả những gì mà 
bạn có thể tưởng tượng được. Hãy thử một lần xem. 
Tôi dám đánh cuộc là bạn sẽ thấy có nhiều điều để 
phải trân trọng, hơn là bạn đã từng nhận biết trước 
đây. 


18. Giảm nhẹ sự căng thắng 


ột ngày kia, vợ tôi, Kris, và tôi bỗng 

nhiên được một trận cười vỡ bụng 

- kiểu cười ngặt nghẽo đến mức gần như là muốn 

khóc. Kris đã nói về ảnh hưởng của sự việc đang 

diễn ra: “Đây thật là một kiểu trò đùa đáng yêu.” 

Cái “trò đùa đáng yêu” mà cô ấy đang nói đến, chính 

là việc hai chúng tôi đã bỏ ra nhiều giờ đồng hồ liên 

tục để dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc... Và rồi bất 

chấp những nỗ lực tập trung mạnh mẽ của chúng 

tôi, điều rõ ràng là giờ đây chúng tôi đang thật sự 
phải trở lại từ đầu! 

Không, chúng tôi không đến nỗi tổi lắm. Thực tế 

là cả hai chúng tôi đều rất thành thạo trong việc giữ 


60 


1%. (it "Ít sự căng tháng 





cho mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, sự thật đã 
xảy ra là mỗi đứa nhóc của chúng tôi đã đưa về một 
nhóc bạn. Một đứa trong bọn chúng kéo lê đôi chân 
bùn bê bết khắp nhà bếp trong khi Kris bận chùi 
dọn trong căn phòng nhỏ. (Kẻ phạm tội rõ ràng là 
đã quên mất quy định bỏ dép bên ngoài ở nhà chúng 
tôi.) Hai đứa trẻ khác đang cố hết sức để lấy vật gì 
đó ra khỏi cái tủ nhỏ của con gái tôi, và rồi... ầm, một 
nửa số đồ chơi đổ nhào xuống tung vãi ra khắp sàn 
nhà. Trong lúc đó, tôi đang loay hoay trên căn gác, 
sắp xếp mấy món đồ vào những cái hộp để chuẩn bị 
mang đi cho, và rồi bàn chân tôi bỗng xuyên thủng 
qua sàn, tạo ra một lỗ lớn trên trần nhà của căn 
phòng bên dưới. Dường như mọi thứ đều trở nên hỗn 
loạn ở khắp nơi. Quả thật là “một trong những ngày 
tôi tệ nhất.” Chắc chắn là bạn cũng đã từng phải trải 
qua những ngày tương tự như thế ở nhà. 


Vào những lúc như thế này, thật rất dễ dàng trở 
nên bối rối và căng thẳng. Đối với nhiều người trong 
chúng ta, một phản ứng tự nhiên gần như chắc chắn 
vào lúc này là tự nhủ mình rằng cuộc đời thật bất 
công, và rồi tự thuyết phục rằng những nỗ lực của 
mình thật vô ích. Thường thì trong những lần căng 
thẳng và bực dọc như thế này, chúng ta hay để tâm 
nhớ lại trong quá khứ xem bao nhiêu lần rồi những 
chuyện như thế này đã xảy ra, và có khả năng nào 
sẽ xảy ra trong tương lai nữa không. Không cần phải 
nói, những suy nghĩ như thế thật sự chẳng mang lại 
kết quả tốt đẹp gì. 


61 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





Một trong những phương thức hiệu quả hơn để 
đối phó với tình trạng căng thẳng này là tách mình 
ra khỏi sự việc và nhìn nhận tính khôi hài trong đó. 
Kris chợt nêu ra điều này: “Nếu có ai đó đang bí mật 
quan sát cảnh này, hắn người ấy phải cười chúng ta 
đến võ bụng mất.” Và chính vào lúc ấy, cả hai chúng 
tôi cùng thấy nhẹ nhõm đi với tất cả sự việc. 

Phải chăng điều này có nghĩa là chúng tôi không 
quan tâm đến cảnh hỗn độn ấy? Hoàn toàn không 
phải vậy. Thậm chí Kris và tôi còn là những người 
rất chuộng sự gọn gàng. Cả hai chúng tôi đều yêu 
thích sự sạch sẽ, trật tự trong nhà. Tuy nhiên, có 
những lúc chỉ đơn giản là bạn không thể nào kiểm 
soát được môi trường chung quanh - đặc biệt là khi 
bạn có trong nhà một hay nhiều đứa trẻ. Đôi khi, 
có quá nhiều người đến chơi, hoặc có quá nhiều việc 
cùng lúc diễn ra, hoặc là bạn không có đủ thời gian, 
hay vì bất cứ lý do nào khác nữa. Điều này không hề 
gợi ý là bạn đừng gắng sức, mà chỉ nhắc nhở rằng, 
dù sao thì bạn cũng chỉ là một con người. Vấn đề là, 
đã quá sức mà một con người có thể làm được. 


Khi bạn cố nhìn ra khía cạnh khôi hài trong 
những nỗ lực không kết quả, điều đó làm mất đi 
sự căng thẳng của ý tưởng cho rằng bạn phải hoàn 
hảo hoặc phải giữ gìn căn nhà mình hoàn hảo. Thay 
vì là vật lộn với một tâm trạng đầy bực dọc để làm 
cho mọi việc đều hoàn tất, bạn có thể đạt đến sự 
bình thản khi chấp nhận một sự thật là, ngay cả 
khi bạn đã làm sạch được món đồ cuối cùng trong 


62 


19. 2qạn trốn cúc eœott sẽ ttfttt fftế nào? 





nhà, thì hẳn rồi nó cũng sẽ bẩn trở lại trong vòng 
một hai ngày nữa. Sự khôi hài không giúp cho căn 
nhà của bạn được sạch sẽ hay gọn gàng, nhưng nó 
thật sự có thể đưa lại cho bạn một cái nhìn toàn vẹn 
hơn và làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nói một 
cách thật chính xác, sự khôi hài nhắc nhở bạn đừng 
thực hiện công việc và trách nhiệm một cách nghiêm 
trọng quá đáng. 


19. Bạn muốn các con sẽ như thế 
nào? 


ột trong những cuốn sách dành cho các 
bậc cha mẹ mà tôi thích nhất là cuốn 
“What Do You Really Want for Your Children” (Bạn 
thật sự mong muốn gì cho các con cái mình) của bác 
sĩ Wane Dyer. Trong cuốn sách này, ông ta khuyến 
khích các bậc cha mẹ hãy tự hỏi xem mình thật sự 
muốn dạy dỗ cho con cái những gì, và xem xét lại 
những thông điệp kín đáo mà mỗi ngày chúng ta vẫn 
thường xuyên gởi đến cho con cái. Ông ta gợi ý rằng 
một số những phẩm chất quan trọng nhất của con 
người - tính tự lập, mạo hiểm, lòng kiên nhẫn, tính 
độc lập - có thể bị ngăn trở bởi những phương thức vô 
hình mà qua đó chúng ta giao tiếp cùng con cái. 
Lấy ví dụ, đôi khi chúng ta đòi hỏi trẻ phải thư 
thả, hay yên tĩnh, nhưng lại đưa ra yêu cầu này bằng 
cách to tiếng với đầy sự bực dọc. Hoặc là, chúng ta 


63 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





muốn con cái phải lớn lên trong tinh thần độc lập, 
nhưng chúng ta lại quét dọn phòng cho chúng chỉ 
vì thấy bực bội không chịu được, hoặc là không cho 
phép trẻ có được những cơ hội mạo hiểm thích hợp. 
Đôi khi chúng ta nói là muốn cho con cái sống điềm 
tĩnh, nhưng chúng ta lại tự mình có thái độ kích 
động thái quá, thậm chí đến như điên cuồng lên. Có 
lẽ chúng ta muốn trẻ con lớn lên trong tỉnh thần hòa 
hợp, nhưng bản thân chúng ta lại có khuynh hướng 
gây gổ, cãi vã quá thường xuyên. Có rất nhiều ví dụ 
chỉ ra rằng, trong khi chúng ta muốn khuyến khích 
trẻ cư xử theo một cung cách nào đó, thì chúng ta 
lại ngấm ngầm đưa ra một thông điệp nói lên điều 
ngược lại. 


Có rất nhiều thông điệp mà chúng ta gởi đến cho 
con cái bắt nguồn từ những gì đang diễn ra bên trong 
chúng ta. Liệu chúng ta có bực dọc và quá khích, hay 
chúng ta bình thản và nhiệt tình? Liệu chúng ta có 
kiên nhẫn và sẵn lòng giúp đỡ, hay chúng ta thường 
đòi hỏi và dễ gây gổ? Liệu bạn có phải là người biết 
lắng nghe người khác? Liệu bạn có chịu lắng nghe 
vợ (hoặc chồng) mình, hoặc bạn bè, con cái... hay là 
bạn có khuynh hướng luôn nói xen vào hoặc ngắt lời 
người khác? Và nếu như thế, liệu có gì đáng ngạc 
nhiên là vì sao con cái lại thấy khó khăn trong việc 
phải chú ý đến, hoặc lắng nghe những chỉ dẫn của 
chúng ta? 


Một trong những thông điệp tích cực tiềm ẩn mà 
Kris và tôi gởi đến cho các con là chúng tôi sẽ luôn 
luôn giữ cho mối quan hệ của chúng tôi được sinh 


64 


19. 2%qạn trốn cúc eott sẽ tfttt fftế nào? 





động và tốt đẹp. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian 
cho nhau và cùng đi chơi phố đều đặn. Ngoài việc vui 
hưởng một quan hệ tốt, chúng tôi còn muốn cho các 
con lớn lên biết rõ rằng cha mẹ chúng thật sự yêu 
thương và tôn trọng lẫn nhau - không chỉ vì chúng 
tôi dạy cho chúng như thế, mà vì chúng tôi đã minh 
họa bằng chính hành động và cách cư xử của mình 
cho chúng biết thế nào là một quan hệ tốt. 


Một trong những vấn đề mà tôi nghĩ là chúng tôi 
còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, là khuynh hướng 
vội vã trong mọi việc. Nhưng điều mỉa mai là chúng 
tôi lại bực mình khi thấy bọn trẻ thiếu kiên nhãn. 
Xin nhắc lại một lần nữa, cung cách cư xử trong gia 
đình luôn chịu ảnh hưởng từ những thông điệp tiềm 
ấn mà chúng ta gởi đến cho bọn trẻ. 


Hãy suy nghĩ một chút về những thông điệp 
tiểm ẩn của riêng bạn. Với tất cả cả những khả năng 
thường gặp nhất, sẽ có nhiều khía cạnh bạn đã làm 
rất tốt và đồng thời còn nhiều khía cạnh khác cần 
hoàn thiện. Đừng lo lắng về điều đó - chúng ta chỉ 
là những con người! Điều quan trọng nhất là phải 
nhận thức rõ về sức mạnh của những thông điệp 
tiểm ẩn. Một khi đã được vậy, bạn sẽ có thể bắt gặp 
chính mình những khi đang đưa ra các thông điệp 
đi ngược với những gì mà bạn thật sự mong muốn. 
Chỉ cần thực hành đôi chút về đề tài này, tôi tin là 
rồi bạn sẽ đồng ý rằng, tự cân nhắc về những thông 
điệp thực tế đang gởi đến cho bọn trẻ là một vấn đề 
thật sự quan trọng. 


65 


20. Đánh giá cao giai đoạn trẻ con 


hìn thoáng qua, đề xuất này có vẻ như 

không thể thực hiện, thậm chí gần 
như mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bạn đặt cái gọi là 
“øia1 đoạn trẻ con” vào trong một cái nhìn toàn cảnh 
bao quát hơn, tôi tin là chẳng những điều này có thể 
thực hiện được, mà trong thực tế việc “đánh giá cao” 
sẽ còn là thực tiễn (và khôn ngoan) hơn so với việc 
luôn phải vất vả chống lại bọn trẻ. 


Điều then chốt ở đây là cụm từ giai đoạn. Tôi sẽ 
vô cùng kinh ngạc nếu như có ai đó đang đọc cuốn 
sách này, là người ít nhất cũng 20 tuổi, lại vẫn còn 
giống hệt như thời trẻ con của mình. Rất thông 
thường là bạn đã thay đổi những giá trị, thái độ, 
ngoại hình, cung cách làm việc, mục tiêu và cả đến 
những gì được xem là ưu tiên hơn trong cuộc sống. 
Chính bản thân tôi cũng không hề giống với tôi thời 
trẻ con. Tôi có vẻ ngoài khác hơn, hành động cũng 
khác hơn, và mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đã 
thay đổi. Tôi hoàn toàn là một người khác - và bạn 
cũng thế thôi. Nhìn ngược về quá khứ, đó chỉ là một 
giai đoạn mà tất cả chúng ta đều trải qua. 

Vậy thì tại sao, nếu chúng ta đã biết rằng thời 
trẻ con chỉ là một gia1 đoạn, chúng ta lại quan tâm 
đến mọi thứ một cách quá khe khắt? Một phần nào 
đó, câu trả lời cho vấn đề này là: chúng ta quên mất 
rằng đó chỉ là một giai đoạn! Chúng ta lo sợ rằng 


66 


20. (án gi eo giai đđoq“ ftrẻ eo6t 
ý Ụ / 





cung cách cư xử và định hướng trong cuộc sống ở 
đứa con 15 tuổi của mình là vĩnh viễn, là cứng nhắc 
như thể khắc sâu vào trong đá! Trong một chừng 
mực, chúng ta thiếu niềm tin cần thiết vào trẻ con. 
Sự thiếu tin cậy này được cảm nhận bởi bọn trẻ ngày 
nay và - tôi tin là - đã góp phần tạo ra một số trong 
những vấn đề khó khăn trước mắt chúng ta. Không 
phải tôi muốn nói rằng, nếu lũ trẻ đánh đấm nhau, 
đó là lỗi của bạn. Thế nhưng tôi tin tưởng khá chắc 
chắn rằng có rất nhiều việc mà chúng ta có thể làm 
để giúp trẻ phát triển tốt nhất, cũng như để giảm 
nhẹ đi sự bực bội mà chúng ta đang cảm nhận. 


Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân 
giúp tôi vượt qua giai đoạn trẻ con mà không bị 
thương tổn là nhờ tôi cảm nhận được từ nơi cha mẹ 
tôi sự chấp nhận và tin cậy ở tôi như một người lớn. 
Có vẻ như các vị biết rằng tôi sẽ tốt thôi (ngay cả 
khi tôi có gặp vấn đề) và rằng chẳng có gì trục trặc 
nơi tôi chỉ vì là tôi đang nỗ lực để lớn lên. Bất chấp 
một thực tế là cách ứng xử của tôi còn rất vụng về, 
tôi biết rằng cha mẹ tôi vẫn đánh giá cao. Sự tin cậy 
của các vị đã cho tôi sức mạnh cần thiết để tôi trưởng 
thành vượt qua thời trẻ con. 


Qua nhiều năm, tôi đã nhận thấy được cũng một 
cung cách cư xử tương tự như thế ở một số ít gia 
đình may mắn, nơi mà các bậc cha mẹ và con cái 
họ dường như cùng nỗ lực và sống chung trong hòa 
thuận. Hầu như trong tất cả những trường hợp này, 
những đứa trẻ có cách ứng xử tốt đẹp nhất chính là 


67 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





những đứa trẻ được cha mẹ đặt sự tin cậy vào như 
một người lớn - những bậc cha mẹ biết đánh giá cao 
con cái mình. Điều rõ ràng là, thật dễ dàng khi đưa 
ra một phát biểu: “Dĩ nhiên là cha mẹ sẽ đặt sự tin 
cậy (và đánh giá cao) vào một đứa trẻ nếu như cách 
ứng xử của nó đã hoàn hảo.” Cũng có phần đúng 
trong phát biểu này. Tuy nhiên, tôi tin là chúng ta có 
thể gieo cấy niềm tin và sự tôn trọng đối với trẻ con 
bất chấp cả những khuyết điểm hiện thời của chúng, 
nếu chúng ta nhận ra được tầm quan trọng như thế 
nào của việc này. 

Bạn chỉ cần tự hỏi mình xem, khi mọi người 
chung quanh tin cậy vào bạn, và khi bạn cảm thấy 
được đánh giá cao, thì sẽ dễ dàng hơn như thế nào 
trong việc thực hiện tốt mọi việc. Thực tế này cũng 
đúng đối với trẻ con. Khi một đứa trẻ cảm thấy mình 
được đánh giá cao, nó sẽ có một viễn ảnh tốt để vươn 
tới. Nhưng điều ngược lại cũng sẽ đúng. Khi một đứa 
trẻ cảm thấy mình bị xem thường, nó sẽ có một viễn 
ảnh xấu để trỏ nên tôi tệ hơn. 

Tôi không nói điều này là dễ thực hiện, chỉ muốn 
nói rằng nó thật sự quan trọng và xứng đáng để trỏ 
thành một phần trong cách ứng xử của bạn. Nếu bạn 
nghĩ đến thời trẻ con như là một giai đoạn, không 
phải là mãi mãi, những vất vả của bạn sẽ được giảm 
đi rất nhiều. 


68 


21. Không để những chuyện ấy 
làm bận tâm 


(2): là một trò vui để thực hành nếu như 
bạn có con nhỏ, nhưng chắc chắn cũng 
vẫn mang lại hiệu quả trong trường hợp bạn không 
có con. Không để cho những chuyện ấy làm bận tâm 
là một giải pháp có thể áp dụng gần như với mọi vấn 
đề - những trận đấu đá của lũ trẻ, hay vòi vĩnh sự 
chú ý của bạn, sự hỗn độn, một căn phòng bề bộn, 
mái nhà dột nước, con thú nuôi ổn ào, căn buồng 
chứa chật chội quá tải, hay người vợ (hoặc chồng) 
ngáy đêm. 


Không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một 
phần trong những rắc rối với phản ứng quá khích 
của chúng ta bắt nguồn từ những phản ứng với sự 
việc theo thói quen, mà hầu như vượt ngoài khả 
năng kiểm soát của chúng ta. Ví dụ như, khi bọn 
trẻ đánh nhau và sự việc dường như sắp làm cho 
bạn phát khùng lên, phản ứng tự nhiên của bạn là 
nổi giận và tống ngay lũ trẻ về phòng của chúng. 
Rồi bạn sẽ tiếp tục làm cho vấn đề trở nên tệ hại 
hơn bằng những suy nghĩ như: “Thật không tin nổi 
những chuyện thế này lại thường xảy ra đến thế.” 
Hoặc là: “Tôi không tin nổi là việc nuôi dạy con cái 
lại khó khăn đến thế.” Hoặc những ý nghĩ khác đại 
loại như vậy, nhằm để tự thuyết phục mình rằng, 
không thể phản ứng lại sự việc bằng bất cứ cách nào 


69 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





khác tốt hơn. Trong suy nghĩ của mình, chúng ta đã 
thổi phồng vấn đề lên quá mức bằng những phân 
tích quá đáng, và rồi mang ra thảo luận cùng người 
khác. Không bao lâu, những chuyện như thế này, và 
nhiều chuyện vặt vãnh khác, bắt đầu trở nên có vẻ 
như là những vấn đề thật sự to tát. 


Hoàn toàn có khả năng rèn luyện tư tưởng của 
bạn để giảm bót những phản ứng thái quá đối với 
các vấn đề rắc rối thường tình. Khi bạn không để 
cho những chuyện ấy làm bận tâm, không phải là 
bạn phủ nhận việc mình thật sự có bực bội. Điều 
bạn đang cố gắng làm là rèn luyện tư tưởng để có 
thể phản ứng lại khác hơn đối với cùng những vấn 
đề như trước. Bạn bắt đầu thực hiện giải pháp này 
bằng cách tự nhủ với mình khi nhìn thấy trước 
một chuyện rắc rối thông thường đang sắp xảy ra: 
“Mình sẽ không bực mình hay phản ứng thái quá với 
chuyện này.” 


Nhìn thoáng qua, và trong giai đoạn mới bắt 
đầu, giải pháp này dường như chỉ là vẻ ngoài. Xét 
cho cùng, tự nói với mình là sẽ không bực mình, thì 
cũng giống như tự nhủ rằng mình khỏe trong lúc 
đang bị cảm cúm vậy. Tuy nhiên, nếu bạn chịu thử 
qua một lần, tôi tin là bạn sẽ nhận thấy giải pháp 
này mang lại hiệu quả đến mức đáng ngạc nhiên. 
Hãy kiên nhẫn và dành ra một ít thời gian. Nếu bạn 
dự tính trước những phản ứng của mình trong cuộc 
sống, điều này sẽ đẩy lùi những kiểu hành động theo 
thói quen ra khỏi vấn đề. Bạn sẽ biết trước được là 


70 


21. “Không đểntững (tuuyện ấy tàtt bận tâm 





phản ứng của mình sẽ như thế nào, và bạn chỉ cần 
sử dụng chính những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc 
sống để thực hành những cách ứng xử của mình. 
Bằng cách này, bạn chuyển đổi được những sự việc 
trước đây dường như là một gánh nặng trở thành 
một trò chơi nội tâm. 

Tôi không thể nói hết với bạn giải pháp này đã 
mang lại hiệu quả như thế nào trong trường hợp của 
chính hai đứa con tôi. Cũng giống như mọi người 
khác, tôi đã từng phản ứng quá khích rất nhiều lần 
với chúng. Tuy nhiên, khi tôi vận dụng giải pháp 
này, có vẻ như nó đã giúp xóa bỏ những kiểu ứng xử 
không hay mà hầu hết chúng ta thường phát triển 
thành thói quen. Chỉ mới hôm kia đây, bọn trẻ bắt 
đầu một trong những trận cãi vã nhì nhằng của 
chúng, la hét và đổ lỗi cho nhau ầm 1ï. Tôi có thể nhìn 
thấy trước mọi việc khi sắp diễn ra, và âm thầm tự 
nhủ: “Mình sẽ không để cho trận ẩu đả sắp tới đây 
làm bực mình.” Kết quả đã là một trong những giây 
phút mà bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi có được - 
những đứa trẻ đầy kinh ngạc. Tôi ngồi yên vô tư trên 
trường kỷ, không hề ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang 
đọc, cho dù chỉ một lần. Chỉ trong mấy phút, bọn 
trẻ bỗng nhiên hoàn toàn im lặng, ngạc nhiên tự hỏi 
không biết chuyện gì đang xảy ra cho tôi. Chuyện 
tranh cãi của chúng tự nhiên tan biến một cách thật 
kỳ diệu, chẳng có sự can thiệp nào về phần tôi cả. 
Chúng tôi cùng chơi vui trong thời gian còn lại của 
buổi chiều. Rồi bạn cũng sẽ gặp những chuyện vui 
tương tự khi áp dụng giải pháp này. 


Z1 


22. Đừng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng 
thương yêu 


( Ạ rong đời tôi, tôi đã được nghe rất nhiều 

người than phiền là cha mẹ, hay vợ, 

chồng của họ chẳng bao giờ, hoặc là rất hiếm khi 

nói lời yêu thương họ. Đảo ngược lại vấn đề, tôi 

chưa từng nghe, dù chỉ một người, than phiền rằng 

phải nghe những lời yêu thương của người thân quá 
thường xuyên. 


Tôi không thể nào tưởng tượng được có chuyện 
gì lại dễ dàng hơn là nói ra một câu như: “Anh yêu 
em.” hoặc những câu bày tỏ tình cảm tương tự như 
vậy với người thân của mình. Tuy nhiên, vì những lý 
do nào đó, rất nhiều người đã hoàn toàn không làm 
điều này. Có lẽ là chúng ta không tin rằng những 
người thân yêu của ta cần được nghe những lời như 
thế, rằng là họ không muốn thế, hoặc có thể là họ 
sẽ không tin. Hay cũng có thể là chúng ta quá cứng 
rắn hoặc quá e thẹn để có thể nói ra những lời yêu 
thương như vậy. Cho dù là lý do gì, thì điều đó cũng 
không tốt lắm. Chỉ đơn giản là vì có quá nhiều lý 
do quan trọng để cho bạn cần phải nói lên thành lời 
với những người bạn thương yêu là bạn đang yêu 
thương họ. 


Cho dù bản thân bạn có được nghe đủ những lời 
ngọt ngào như thế trong cuộc sống hay không, điều 
đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là một thực tế: 


72 


22.9 g bó tỡ eơ hội bàu tô tòttg flttrơn g yêu 





Một câu nói tương tự như câu “Anh yêu em.” làm cho 
người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nó nhắc nhở người 
nghe rằng họ không cô độc, và rằng bạn đang quan 
tâm đến họ. Nó làm cho người nghe tự đánh giá cao 
hơn bản thân mình - và cũng làm cho chính bạn cảm 
thấy tốt đẹp nữa. 


Một điều chắc chắn là, trong cuộc sống gia đình, 
chúng tôi cũng vấp phải không ít sai lầm. Tuy vậy, 
có một điều chúng tôi làm đúng, đó là bảo cho nhau 
biết chúng tôi yêu thương nhau như thế nào. Điều đó 
đơn giản, vô hại và không tốn kém. Những câu thế 
này là một trong những câu nói có sức mạnh nhất 
trên toàn thế giới. Những người biết rằng họ đang 
được yêu thương (bởi vì họ được nghe người khác nói 
thế) thì đến lượt họ lại sẽ sẵn lòng hiến dâng tình 
yêu thương cho thế giới này. Họ có sự tự tin bình 
thản và một cảm giác an ổn nội tâm. 

Một trong những niềm tin chắc chắn nhất của 
tôi là: Khi bạn đã có được điều bạn muốn (trong ý 
nghĩa tình cảm), thì khuynh hướng tự nhiên của bạn 
là chia sẻ trở lại với người khác. Vì thế, chỉ cần nói 
“Anh yêu em.” (hay một câu tương tự như vậy) với 
một người thôi, là bạn đang gián tiếp góp phần giúp 
ích cho cả thế giới này. Có lẽ cũng chẳng có cách nào 
để đảm bảo rằng người nào đó khi được nghe câu nói 
này sẽ cảm thấy mình được yêu thương và được trân 
trọng. Nhưng cách chắc chắn nhất để làm tăng thêm 
khả năng có được điều này là hãy nói với người ấy 
câu này một cách thường xuyên hơn nữa. 


73 


(ttg bận tâtt cfutyện ạt 





Nói ra một lời yêu thương, một cách chân thành, 
có thể làm xóa đi nhiều lỗi lầm trong mắt nhìn của 
những người mà bạn yêu thương. Ví dụ như, tôi biết 
rằng khi tôi gặp phải những lúc không êm ả với các 
con tôi, nếu nhớ nói với chúng một lời yêu thương sẽ 
giúp chúng tôi cùng tha thứ cho nhau và tiếp tục mọi 
việc tốt đẹp. 


Theo một cách nhìn vị kỷ hơn, việc nói ra những 
lời yêu thương cũng có lợi riêng cho bạn nữa. Nó làm 
ta cảm thấy dễ chịu. Bởi vì cho đi và nhận lại chỉ là 
hai mặt của cùng một đồng xu, nên nói ra những lời 
yêu thương nhiều hơn nữa sẽ bù đắp lại cho việc bạn 
đã không được nghe nhiều những lời như thế trong 
cuộc sống. Điều hoàn toàn đúng là: việc cho đi tự 
nó đã là một phần thưởng. Và nói ra những lời yêu 
thương này là một trong những hình thức căn bản 
và đơn giản nhất của việc cho đi. 


Có quá nhiều cơ hội để bày tỏ lòng thương yêu 
của bạn theo cách này - khi bạn bước vào nhà, ngay 
trước khi rời nhà, trước khi ngủ, và lời đầu tiên 
buổi sáng. Trong gia đình, chúng tôi đã tạo thành 
thói quen phải nói một câu bày tỏ lòng yêu thương 
trước khi cắt máy mỗi lúc chúng tôi nói điện thoại 
với nhau, cũng như trước khi chúng tôi bắt đầu một 
bữa ăn gia đình. Những cơ hội như thế là không giới 
hạn. Đây sẽ là một trong những điều dễ dàng nhất 
mà bạn đã từng làm - và cho dù vậy, lại là một trong 
những điều quan trọng nhất. 


74 


23. Tự điều chỉnh lại mình đúng 
lúc 


( ắ rong mỗi gia đình đều có những dấu hiệu 
cảnh báo trước khi một trận nhốn nháo 
nào đó sắp xảy ra. Vấn đề là, rất hiếm khi chúng ta 
lắng nghe những dấu hiệu này. Thay vì vậy, chúng 
ta cứ tiếp tục công việc của mình cho đến khi sự việc 
xảy ra và chế ngự chúng ta hoàn toàn. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể tránh được rất nhiều những lần như 
thế này bằng vào việc lắng nghe các dấu hiệu cảnh 
báo và rồi học biết cách sử dụng chúng như những 
động lực để điều chỉnh lại mình. 


Ví dụ như, một trong những dấu hiệu cảnh báo 
ở gia đình tôi xuất hiện khi mà cả bốn chúng tôi đều 
cảm thấy gấp rút, hối hả. Có một cảm giác quá khích 
không thể phủ nhận được hiện ra khi mà mọi người 
đều cảm thấy bị thúc bách về thời gian và dường như 
đang hối hả loay hoay, bực dọc. Trong cuộc sống gia 
đình, chúng tôi đã biết cách nhận ra cảm giác này và 
dùng nó như một động lực để tự điều chỉnh lại. Nói 
cách khác, một người trong chúng tôi khi nhận ra 
cảm giác này sẽ nói một câu như: “Ái chà, mọi người 
xem, lại sắp có chuyện rồi đấy.” Hay một câu gì đó, 
đại loại là cũng có hiệu quả giống như thế. Nhận xét 
đơn giản này cho phép chúng tôi cùng thở một hơi 
dài, kiểm chế mình lại, và một cách thực tiễn, bắt 
đầu lại mọi chuyện hay tự điều chỉnh ngay mức làm 


t5 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





việc của mình. Gần như bao giờ cũng vậy, dấu hiệu 
cảnh báo này cho biết rằng tất cả chúng tôi cần phải 
tự kìm hãm và hòa nhập lại cùng nhau. 


Bằng vào việc sử dụng quá trình tự điều chỉnh 
này, chúng tôi có thể hòa nhập và lấy lại thế quân 
bình của mỗi người. Và nhờ đó có thể cùng nhau bắt 
đầu lại mọi việc. Với những lần như thế, nếu chúng 
tôi không lắng nghe hoặc không chú ý đến dấu hiệu 
cảnh báo này, không khí trong nhà sẽ ngày càng trỏ 
nên hối hả hơn và thường thì sẽ dẫn đến rất nhiều 
bực dọc. 


Những dấu hiệu cảnh báo thông thường khác 
cũng gồm cả những trận cãi vã căng thẳng giữa bọn 
trẻ với nhau. Bạn có thể dùng ngay chính chuyện 
cãi vã ấy như một cơ hội để điều chỉnh lại trạng thái 
tỉnh thần và không khí chung. Thay vì đợi cho một 
trận gây gổ bùng nổ hết mức của nó, hãy hành động 
ngay trước khi mọi việc vượt ra ngoài tầm khống 
chế - dùng những dấu hiệu cảnh báo trước đó như là 
động lực để điều chỉnh lại. Nếu bạn chỉ có một đứa 
con, bạn có thể xem chuyện trẻ khóc như là dấu hiệu 
này. Nếu bạn sống một mình, dấu hiệu điều chỉnh có 
thể xuất hiện vào lúc mà có quá nhiều món để mua 
trong một buổi chợ, hoặc khi có quá nhiều bát đĩa 
chất chồng trong chậu rửa. Những dấu hiệu này có 
thể kể ra trong một danh sách rất dài, nhưng động 
lực tự điều chỉnh của bạn sẽ là tương tự. Vấn đề ở 
đây là nhận ra sự căng thẳng sắp đến trước khi nó 
thật sự xảy ra và chặn đứng ngay từ đầu. 


76 


24. “Xtdtt pÍtd (deÍt sốrtg gidít đơn tự tgtryệt 





Hãy nghĩ đến gia đình bạn trong một lúc thử 
xem. Liệu có những kiểu căng thẳng nào nổi bật nhất 
hoặc thường xuyên được lặp lại? Nếu có, có những 
dấu hiệu cảnh báo nào xuất hiện trước đó chăng? 
Nếu bạn quan sát vấn đề một cách kỹ lưỡng, bạn sẽ 
thấy là có đấy. Điều khôn ngoan là biết vận dụng các 
dấu hiệu này theo hướng có lợi cho bạn. Hãy chú ý 
đến và sử dụng chúng như là những động lực để điều 
chỉnh lại. Nếu bạn làm được vậy, bạn sẽ thấy giảm đi 
rất nhiều căng thẳng trong gia đình. 


24. Khám phá cách sống giản đơn 
tự nguyện 


ó một khuynh hướng sống phổ biến trong 

giới thường dân, đang nhanh chóng tạo đà 
phát triển và len lỏi vào nhiều tầng lớp khác nhau 
trong xã hội. Khuynh hướng sống này được gọi tên là 
“sống giản đơn tự nguyện”. 


Như tên gọi cũng đã chỉ ra, sống theo cách này 
tức là đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta bằng sự 
lựa chọn hơn là theo với nhu cầu. Điều này có nghĩa 
là bạn đặt ra một giới hạn tối đa cho sự mong muốn 
của mình, không cần thiết, không bắt buộc, mà chính 
là vì bạn muốn thế - bạn thấy được sự khôn ngoan 
và khả năng có được sự yên ổn trong việc đặt ra một 
giới hạn cho ý muốn của mình, nhằm để bạn có thể 
vui sống với những gì sẵn có. Đơn giản hóa cuộc sống 


77 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





làm giảm đi nhu cầu về thời gian, tiền bạc và năng 
lượng, vì thế bạn có thể dành thêm những thứ này 
cho chính bạn và cho gia đình. 


Có nhiều người (tôi cũng là một trong số đó) đã 
nhận thấy rằng cách sống đua đòi theo người khác 
là quá sức và tạo ra nhiều khó khăn. Thêm vào đó là 
sự căng thẳng và hao tốn nhiều thời gian. Rất nhiều 
người trong chúng ta đã mắc phải thói quen liên tục 
gia tăng những ước muốn, nhu cầu và sự khao khát. 
Dường như hầu hết chúng ta đều tin rằng nhiều hơn 
có nghĩa là tốt hơn - thêm nhiều đồ đạc, nhiều việc 
để làm, nhiều điều từng trải... đại loại là như thế. 
Nhưng, có thật đúng như vậy chăng? 


Có những lúc chúng ta bận rộn quá, đến mức 
không thể nào cảm nhận được niềm vui trong cuộc 
sống. Dường như là từng phút trong ngày đều đã 
được vạch chương trình sẵn và được tính toán đến. 
Chúng ta lao từ công việc này sang công việc khác, 
thường là quan tâm nhiều hơn đến những gì sắp đến 
chứ không phải vào những gì đang làm trong giây 
phút hiện tại. Thêm vào đó, chúng ta mong muốn 
những căn hộ rộng lớn hơn, những chiếc xe xinh 
đẹp hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều đồ vật hơn. Bất 
chấp những gì đã có, mọi thứ không bao giờ đủ. Lòng 
mong muốn được nhiều hơn của chúng ta dường như 
không thể nào thỏa mãn. 


Rất thú vị là, khuynh hướng nhắm đến một cuộc 
sống phần nào đơn giản hơn không chỉ giới hạn cho 
những người giàu có. Thay vì vậy, tính đúng đắn của 


78 


24. “Xtdtt pÍtd đdeÍt s ốrtg gidít đơn tự tuyệt 





nó được nhận ra bởi rất nhiều tầng lớp có điều kiện 
kinh tế khác nhau trong xã hội. Tôi biết một số người 
có thu nhập rất hạn chế, đã chọn theo cách sống này, 
và mọi trường hợp đều được xác nhận là đã có những 
lợi ích rất đáng kể. 


Đôi khi việc đơn giản hóa cuộc sống của bạn có 
thể liên quan đến những chuyển đổi quan trọng. 
Như việc chọn sống trong một căn hộ nhỏ hơn, rẻ 
tiền hơn thay vì phải vất vả để đủ tiền chi trả cho 
một căn hộ lớn. Quyết định này có thể làm cho cuộc 
sống của bạn bót căng thẳng đi, bởi vì sẽ dễ dàng hơn 
nhiều trong việc trả chi phí thuê nhà. Nhiều quyết 
định thông thường khác bao gồm những việc như ăn 
uống giản dị hơn, chia sẻ và trao lại quần áo cũ cho 
người khác, hay từ chối những cơ hội có thêm việc 
để làm. Dĩ nhiên, vấn đề ở đây là biết đưa ra những 
quyết định nhằm thúc đẩy cuộc sống của bạn theo 
hướng dễ dàng hơn và ít phức tạp hơn. 

Cách đây mấy năm, tôi đã dời văn phòng làm việc 
sang một địa điểm khác. Quyết định có vẻ như đơn 
giản này có nhiều ích lợi lớn lao trong việc góp phần 
đơn giản hóa mọi việc. Trước hết, văn phòng mới mà 
tôi dời đến rẻ tiền hơn nhiều so với nơi trước đây, vì 
thế giúp tôi giảm đi một ít áp lực về tài chánh. Thêm 
vào đó, văn phòng mới cách nhà tôi chỉ có mấy dặm 
đường, thay vì là 15 đặm mà tôi vẫn thường phải 
đi trước đây. Như vậy, thay vì phải mất khoảng 30 
phút hay hơn nữa cho mỗi lần đi, giờ đây tôi chỉ lái 
xe chưa đầy ð phút. Và bởi vì tôi làm việc 5O tuần lễ 


79 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





trong một năm, xem như tôi đã tiết kiệm được hơn 
200 giờ mỗi năm nhờ vào chỉ một quyết định đơn 
giản này. Tất nhiên là văn phòng trước đây đẹp hơn, 
nhưng liệu có đáng giá chăng? Nhìn lại vấn để, rõ 
ràng là không đáng thế. Nếu cần quyết định lại lần 
nữa, tôi cũng vẫn quyết định như thế thôi. 


Mua hoặc thuê một chiếc xe hơi đơn giản hơn sẽ 
tiết kiệm được tiền và những chuyến “thăm viếng” 
thợ máy có thể có. Có ít đồ đạc hơn có nghĩa là giảm 
nhẹ hơn yêu cầu chăm sóc, bảo quản, bảo hiểm, suy 
nghĩ đến, lo lắng đến, và giữ gìn cho sạch sẽ. Mỗi 
món hàng mà bạn mua theo lối trả chậm là phải trả 
giá đắt hơn, nhưng vẫn là thêm một hóa đơn phải 
trả hàng tháng. Một ngôi nhà có thêm khu vườn bao 
quanh nghĩa là thêm công việc trong vườn và thời 
gian để chăm sóc. Tôi còn có thể kể ra thêm nhiều 
hơn nữa, nhưng chắc rằng bạn đã thấy được vấn đề 
như thế nào rồi. 


“Sống đơn giản tự nguyện” không có nghĩa là bạn 
từ bỏ tất cả những gì bạn có. Ngược lại, có những 
trường hợp chắc chắn mà việc có thêm một món nào 
đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và đơn 
giản hơn. Lấy ví dụ như, tôi không thể tưởng tượng 
được việc phải từ bỏ máy vi tính và máy fax của tôi. 
Làm như vậy, rõ ràng là sẽ khiến cho cuộc sống trở 
nên phức tạp hơn và khó khăn hơn. Trong thực tế, 
nếu không có máy vi tính, tôi không tin là bạn lại có 
thể đang đọc tập sách này như hiện giờ. 


“Sống đơn giản tự nguyện” không phải là việc chỉ 


80 


25. Qhọm bạn rà (œÍftơi 





liên quan đến một quyết định duy nhất nào, cũng 
không phải là sự nghèo túng tự nguyện. Bạn có thể 
dùng một chiếc xe hơi đắt tiền mà vẫn là đang sống 
đơn giản. Bạn vẫn có thể tận hưởng, có được, hoặc 
ngay cả mong muốn những thứ tốt đẹp hơn mà vẫn 
sống được một cuộc sống đơn giản hơn. Điều này 
có nghĩa như một sự định hướng, một loạt những 
quyết định tỉnh táo mà bạn đưa ra bởi vì bạn muốn 
hoàn thiện cuộc sống của mình. Điều cốt yếu là phải 
nhìn ra một cách trung thực những gì thật sự quan 
trọng trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn thừa 
ra đôi chút thời gian, giữ lại đôi chút năng lượng cơ 
thể, và thanh thản hơn đôi chút trong tâm hồn, tôi 
khuyên bạn hãy khám phá cách sống mới này một 
cách nghiêm túc hơn đôi chút. 


25. Chọn bạn mà chơi 


2: hết mọi người đều chấp nhận một 
sự thật là chúng ta chịu ảnh hưởng 


tốt hoặc xấu của những người mà chúng ta gần gũi 
nhiều nhất. Con cái chịu ảnh hưởng của cha mẹ, và 
ngược lại. Vợ chồng chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Anh 
chị em một nhà cũng vậy. Chúng ta cũng còn chịu 
ảnh hưởng của những người đồng sự trong công việc, 
rồi bạn bè, hàng xóm... 


Dĩ nhiên là có những trường hợp mà chúng ta 
có rất ít - hoặc không có - khả năng lựa chọn những 


81 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





người gần gũi, chẳng hạn như trong công việc. Trong 
những trường hợp này, thường thì chúng ta chỉ có 
thể vận dụng tốt nhất điều kiện hiện có. Điều này 
đôi khi cũng đúng với một số thành viên nào đó trong 
gia đình. Bạn phải gần gũi họ không phải vì bạn yêu 
thích, mà chỉ đơn giản vì họ sống trong gia đình - 
bạn không có khả năng lựa chọn nào khác. 


Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác chúng 
ta hoàn toàn có thể chủ động trong việc sẽ gần gũi 
với những ai. Thí dụ như bạn bè và những người 
mà chúng ta mời đến nhà, hoặc nói chuyện qua điện 
thoại. 


Thời gian và năng lượng là những sở hữu quý 
giá và quan trọng nhất của bạn. Bởi vậy, điều cực 
kỳ quan trọng là phải có những chọn lựa thật chín 
chắn và khôn ngoan trong việc sẽ thường xuyên giao 
tiếp với những ai. Liệu bạn có giao tiếp với những 
người mà thật sự giúp bạn (và gia đình bạn) trở nên 
tốt hơn, hay là bạn chọn lựa bạn bè theo cách ngẫu 
nhiên? Nếu thật lòng, bạn có thể sẽ phải ngạc nhiên 
với câu trả lời của chính mình. Có thể là bạn đã quan 
hệ với một số người mà bạn không thật sự biết được 
là vì sao - hoặc chỉ do sự thuận tiện hay hoàn toàn 
theo thói quen. 


Không phải nói thế nghĩa là bạn nên cắt đứt 
quan hệ hiện có để hình thành những quan hệ mới. 
Cũng không có nghĩa là tất cả quan hệ bạn bè dựa 
trên tập quán, nghĩa vụ, hay kinh nghiệm đã qua là 
không tốt hay sai trái. Tôi chỉ đơn giản khuyên bạn 


82 


25. Qhọm bạn rà (œftơi 





hãy đánh giá lại và nhận thức một cách trung thực 
cảm giác của mình như thế nào trong mỗi lần giao 
tiếp cùng ai đó, hoặc một thời gian ngắn ngay sau đó. 
Liệu người mà bạn đang giao tiếp có giúp bạn phát 
triển tốt hơn? Liệu người ấy có phải là người mà bạn 
ngưỡng mộ và kính trọng? Liệu bạn và người ấy có 
thể giúp nhau cùng hoàn thiện? Liệu các bạn có cùng 
chia sẻ với nhau được những giá trị chung? Liệu bạn 
có thấy thoải mái về cách thức, thời gian giao tiếp 
của mình trong những quan hệ trực tiếp hoặc là qua 
điện thoại? Nếu bạn trả lời không cho những câu hỏi 
này, cũng không có nghĩa là bạn không thể tiếp tục 
làm bạn cùng người ấy, chỉ có điều là, có lẽ nên đi 
đến quyết định sử dụng ít thời gian hơn cho những 
quan hệ giao tiếp như vậy, để dành thời gian nhiều 
hơn cho những quan hệ mới, hoặc ở yên một mình. 


Đề xuất này không liên quan gì đến việc đưa ra 
phán đoán về người khác. Nếu bạn xác định rằng có 
những người mà bạn không muốn dành thời gian để 
cùng giao tiếp, điều đó không có nghĩa là bạn không 
tôn trọng, kính nể những người ấy, hoặc bạn không 
nghĩ rằng đó là những con người tuyệt vời. Cũng 
không có nghĩa là bạn cho rằng bạn có gì tốt hơn họ, 
hoặc là họ không có được những phẩm chất tốt đẹp. 
Chỉ đơn giản là, cân nhắc hết thảy mọi mặt, bạn 
thấy muốn sử dụng thời gian hiện có để được ở một 
mình, hoặc là với một người khác. 


Hãy luôn nhớ rằng mỗi chúng ta chỉ có một 
khoản thời gian nhất định để giao tiếp cùng người 


83 


ttg bận tâtt cfutyệnt ạt 





khác, có lẽ là ít hơn nhiều so với mong muốn. Hoàn 
toàn tùy thuộc nơi mỗi chúng ta để chọn lựa cách tốt 
nhất có thể có. Trong đời tôi chẳng hạn, tôi đã gặp 
đến hàng trăm người mà tôi rất thích, bởi nhiều lý 
do khác nhau, nhưng lại không muốn dành thời gian 
để cùng giao tiếp. Và trong phần lớn trường hợp, tôi 
đoán là những người ấy cũng đều cảm nhận về tôi 
giống như vậy. Tôi rất thích được ở một mình, và nếu 
dành thời gian giao tiếp cùng ai, tôi muốn rằng đó 
phải là một mối quan hệ mà tôi thật sự yêu thích. 


Mỗi người có những ý thích khác nhau trong việc 
chọn bạn mà chơi. Lấy ví dụ như, nói chung tôi không 
thích dành quá nhiều thời gian với những người dễ 
cáu gắt, bực bội. Tôi cũng tránh gần gũi những người 
dễ thương cảm và hay than phiền. Một phần trong sở 
thích của tôi xuất phát từ việc tôi thừa nhận là mình 
chịu ảnh hưởng của những người chung quanh. Bởi 
vậy, nếu tôi gần gũi với những người hay than phiền, 
bản thân tôi rồi cũng sẽ có khuynh hướng hay ca 
cẩm nhiều hơn. Và nhiều quan hệ khác cũng tương 
tự như vậy. 


Giải pháp này có khả năng tạo một ảnh hưởng 
lớn đối với việc hoàn thiện cuộc sống của bạn. Những 
người quanh bạn, nhất là những người mà bạn chọn 
để giao tiếp, có một ảnh hưởng rất lớn đến thái độ 
sống và trạng thái lành mạnh của bạn. Nếu biết 
chọn bạn mà chơi, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn 
và giảm đi rất nhiều căng thẳng. 


84 


26. Chấp nhận sự bất đồng 


ỗi con người chúng ta là một thực 

thể duy nhất và nhìn cuộc sống theo 
những cách khác nhau. Chúng ta có những sở thích 
riêng, và giải thích sự việc cũng theo cách riêng của 
mỗi người. Bởi vì tất cả chúng ta đều được nuôi nấng 
và dạy dỗ để suy nghĩ theo những cách nhất định, 
chúng ta có những phương thức tinh tế riêng biệt 
của mình trong việc giải quyết những xung đột, cũng 
như sự lý giải về nguyên nhân sự việc. Mỗi chúng ta 
đều đặt ra những mức độ khác biệt đáng kể trong 
việc nhận định sự việc nào là thật sự thích hợp và 
quan trọng. Chúng ta gần như luôn luôn có thể chỉ 
ra sai lầm trong cung cách suy nghĩ và ứng xử của 
người khác. Chúng ta xác định sự đúng đắn trong 
cách nhìn nhận thực tiễn của chính mình bằng cách 
tập trung vào những điển hình mà chúng ta tin là 
chứng minh được điều đó. Nói tóm lại, cách nhìn 
nhận cuộc sống của chúng ta dường như luôn luôn 
công bằng, hợp lý và chính xác - tất nhiên là chỉ đối 
với chúng ta. 

Vấn đề ở đây là, mọi người khác cũng đều có cùng 
sự giả định như thế. 

Chung quanh ta, vợ (chồng), con cái, cha mẹ, bạn 
bè, hàng xóm - và tất cả mọi người khác nữa - đều 
tin tưởng giống nhau rằng cách nhìn của họ về cuộc 
sống là đúng nhất. Hoàn toàn có thể đoán trước được 


85 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





rằng, mọi người khác không thể hiểu được vì sao bạn 
lại không nhìn nhận sự việc theo cách giống như họ, 
và cũng sẽ nghĩ rằng, giá như bạn giống họ thì mọi 
việc hắn là đã tốt đẹp biết bao nhiêu! 


Biết được sự thật này, vậy thì tại sao hầu hết 
chúng ta lại cứ tiếp tục bực dọc, khó chịu với một 
thực tế là: chúng ta dường như bất đồng ý kiến với 
nhau quá thường xuyên. Tại sao chúng ta lại dễ 
dàng bực dọc khi một người chúng ta quen biết hoặc 
yêu thương bày tỏ ra một ý kiến hay quan điểm khác 
hơn, giải thích một điều gì đó theo cách khác hơn, 
hoặc cho rằng chúng ta đã sai? Tôi tin rằng câu trả 
lời cho những câu hỏi này rất đơn giản: Chúng ta 
quên mất rằng, về mặt tâm lý, tất cả chúng ta đều 
sống trong những thực tế tách biệt riêng của mình. 
Phương thức mà chúng ta diễn giải cuộc sống và sự 
việc quanh ta đã chịu sự ảnh hưởng bởi rất nhiều 
yếu tố mà hoàn toàn chỉ có trong cuộc đời của riêng 
ta. Thời thơ ấu và những kinh nghiệm sống trước 
đây của tôi đã và sẽ tiếp tục khác biệt với bạn, bởi 
vậy nhận thức của tôi về cuộc sống sẽ phần nào khác 
hơn. Một sự kiện nào đó làm tôi bực mình, có thể sẽ 
là không đáng kể đối với bạn - và ngược lại. 


Bí quyết để trở nên hòa nhã hơn và giảm sự quá 
khích là luôn tự nhủ rằng, việc tất cả chúng ta khác 
biệt nhau là không sao cả. Thay vì ngạc nhiên trước 
sự thật này của cuộc sống, bạn có thể biết cách chờ 
đợi trước, hoặc thậm chí là chấp nhận nó. Thay vì 
thấy bối rối khi có một người thân không đồng ý với 


86 


26. Qhấp nhận sự bất đồng 





mình, hãy tự nhủ rằng: “Dĩ nhiên là cô ấy sẽ nhìn 
vấn đề một cách khác hơn thôi.” Thay vì phải ở vào 
tư thế bảo vệ khi kiến giải của bạn về một sự việc 
lại khác biệt với một người khác, hãy xem bạn có 
thể nào quay sang biết ơn người ấy, và thích thú với 
những dịp rất hiếm hoi khi mà bạn có thể thật sự 
nhìn sự việc theo cách giống như vậy. 


Bạn có thể đồng ý với sự bất đồng. Điều này 
không có nghĩa là cách nhìn của bạn kém phần 
quan trọng hay không chính xác, chỉ có nghĩa là bạn 
sẽ không quá bực mình với sự thật là những người 
khác không phải bao giờ cũng đồng ý với bạn, hoặc 
nhìn sự việc theo cùng một cách. Trong rất nhiều 
trường hợp, bạn có thể cần giữ vững những ý kiến 
và giá trị riêng của mình, và điều đó là tốt. Nhưng 
hãy làm thế với sự chân thành tôn trọng và hiểu biết 
đối với ý kiến của những người khác nữa. Khi bạn 
làm như thế, sẽ xóa đi rất nhiều sự căng thẳng và 
những tranh cãi có thể có. Trong hầu hết các trường 
hợp, người mà bạn bất đồng ý kiến sẽ cảm nhận được 
sự thành thật tôn trọng của bạn và rất có thể cũng 
sẽ giảm đi những phản ứng thái quá. Thêm vào đó, 
khi bạn áp dụng thái độ không phản ứng quá khích 
này vào trong việc giao tiếp, bạn sẽ tự thấy mình 
dần dần trở nên quan tâm nhiều hơn đến ý kiến của 
người khác. Và điều này sẽ làm cho bạn thấy thích 
thú hơn trong giao tiếp. Bạn sẽ biết cách khơi dậy 
được những gì tốt đẹp nhất nơi người khác, và đồng 
thời bạn cũng sẽ cống hiến được những gì tốt đẹp 
nhất của mình. Mọi người đều có lợi! 


87 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





Tôi đã từng nhìn thấy sự thay đổi đơn giản trong 
cách nhìn như thế này giúp cải thiện nhiều quan hệ 
hôn nhân, bạn bè, cũng như trong gia đình. Điều 
này đơn giản và mang lại cho cuộc sống rất nhiều 
niềm vui. Vì thế, hãy bắt đầu ngay hôm nay, xem 
bạn có thể nào đồng ý với sự bất đồng hay không. 
Một giải pháp rất đáng giá để bạn nỗ lực. 


27. Đừng tự hạ mình 


(⁄)- này không hay, nhưng lại là sự 
thật. Một phần rất lớn trong chúng ta 
mắc phải thói quen tiêu cực là tự hạ thấp mình hoặc 
tự phê phán bản thân quá nghiêm khắc. Chúng ta 
hay nói (hoặc suy nghĩ) những điều như thế này: 
“Tôi mập quá.”, “Tôi không tốt.”, hoặc là “Tôi chưa 
bao giờ làm được điều gì đúng cả.” Bạn có mắc phải 
cái khuynh hướng không cần thiết nhưng rất phổ 
biến này không? 

Vấn đề không hay đối với việc tự hạ thấp mình là, 
bất kể bạn có thật sự tuyệt vời đến đâu, hay có được 
bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp, bạn vẫn luôn luôn tìm 
thấy được những chứng cứ cho những điểm xấu mà 
bạn muốn chỉ ra. Nói một cách khác, tất cả chúng ta 
đều có một khuynh hướng là tìm cách chứng minh 
cho những gì được giả định là đúng, bất chấp điều 
giả định đó là về việc gì. Bởi vì những suy nghĩ của 
chúng ta gần như luôn luôn có khuynh hướng tự cho 


88 


27. ưng tự hạ trình 





mình là đúng. Lấy ví dụ, nếu bạn muốn giảm cân và 
quá chú ý vào 5 cân trọng lượng cuối cùng mà dường 
như không thể nào làm giảm đi thêm nữa, bạn sẽ 
luôn luôn chú ý điều đó khi đo lại vòng eo chẳng hạn. 
Bạn sẽ không thấy hài lòng và đánh giá cao một thực 
tế là, nhìn chung bạn đang ở trong một tình trạng 
sức khỏe thật tuyệt hảo. Hoặc là, nếu bạn tự nhủ 
rằng bạn “ghét cảnh sống chung trong gia đình”, bạn 
sẽ có khuynh hướng tìm kiếm, và bằng cách nào đó, 
gần như luôn luôn tìm thấy được, những chứng cứ 
về sự không hài lòng của mình đối với mỗi sinh hoạt 
gia đình. Thay vì vui sống với những thành viên gia 
đình mà bạn yêu thích, bạn sẽ có khuynh hướng 
nhận thấy một bà cô hay cao giọng, hay những người 
anh em có tính khoe khoang, khoác lác. Hoặc là bạn 
sẽ chú ý vào, và chỉ trích, một người nào đó trong gia 
đình hay chè chén thái quá. Bạn sẽ không thấy ngạc 
nhiên thích thú trước một sự thật là: nhìn chung thì 
gia đình bạn vẫn là một tập hợp những thành viên 
thật sự rất tuyệt vời. 


Vì thế bạn có thể thấy rằng, nếu bạn tự hạ thấp 
mình vì bất cứ lý do gì, điều có thể dự đoán trước là 
rồi bạn sẽ tìm ra được những chứng cứ cho thấy việc 
đánh giá của bạn là đúng đắn. Và cũng từ điều này, 
có thể dự đoán tiếp theo, cũng chắc chắn như vậy, là 
bạn đang hạ thấp sự đánh giá bản thân, cũng như 
tạo ra những cảm giác tiêu cực. Tự hạ thấp mình 
cũng làm phát triển thêm, thay vì điều chỉnh lại, 
những khuyết điểm của bản thân, bằng vào việc tập 
trung sự chú ý không cần thiết và tâm lực vào toàn 


89 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





những điều bất ổn đối với bạn, thay vì là vào những 
điều tốt đẹp. 


Một vấn đề quan trọng để cân nhắc là: Tại sao 
bạn lại làm như thế, khi biết rằng kết quả chắc chắn 
sẽ dẫn đến chỉ là tăng thêm những viễn ảnh, những 
tình cảm tiêu cực và làm giảm thấp sự cảm nhận 
đối với cuộc sống tuyệt đẹp này? Tự hạ thấp mình 
cũng làm cho bạn trở nên có vẻ, đối với người khác, 
như là bạn đang chịu đựng một điều bất hạnh nào 
đó. Những a1 thường xuyên tự hạ thấp mình thường 
được cảm nhận bởi người khác như là những người 
hay than phiền và thiếu sự cảm nhận giá trị cuộc 
sống tự thân, chưa kể đến tấm gương xấu mà họ 
đang nêu ra cho con cái, gia đình và bè bạn. Tôi hy 
vọng là tôi đang bắt đầu thuyết phục được bạn rằng 
tự hạ thấp mình thật sự là một ý tưởng xấu và dẫn 
đến nhiều hệ quả khá nghiêm trọng cho bản thân. 

Điều rõ ràng là, mỗi người đều có những khía 
cạnh nào đó mà họ có thể, hoặc mong muốn, hoàn 
thiện hơn nữa. Thí dụ như, một trong rất nhiều điều 
mà tôi mong muốn là có thể trở nên kiên nhẫn nhiều 
hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự cảm thấy mình 
hơi quá khích và dễ chán nản - trong thực tế, tôi 
dám chắc điều này là đúng. Nhưng điều này không 
có nghĩa là tôi phải tự dằn vặt và hạ thấp mình chỉ 
đơn giản là vì tôi thừa nhận mình còn xa mức hoàn 
thiện. Làm như vậy chỉ có thể nhấn mạnh thêm vấn 
đề và khiến mình cảm thấy tôi tệ hơn so với mức 
thực tế. Tự biết rằng mình còn rất nhiều điểm cần 


90 


27. ưng tự hạ trình 





phải hoàn thiện, và tự mình quyết tâm tiếp tục nỗ 
lực hướng đến việc rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, 
đó là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm được. Càng 
biết tha thứ và kiên nhẫn với chính bản thân mình, 
tôi sẽ càng dễ dàng hơn trong việc tiếp tục con đường 
hoàn thiện, và càng có nhiều khả năng duy trì lòng 
kiên nhẫn hơn nữa với người khác. 

Cho dù là bạn đang làm việc trong bất kỳ lãnh 
vực nào, và bất kể là bạn muốn hoàn thiện những 
gì đối với bản thân, nên biết rằng một trong những 
điều tệ hại nhất mà bạn có thể mắc phải là trách cứ 
bản thân bằng sự tự phê phán. Hãy vươn lên và cố 
sức tự hoàn thiện, tự biết những điểm yếu kém của 
mình, làm bất cứ điều gì có thể được để tạo sự thay 
đổi - nhưng hãy dễ dãi với chính mình. Đừng tự hạ 
mình trước mặt những người khác, hay thậm chí chỉ 
là trong những suy nghĩ riêng tư của bạn. Chẳng có 
a1 lại muốn nghe bạn tự đánh giá thấp mình. Và tôi 
hy vọng là bạn đã bắt đầu nhìn thấy thói xấu này 
thật sự tai hại đến như thế nào. Vì thế, hãy vượt qua 
nó. Chẳng ai trong chúng ta được hoàn hảo, nhưng 
tự hạ thấp mình không phải là phương thức đối trị 
cho thực tế này trong cuộc sống. 


91 


28. Đừng nhắc lại những chuyện 
không hay 


1ải pháp này đặc biệt thích hợp cho những 

ai sống chung cùng nhau. Có một hiện 
tượng rất thường thấy đối với hai người sống chung, 
cho dù họ làm việc xa nhà hay ở nhà suốt ngày, là 
gặp gỡ nhau vào buổi tối rồi dành thật nhiều thời 
gian và sinh lực để trao đổi toàn những chuyện đáng 
sợ. Cụ thể hơn, điều tôi muốn nói đến ở đây là hàng 
đống những mẩu đối thoại toàn hướng đến những 
chuyện vô bổ và tôi tệ đã xảy ra trong ngày. Những 
trao đổi này bao gồm cả chuyện một ngày qua khó 
khăn và mệt mỏi đến mức nào, bao nhiêu đòi hỏi 
đã trút lên người bạn, những bực dọc mà bạn phải 
đối mặt, những điều không thuận lợi, những kinh 
nghiệm xấu, những giây phút khó khăn, lũ trẻ con 
vòi vĩnh, những ông chủ gay gắt... Những chuyện 
đại loại là như thế. Dường như là nhiều người trong 
chúng ta muốn biết chắc rằng vợ (hoặc chồng) mình 
hiểu được cuộc sống của mình thật sự khó khăn đến 
đâu. 


Có nhiều lý do để tôi tin rằng thói quen này là 
một sai lầm lớn. Trước hết, hầu hết chúng ta đều 
có rất ít thời gian mỗi ngày để tiếp xúc với những 
người thân yêu. Với tôi, dù chúng ta có trải qua một 
ngày khó khăn, cũng chẳng có ý nghĩa gì khi nhắc 
lại vào buổi tối. Việc nghĩ đến và bàn thảo về những 


92 


2%. ữtg tftác [ạt tftữtg efttêtn lefltôttg ft 





sự việc không hay trong ngày cũng tương đương như 
là chịu đựng chúng thêm một lần nữa. Điều này tạo 
ra nhiều căng thẳng và làm khô kiệt tình cảm. 


Lý do thứ hai là, chú ý quá nhiều vào những khía 
cạnh xấu trong ngày là tự biện hộ cho những tiêu 
cực. Nói cách khác, điều này nhắc nhở bạn về những 
căng thẳng và khó khăn của cuộc sống hằng ngày, 
và do đó làm cho bạn tin rằng cách sống khắt khe, 
phiền muộn và cáu gắt của bạn là thích hợp. 


Một việc đơn giản như xóa bỏ đi, hay ít nhất cũng 
là giảm bớt, việc kể lại những câu chuyện không hay 
hằng ngày, có một khả năng gần như tức thì. Và trong 
chừng mực nào đó là kỳ diệu, trong việc làm cho bạn 
cảm nhận tốt hơn về cuộc sống. Không phải là bạn 
không có những điều cực kỳ khó khăn và nghiêm trọng 
để phải đối phó - chúng ta ai cũng có cả - nhưng việc 
than vãn với người khác về những khó khăn trong 
cuộc sống mang lại tai hại nhiều hơn là ích lợi. Khi 
bạn từ bỏ được khuynh hướng này, bạn sẽ được nhắc 
nhở về những điều tốt đẹp hơn. Sẽ dễ dàng hơn trong 
việc nhớ lại và nghĩ đến những khía cạnh đáng yêu 
và đẹp đẽ của cuộc sống, những điều đã diễn ra thuận 
lợi và tốt đẹp, những khía cạnh mà bạn thấy tự hào 
và giúp bạn hoàn thiện hơn. Bạn cũng sẽ nhận thấy 
rằng, khi bạn chú ý nhiều hơn đến những khía cạnh 
tích cực mỗi ngày, người sống chung với bạn sẽ nhanh 
chóng làm theo. Hầu hết mọi người khi từ bỏ được 
thói quen xấu này, đều nhận ra rằng chú ý vào những 
điều tốt đẹp là thú vị và vui vẻ hơn nhiều. Những 


93 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





cánh cửa mới sẽ mở ra trong quan hệ của bạn, và 
những điều lý thú mới sẽ tăng dần. 

Xin hiểu cho rằng tôi không muốn nói việc chia 
sẻ những gì đang xảy ra - kể cả những điều tôi tệ 
nhất - là chẳng bao giờ thích hợp hay hữu ích. Đôi 
khi, bạn sẽ thấy muốn, hay thậm chí là cần phải làm 
như vậy. Có rất nhiều ngoại lệ cho giải pháp này. 
Điều mà tôi muốn bạn từ bỏ là sự lạm dụng khuynh 
hướng kể lể theo lối như trên. Thay vì xem việc này 
là một phần thường xuyên trong mỗi buổi tối của 
bạn, điều bạn vẫn làm đều đặn mà không có sự suy 
xét, hãy xem bạn có thể nào giảm bớt mức độ, chỉ 
thỉnh thoảng mới mang ra thảo luận một lần thôi. 


Tất nhiên là bạn vẫn muốn trung thực với những 
tình cảm thật của mình, nhưng tôi đã nhận ra rằng 
có những phần thưởng xứng đáng để từ bỏ đi một 
số điều không tốt đẹp. Trước khi bắt đầu một câu 
chuyện, có thể bạn sẽ tự hỏi: “Kể lại chuyện này để 
được ích lợi gì?” hoặc là bạn cũng có thể hỏi: “Liệu 
việc chia sẻ những chuyện này có làm tươi sáng hơn 
cuộc sống của chúng ta, hay nó sẽ làm chúng ta 
phiền muộn? Liệu việc này có làm chúng ta gần gũi 
nhau hơn, thân mật hơn, hay lại sẽ thêm một điều 
gợi nhắc là cuộc sống có thể khó khăn đến mức nào?” 

Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều biết cuộc sống có 
thể cực kỳ khó khăn và hao phí nhiều sinh lực. Tôi 
cũng tin rằng hầu hết chúng ta đều xem như một 
chuyện dĩ nhiên là phải đối phó với những khó khăn 
thường xuyên mỗi ngày. Vấn đề ở đây là: Liệu chia sẻ 


94 


29. 2ã nêtt gương tốt 





với nhau tất cả những chuyện không hay có đưa lại 
điều gì tốt chăng? Liệu điều này thật sự có giá trị gì 
không? Và bất chấp một thực tế là tôi cũng không hơn 
gì hết thảy mọi người trong việc thỉnh thoảng mắc 
phải vào khuynh hướng này, tôi vẫn nhận ra rằng, 
trong hầu hết các trường hợp, việc kể lễ những điều 
không hay là hoàn toàn chỉ tạo thêm ảnh hưởng xấu, 
và còn làm hỏng đi một buổi tối tốt đẹp để thư giãn. 


Tôi khuyến khích bạn hãy thử nghiệm đề xuất 
này một lần xem sao. Trong lần tới đây, khi bạn cảm 
thấy muốn chia sẻ những chuyện như là một ngày 
qua đã đáng sợ và đầy thử thách như thế nào, hãy 
xem thay vì vậy bạn có thể nào giữ lại những điều ấy 
cho riêng bạn hay không. Tôi đoán rằng rồi bạn sẽ 
khám phá ra đây thật sự là một giải pháp tốt nhất 
trong việc làm dịu bớt căng thẳng và hàn gắn những 
tổn thương từ cuộc sống. 


29. Hãy nêu gương tốt 


ần đây tôi vừa trải qua một kinh nghiệm 

cảm động với đứa con gái 6 tuổi của tôi, 
và điều này gợi tôi nhớ đến tầm quan trọng của giải 
pháp này - hãy nêu gương tốt. 

Một trong những điều nhỏ nhoi mà tôi muốn góp 
phần vào cộng đồng của mình là, bất cứ khi nào có thể 
và hợp lý, nhặt lấy những rác bẩn và bỏ vào thùng 
rác. Tôi đã làm điều này từ nhiều năm nay, và thỉnh 


95 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





thoảng tôi vẫn giải thích cho các con hiểu mức độ 
quan trọng như thế nào trong việc tất cả mọi người 
đều góp phần nhỏ bé của mình trong việc giữ gìn sạch 
sẽ đường phố, công viên và các khu vực phụ cận. 


Một ngày kia, Kenna - con gái tôi - và tôi vừa 
ra khỏi một quán cà phê và đang đi về phía xe hơi. 
Tôi đã nhìn thấy một chỗ rác bẩn trên mặt đất. Tuy 
nhiên, đặc biệt lần này tôi không đến nhặt lên. Khi 
tôi đã đến chỗ xe hơi, tôi nhìn quanh và không thấy 
Kenna đâu cả. Lo lắng, tôi quay trở lại. Và kìa, con 
bé đang nhặt chỗ rác bẩn rồi mang cho vào thùng 
rác gần đó. Điều làm cho cảnh tượng này trở nên 
đáng giá vô cùng chính là câu nhận xét của nó ngay 
lúc ấy: “Bố ơi, không phải là bố đã quên mất điều gì 
rồi sao?” 

Cho dù bạn có con cái hay không, giải pháp này 
vẫn là quan trọng đáng ghi nhớ. Sự thật là, chúng 
ta luôn nêu gương cho người khác theo một cách nào 
đó, cho dù chúng ta có nhận biết điều đó hay không. 
Những hành động của chúng ta được nhìn vào và 
được ghi lại trong ý thức của những người quanh 
ta. Từng hành vi riêng rẽ có thể là chẳng tạo ra bao 
nhiêu ảnh hưởng nơi người khác, nhưng có một hiệu 
quả chung của nhiều hành vi góp lại. Hoàn toàn tùy 
thuộc nơi mỗi chúng ta để quyết định xem mình sẽ 
nêu lên một tấm gương như thế nào cho người khác 
- yêu thương, tích cực và tốt bụng hoặc là lười nhác, 
thờ ở và ích kỷ... 


Quyết định nêu gương tốt trong càng nhiều khía 


96 


30. đống buông xé bìnft thản 





cạnh của cuộc sống càng tốt sẽ giúp định hướng cho 
cung cách cư xử và phản ứng của bạn đối với sự căng 
thẳng. Ví dụ như, tôi luôn cố để không quá bồn chồn 
trong những lúc kẹt xe cũng như khi phải xếp hàng 
dài chờ đợi. Tôi làm như thế, không chỉ vì đây là một 
cách ít căng thẳng để trải nghiệm cuộc sống, mà còn 
bởi vì tôi muốn đưa ra một lời nhắn gởi đến mọi người 
chung quanh rằng, để sống vui và thanh thản không 
cần thiết phải đòi hỏi sự toàn hảo trong cuộc sống. 


Hãy nhìn lại xem bạn đang nêu gương như thế 
nào cho những người chung quanh? Liệu có phải 
đúng là những gì mà bạn thật sự muốn nhắn gởi 
người khác - hay thật lòng bạn muốn nhắn gởi một 
điều gì khác hơn, tốt đẹp hơn? Cho dù câu trả lời của 
bạn là như thế nào, đây vẫn là một câu quan trọng 
cần tự hỏi. Nó giúp bạn có những điều chỉnh về cách 
ứng xử và thái độ sống để làm cho cuộc sống trở nên 
bớt căng thẳng và nhiều ý nghĩa hơn, đối với chính 
bạn cũng như mọi người chung quanh. 


30. Sống buông xả bình thản 


uông xả bình thản là cụm từ tôi dùng để 
miêu tả một quá trình buông bỏ trong 
gia đình cũng như mọi nơi khác. Nói một cách đơn 
giản, điều này có nghĩa là bình thản trước sự hỗn 
độn của cuộc sống, với sự tán thành và khiêm tốn. 
Nghĩa là một hình thức của sự chấp nhận, hài lòng 


97 


(ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





với hiện thực, và chấm dứt không còn vật lộn với 
cuộc sống nữa. 


Thường thì chúng ta hay vật lộn với nhiều phạm 
vi trong cuộc sống mà phần lớn là vượt ngoài khả 
năng kiểm soát của chúng ta - tiếng ồn, sự nhầm lẫn, 
những nhận xét mà ta không hài lòng, những món 
đồ thất lạc, sự thô lỗ, sự khiếm khuyết, những điều 
tiêu cực, những chiếc tẩu thuốc gãy, những đường 
ống nước bị nghẽn... gần như bất cứ điều gì. Chúng 
ta chống lại, nổi giận và bực tức, rồi mong muốn cho 
sự việc đổi khác đi. Chúng ta phàn nàn, cáu kỉnh và 
than vãn. Cho dù vậy, thêm vào tất cả những chuyện 
bực dọc này rồi thì kết quả cuối cùng vẫn là như vậy: 
những điều phiền lòng vẫn y nguyên như cũ. Những 
thái độ tức tối của chúng ta như nghiến răng, nắm 
chặt tay đấm... cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt 
nào dù là nhỏ nhất. Trong thực tế, chúng chỉ như đổ 
thêm dầu vào lửa, thường làm cho sự việc càng tổi tệ 
hơn cả mức thật có. 


Buông xả bình thản không có nghĩa là thua cuộc. 
Cũng không phải là thờ ơ, lười nhác hay không quan 
tâm. Thay vì vậy, đây là một thái độ chấp nhận thích 
hợp, là sẵn lòng buông bỏ tính cố chấp xưa nay của 
chúng ta, cho rằng mọi chuyện trong đời phải xảy 
ra theo một cách nhất định nào đó, hay là phải khác 
hơn so với thực tại. Ý nghĩa khôn ngoan trong giải 
pháp này cũng đơn giản thôi: cho dù bạn có mong 
muốn mọi chuyện khác đi (hoặc đòi hỏi như thế), 
chúng vẫn không thay đổi. Chúng vẫn hiện hữu 
đúng như thực tại. 


98 


30. đống buông xé bìnft thản 





Điều này cũng không có nghĩa là bạn không 
nên thực hiện những đổi thay hay thúc đẩy sự hoàn 
thiện. Bạn hoàn toàn nên làm những điều đó khi 
thấy là quan trọng hay cần thiết. Điều mà giải pháp 
này đang đề cập đến là sự bực bội khi mọi việc xảy 
ra không như ý muốn. 


Phương pháp sống buông xả bình thản là bắt đầu 
từ những việc nhỏ nhặt. Ví dụ như, trong khi rửa bát 
đĩa, bạn bộc lộ bản chất con người - là không hoàn 
thiện - và làm rơi vỡ một cái đĩa. Thay vì là kêu thét 
lên rồi dậm chân vì bực tức, hãy xem bạn có thể nào 
chấp nhận giây phút đó đúng như thực tại - thực tại 
có cái đĩa đã vỡ. Không có vấn đề gì to tát, không cần 
phải bực dọc, không cần phải hốt hoảng. Chỉ một sự 
chấp nhận trìu mến đối với sự thật trong hiện tại. 
Kầa là cái đĩa vỡ, trước mặt bạn, trên mặt đất. Vấn 
đề là: giờ bạn sẽ làm gì đây? Cái đĩa đã võ rồi. Bạn 
có thể căng thẳng đôi tay hơn để rồi có lẽ sẽ làm vỡ 
thêm một cái khác, hoặc là bạn có thể thư giãn đi 
và nhận ra tính hài hước trong một sự thật là tất cả 
chúng ta đều không hoàn thiện. 


Một ví dụ khác có thể là về chuyện giao tiếp giữa 
vợ chồng. Nếu vợ (hay chồng) bạn nói một điều gì đó 
mà thường thì có thể làm bạn bực mình, hãy xem 
bạn có thể nào phản ứng một cách hơi khác đi chăng. 
Thay vì cảm thấy bực bội với nhu cầu cần đưa ra 
lời phê phán của vợ (hoặc chồng) mình trong lúc ấy, 
xem bạn có thể nào “phớt lờ” đi, và tỏ thái độ yêu 
thương bất chấp sự phê phán đó. Cũng như trường 


99 


tt tg bận tâtrt (futyệnt ạt 





hợp trước, lời phê phán giờ đây đã được đưa ra. Phản 
ứng như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. 
Nếu bạn có thể thay đổi đi cách phản ứng theo thói 
quen lâu nay, để phản ứng theo một cách hòa dịu 
hơn, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng mọi việc rồi ra 
cũng đều tốt đẹp cả. 


Trong gia đình chúng tôi, có một câu cách ngôn 
nhỏ mà một trong hai đứa bé đã nghĩ ra. Tôi vẫn 
luôn nghĩ rằng đó là một cách thật tuyệt để mô tả 
cách sống buông xả bình thản. Khi một vật gì đó đổ 
võ, hoặc có điều gì thật sự không hay xảy ra, một 
trong hai đứa trẻ sẽ nói câu này: “Ái chà, chuyện gì 
cũng có thể xảy ra.” Nói một cách khác, chuyện vùng 
vẫy liệu có ích gì đâu? 

Giải pháp này đặc biệt hiệu quả khi có rất nhiều 
chuyện lộn xộn xảy ra trong nhà. Mới hôm qua đây, 
tôi ở nhà với cả hai đứa trẻ và hai nhóc bạn của 
chúng. Tất cả bọn trẻ đều đã đói, và tôi thì vẫn chưa 
lau chùi xong những chỗ bẩn cuối cùng. Điện thoại 
reo cùng lúc với chuông gọi cửa. Trong một lúc, tôi 
nghĩ rằng mình sắp phát điên lên được. Rồi thì tôi 
nhớ ra, thở một hơi thật sâu và buông bỏ. Trong giây 
phút hỗn loạn đó, điều tốt nhất tôi có thể làm là thực 
hành sống buông xả, hoàn toàn thư giãn. Điều thú 
vị đối với tôi trong chuyện này, cũng như mọi trường 
hợp tương tự khác mà tôi có thể nhớ lại, là ngay lúc 
tôi buông xả và thôi không vật lộn với sự việc nữa thì 
mọi thứ bắt đầu lắng dịu. 

Nếu bạn sẵn lòng thử nghiệm giải pháp này một 
lần, bạn sẽ kinh ngạc trước kết quả thấy được. Bạn 


100 


^ 4Á 


31. Vạo ra tuột thông lệ “o¡ bý” 





càng bình thản hơn thì cuộc sống của bạn sẽ càng 
dễ dàng hơn. Thay vì làm trầm trọng thêm những 
sự việc không hay và nhận lấy những gì tổi tệ nhất 
nơi người khác, bạn sẽ bắt đầu biết cách chặn đứng 
điều không hay ngay khi nó còn chưa kịp phát triển 
thêm. Với thời gian, và với sự rèn luyện đôi chút, 
bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm những cơn hỗn loạn dưới 
một ánh sáng hoàn toàn mới. Sẽ giảm đi rất nhiều 
kịch tính trong cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy bắt 
đầu ngay hôm nay, để xem bạn có thể nào giảm nhẹ 
sự hỗn loạn bằng vào cách sống buông xả bình thản 
này hay không. 


31. Tạo ra một thông lệ “vị kỷ” 


Í ‹ ôi luôn luôn cảm thấy khôi hài khi mọi 
người bao giờ cũng đáp lại đề nghị của 
tôi - về việc họ nên quan tâm đến nhu cầu của chính 
mình - bằng câu hỏi là: “Vậy chẳng phải là ích kỷ 
hay sao?” Tôi muốn nhân dịp này để giải tỏa mối 
quan tâm ấy. Giải pháp này xuất phát từ sự hiểu 
biết rằng, khi bạn đã có đủ những gì bạn cần, trong 
ý nghĩa về mặt tình cảm, bạn sẽ có thể dành lại rất 
nhiều cho người khác. 


Nếu như mục tiêu của bạn là được thanh thản 
hơn và hạnh phúc hơn trong gia đình, một trong 
những điều hữu ích nhất mà bạn có thể làm là nghĩ 
ra một hoạt động hoàn toàn chỉ cho riêng bạn, một 
điều gì đó mà bạn làm - chỉ là cho riêng bạn. Lấy ví 


101 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





dụ như, một thông lệ riêng của tôi là buổi sáng thức 
dậy thật sớm, sớm hơn tất cả mọi người trong gia 
đình. Tôi dùng khoảng thời gian này để vươn thở, 
uống một tách cà phê thật êm ả, và đọc một hay hai 
chương sách mà tôi ưa thích nhất. Đôi khi tôi suy 
ngẫm, chiêm nghiệm cuộc sống của chính mình. Tôi 
yêu quý thói quen đặc biệt trong ngày này của mình. 


Điều rõ ràng là mọi người đều khác nhau. Một 
số người thích chen thêm ít hoạt động rèn luyện vào 
hoạt động thường ngày của mình - tạo được một 
thông lệ lành mạnh. Những người khác thích rảo 
qua các hiệu sách hay lặng lẽ uống một tách cà phê 
trước khi làm việc. Lại có những người thích tắm 
nước nóng hoặc tắm vòi sen vào một giờ nào đó, đều 
đặn mỗi ngày. Vấn đề ở đây là: đó là thời gian của 
bạn - một phần đặc biệt trong ngày được dành riêng 
cho bạn. 


Một thông lệ mà tôi vẫn thường làm, và cũng 
thường chia sẻ với nhiều người khác, là tôi thường 
dừng xe cách nhà vài ba căn hộ trên đường về sau 
giờ làm việc. Và tôi thường đưa xe ra khỏi đường, 
đậu vào một nơi có rất nhiều cây cối. Chỉ trong mấy 
phút thôi, tôi lặng ngắm vẻ đẹp thiên nhiên quanh 
mình. Không có gì quá đáng lắm, không mất bao 
nhiêu thời gian. Nhưng chỉ vừa đủ để cho tôi được 
một chút buông xả giữa khoảng thời gian làm việc 
và trở về nhà với những đứa trẻ năng động, đang 
cần đến, và xứng đáng có được, sự quan tâm của tôi. 
Trong mấy phút này, tôi thường hít thở thật sâu và 


102 


32.14(ếu bạn có eow—t, qtiên đfí cftttyện fftời biểu 





tự nhủ với mình rằng, thật may mắn biết bao khi 
đang được quay trở về nhà với một mái gia đình đầy 
yêu thương. Tôi thường nhìn sững sờ một cách trân 
trọng vào những cây cối đẹp đẽ quanh mình. Và, chỉ 
mấy phút thế thôi, tôi lại nổ máy xe đi tiếp về nhà. 

Sự khác biệt mà tôi cảm nhận khi tôi sử dụng 
thêm khoảng thời gian này là rất lớn lao. Thay vì rảo 
bước đến cửa nhà mệt mỏi và gắt gỏng, tôi đã cảm 
thấy thật thư giãn và yêu thương. Tôi cũng có thể 
thấy được sự khác biệt trong cách chào đón của mọi 
người trong gia đình. Rõ ràng là họ cũng cảm nhận 
được sự thanh thản ở nơi tôi. 


Dù là bạn có thể thức dậy sớm hơn một chút, 
hay đi tắm vào một giờ đều đặn mỗi ngày, hoặc dừng 
lại trên đường về nhà để ngửi một chút hương hoa 
hồng... hãy làm một điều gì đó. Tạo ra một thói quen 
chỉ cho riêng bạn. Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy là 
mình có được quá nhiều chỉ từ khoảng thời gian bỏ 
ra chừng dăm ba phút. 


32. Nếu bạn có con, quên đi 
chuyện thời biểu 


hải thừa nhận rằng, đây là một giải 
pháp khó thực hiện. Tuy vậy, nếu bạn 
thử qua một lần, tôi nghĩ là bạn sẽ thấy nó xứng 
đáng với nỗ lực của bạn. Tôi nhắc điều này nếu như 
bạn chưa để ý đến. Khi bạn không có một thời biểu 


105 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





vạch sẵn ở nhà (hay ít nhất là một thời biểu không 
căng lắm), bạn thường hưởng được một ngày tốt đẹp 
hơn, so với khi bạn có sẵn một kế hoạch cứng nhắc 
mà bạn quyết tâm phải làm theo. Khi bạn trói buộc 
vào những dự định của mình một cách cứng nhắc, 
thì gần như bạn sẽ luôn luôn kết thúc hạn kỳ một 
cách thất vọng, bởi vì bạn đã không thực hiện được 
đầy đủ những việc đã đề ra. Và cho dù nếu như bạn 
có làm xong, bạn cũng sẽ mệt lã đi và có lẽ sẽ bực 
tức mà nhận ra rằng, thật khó khăn biết bao để làm 
xong mọi vIỆc. 


Tất nhiên là cũng có những lúc bạn buộc phải có 
một thời biểu, một kế hoạch. Hoặc những lúc bạn có 
một số công việc buộc phải hoàn tất, hay một mục 
tiêu phải đạt được. Nhưng tỉnh thần của giải pháp 
được đề xuất ở đây là những gì hữu ích nhất. Hãy 
thử xem sự cứng nhắc, bó buộc vào kế hoạch có xu 
hướng làm cho bạn căng thẳng đến như thế nào. Và 
không chỉ có thế - bạn có thể sẽ còn khám phá ra 
rằng, càng trói chặt vào thời biểu bao nhiêu, bạn 
càng ít có khả năng thật sự hoàn tất nó. Điều này 
do nơi một sự thật là, cung cách làm việc cứng nhắc 
làm cho việc uyển chuyển theo thực tế trở nên khó 
khăn, nếu không nói là không thể được. Khi bạn có 
con nhỏ để chăm sóc, gần như bất cứ ngày nào cũng 
không thể biết trước được chính xác là việc gì sẽ xảy 
ra. Để hòa theo với những thay đổi và những đòi hỏi 
không ổn định, cần phải có một khả năng linh động 
và ứng xử nhanh nhạy. 


104 


32. (⁄(ếu bạn e&ó eo#t, qtiên (Íi cftttyện flời biếu 





Thường thì có một cách khôn ngoan là giữ lấy 
thời biểu của bạn như một động lực thôi thúc. Nói 
một cách khác, bạn biết được những gì, một cách lý 
tưởng, bạn cần phải làm. Nhưng hãy xóa bỏ đi sự 
trói buộc vào việc phải làm cho xong. Và như thế, 
bất cứ khi nào có thể được, hãy khéo léo nắm lấy cơ 
hội làm việc nhắm đến các mục tiêu đó. Lấy ví dụ, 
bạn có thể có một số công việc là: trả lời 3 cuộc gọi 
điện thoại, đưa xe hơi đi sửa chữa, và đi mua ít vật 
dụng linh tỉnh. Thay vì cảm thấy thất vọng vì thực 
tế là không có thời gian để thực hiện bất cứ việc nào 
trong số này, hãy cố hết sức kiên nhẫn như có thể 
được. Hãy thư giãn. Đừng làm bận tâm trí thêm với 
những ý tưởng rằng bạn đang bị mắc kẹt trong nhà, 
hay là bạn đang quá sức chịu đựng. Thay vì vậy, hãy 
tập trung chú ý vào giây phút hiện tại theo cách tốt 
nhất có thể được. Nếu bạn vẫn giữ được cách ứng xử 
bình thản thay vì là bực dọc và vội vã, bạn sẽ cảm 
nhận được khi cơ hội đến để bạn có thể thực hiện 
công việc đã định. Bởi vì bạn luôn ở trong trạng thái 
sẵn sàng, bạn sẽ nắm ngay được bất cứ cơ hội nào có 
được và thực hiện phần trách nhiệm của mình theo 
một cung cách khôn ngoan và đúng lúc. Và ngay cả 
nếu như trong một ngày nào đó bạn thậm chí chẳng 
có được dịp nào như đã hy vọng, bạn cũng vẫn sẽ giữ 
được sự bình thản. Và hãy nhớ rằng, về lâu về dài, 
những chuyện như thế cũng sẽ hoàn toàn được xem 
như là “chuyện vặt” mà thôi. 


105 


33. Những biểu hiện của yêu 
thương 


ó quá nhiều rối rắm trong cuộc sống và sự 

gợi nhắc thường xuyên về biết bao nhiêu 
khó khăn mà chúng ta phải giải quyết, đến nỗi rất 
cần phải đối phó với hàng loạt những tiêu cực liên 
hồi bất tận này bằng vào những biểu hiện của yêu 
thương. Kris và tôi đã nhận ra rằng việc tạo ra thật 
nhiều những biểu hiện yêu thương và hạnh phúc 
trong gia đình thật rất đơn giản và không tốn kém 
mấy. Và khi bạn làm được điều này, bạn sẽ liên tục 
được nhắc nhở về những khía cạnh lạc quan trong 
cuộc sống. 


Những biểu hiện của yêu thương có thể là bất cứ 
điều gì tốt đẹp, đặc biệt đối với tâm hồn bạn: nghệ 
thuật, không khí, hay ánh sáng - bất cứ điều gì có 
thể nhắc nhở bạn về tình yêu, lòng tốt, tính nhã 
nhặn và sự cảm thông. Có thể đó là một bức vẽ của 
trẻ con, một đóa hoa tươi mới hái, một bài thơ hay, 
hoặc một câu cách ngôn treo trên tường, những cuốn 
sách quý được đặt trên bàn uống nước của bạn, hay 
những bức ảnh của người mà bạn yêu thương. Một 
người quen của tôi viết những câu khẳng định sự lạc 
quan, yêu thương bằng lối chữ thảo rất đẹp và dán 
lên cái tủ lạnh của cô ấy. Nhiều người khác giữ lại 
những lá thư đầy tình cảm và kẹp chúng vào một 
tấm bìa cứng. 


106 


33. (hứng biểu hiện của gêtt fftrơatg 





Diễn viên hài Steve Martin đã từng diễn một 
hài kịch, trong đó anh ta chơi đàn banJo và hát một 
bài hát nói lên rằng, thật khó khăn biết bao để có 
thể chán nản trong lúc chơi đàn như thế. Tiếng đàn 
banjo vang lên quá nhộn nhịp, vui vẻ, đến nỗi khi 
bạn đang chơi nó, cảm giác tiêu cực và không vui 
trở nên có phần nào không thích hợp. Cũng vậy, việc 
tạo ra thật nhiều những biểu hiện của yêu thương 
trong gia đình có một tác dụng tương tự. Không phải 
là không thể có, nhưng chắc chắn rằng sẽ khó khăn 
hơn trong việc trở nên quá khích, căng thẳng hoặc 
chán nản khi mà nhìn quanh bạn đầy những biểu 
hiện của yêu thương và vẻ đẹp. 


Trong nhà, chúng tôi treo những bức ảnh của 
bạn bè, người thân trong gia đình và những con 
người có tâm hồn cao đẹp trên các bức tường. Chúng 
tôi thường xuyên bổ sung, đổi chỗ và thay đổi những 
bức ảnh này, để giữ cho chúng luôn được mới mẻ hơn 
và hấp dẫn. Chúng tôi cũng đặt những cuốn sách 
hay nói về lòng yêu thương ở những nơi dễ thấy, gần 
như trong tất cả các phòng, cũng như là những bức 
vẽ xinh đẹp của các con tôi. Tôi dám chắc rằng nếu 
như tôi không có con nhỏ, hẳn tôi đã phải đến hỏi 
xin bạn bè hoặc hàng xóm xem họ có thể cho tôi một 
ít những bức vẽ như thế mà họ có thừa. Trong rất 
nhiều gia đình có đông đảo trẻ con chạy chơi quanh, 
và nếu bạn thử đề nghị những đứa trẻ này vẽ giúp 
bạn một bức tranh, nhiều đứa sẽ rất hân hạnh được 
làm như thế. Những bức vẽ của trẻ con làm nâng 
cao tinh thần chúng ta, và là những biểu tượng 


107 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





tuyệt vời cho lòng yêu thương, đến nỗi tôi không thể 
nào tưởng tượng được là tôi lại có thể không có thật 
nhiều những bức vẽ này trong nhà. Con gái tôi cũng 
rất thích đi ra ngoài và cắt những đóa hoa tươi trong 
vườn, mang chúng về nhà để chưng cắm. 


Không có một phương thức nhất định nào để bạn 
theo đó thực hiện giải pháp này. Chỉ đơn giản là một 
thói quen trong tỉnh thần. Một khi bạn đã nhận ra 
được sự hợp lý của giải pháp này, và cảm nhận được 
những hiệu quả tích cực của nó, tôi dám chắc là bạn 
sẽ bị lôi cuốn vào. Đơn giản là sẽ không có rủi ro gì 
khi thực hiện. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, hãy tạo 
thật nhiều những biểu hiện của yêu thương trong 
căn nhà của bạn, thậm chí nhiều, nhiều hơn nữa. 
Mỗi khi bạn bước chân vào nhà, bạn sẽ hài lòng về 
việc mình đã làm. 


34. Đừng để tiền bạc làm bạn quy 
ngã 


2: nhìn nhận một thực tế, hầu hết 
chúng ta đều không cảm thấy là mình 
đã có đủ tiền bạc để làm những điều mà mình thật 
sự muốn làm - đi du lịch, sửa chữa nhà cửa, hoặc 
mua những thứ cần thiết. Thật ra, vấn đề dường 
như không phải ở chỗ là chúng ta có đủ số tiền cần 
thiết hay không, mà là chúng ta sẽ làm gì với thực tế 
này của đời sống. Trong một mức độ rộng lớn, cách 


108 


34. ng để tiên bạc làtđt bạn qttụ “ga 





nhận thức về vấn đề này của chúng ta sẽ ảnh hưởng 
toàn diện đến cuộc sống gia đình. 


Đôi khi, chúng ta cảm thấy rất muốn - và chính 
tôi cũng đã từng làm - bỏ nhiều thời gian để than 
phiền về chuyện tiền bạc của mình hạn hẹp như thế 
nào, và dùng điều này như một cái cớ để không vui, 
thay vì là cứ vui vẻ với số tiền mà chúng ta đang có. 
Chúng ta mơ mộng về một kỳ nghỉ hè mà chúng ta 
có thể không bao giờ có được, hay mong muốn được 
chuyển đến một căn hộ lớn hơn; và vì thế không 
thực hiện được một kỳ nghỉ giản dị, nhưng không 
kém phần vui thú mà chúng ta thật sự đủ khả năng 
lo liệu, hoặc tận dụng được ở mức tốt nhất căn hộ 
chúng ta đang hiện có. 


Tôi có một người bạn thân mà khả năng tiền bạc 
rất hạn hẹp. Điều làm cho tôi phải kinh ngạc là tất 
cả những gì anh ta đã làm được chỉ bằng vào những 
gì anh có trong tay. Anh ta thích tham gia những 
chuyến đi chơi trong ngày và rất thích cắm trại. Anh 
đã cho tôi xem nhiều bức ảnh đẹp nhất của những 
nơi mà tôi chưa từng biết đến. Anh cũng đã từng 
tham gia một số chuyến đi bộ đường dài tuyệt vời 
nhất có thể tưởng tượng được, và những chuyến đi 
chơi ngoài trời thú vị nhất từ xưa nay. Anh ta thích 
leo núi đá, thích hoa, chim chóc và đời sống ở biển. 
Anh ta là một trong những con người gợi cảm và 
từng trải nhất mà tôi đã từng quen biết. Và dù vậy 
anh rất hiếm khi đi ra khỏi nước. Anh đã chỉ ra cho 
tôi thấy rằng, ngay ở quê nhà chúng tôi, bạn cũng 


109 


9t tg bận tâtt (futyện ạt 





có thể đi chơi mỗi dịp cuối tuần đến một nơi đẹp đẽ 
khác nhau, chỉ trong một quãng lái xe rất dễ dàng 
- và nếu bạn không muốn, bạn cũng không bao giờ 
phải viếng thăm một nơi đến hai lần. Anh cười nhạo 
tất cả những người quen biết khi thấy họ phải vay 
tiền ngân hàng để đi du lịch ở những vùng xa lạ tận 
Châu Âu, trong khi lại chưa từng một lần đến thăm 
những công viên quốc gia xinh đẹp ở ngay bên cạnh 
nhà. Tôi đã quen biết anh bạn này hơn mười năm, và 
chưa bao giờ nghe anh ta, dù chỉ một lần, than phiền 
chuyện tiền bạc. Trong suy nghĩ của tôi, anh ta đúng 
là một trong những người giàu có nhất thế giới. 


Bạn cũng có thể học lấy cách suy nghĩ này và áp 
dụng vào bất cứ sự việc nào khác, khi mà sự thiếu 
thốn về tiền bạc có thể xem như một trở ngại. Bạn có 
thể than phiền là bạn không đủ tiền để chuyển đến 
một căn hộ lớn hơn, rằng bạn sẽ chẳng bao giờ đủ 
khả năng để mua một căn nhà riêng cho mình; hoặc 
thay vì vậy, bạn có thể sửa chữa lại căn nhà đang có 
theo những cách thức sáng tạo và rẻ tiền, phù hợp 
với ngân sách mà bạn đang hiện có. Bạn có thể cảm 
thấy thật tôi tệ khi bạn không có đủ tiền để mua cho 
những người thân món quà Giáng sinh đáng giá như 
bạn mong muốn; hoặc thay vì vậy, bạn có thể tự hào 
với một bữa ăn hay những cái bánh mà bạn tự làm 
cho họ, hay là với tấm thiệp mừng xinh đẹp mà bạn 
đã bỏ thời giờ để chọn ra. Hoàn toàn tùy thuộc nơi 
mỗi chúng ta để quyết định cho chính mình. Liệu 
chúng ta có khao khát được nhiều hơn, và tạm gác 
những niềm vui hiện tại vì còn thiếu thốn tiền bạc - 


110 


34. ng để tiên bạc làtđt bạn qttụ "ga 





hay liệu chúng ta có thể tận dụng tốt nhất khả năng 
hiện có và giữ cho thái độ lạc quan của mình không 
hề thương tổn? 


Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ nhiều đến những 
gì mình không có hoặc không thể làm được, chúng 
ta tạo ra một khoảng cách giữa những gì đang có 
và những điều mong muốn. Rất thường khi, khoảng 
cách này chính là nguồn tạo ra rất nhiều căng thẳng. 
Bạn có thể xóa bỏ đi nguồn căng thẳng này bằng cách 
quyết định thôi không lấy vấn đề thiếu thốn tiền bạc 
để đánh giá sự hạnh phúc hay buồn chán của mình 
nữa. Điều này không có nghĩa là bạn không mong 
muốn, hoặc xứng đáng để có nhiều tiền bạc hơn - 
hay là không nên cố gắng để kiếm nhiều tiền hơn. 
Đề xuất này chỉ đơn giản là, trong thời điểm hiện 
nay, bạn hãy tận hưởng càng nhiều càng tốt những 
gì đang sẵn có. Có thể là bạn sẽ ngạc nhiên. Khi bạn 
quan tâm nhiều hơn đến những gì có thể làm được, 
thay vì là những gì không thể, thì một điều chắc 
chắn là: bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều. 


111 


35. Bắt đầu ngày mới với yêu thương, 
sống trọn một ngày với yêu 
thương, và kết thúc một ngày 
cũng trong yêu thương 


(⁄X ếu có ai trong chúng ta có thể vận dụng 
nhuần nhuyễn ý tưởng này đến mức 


trọn vẹn nhất, người đó hắn là nằm trong số những 
tấm gương mẫu mực nhất của lòng nhân ái, ở tầm 
vóc cao vời tương tự như Mẹ Teresa. Dù vậy, ý tưởng 
nào càng khó khăn để vận dụng nhuần nhuyễn, nó 
càng xứng đáng cho chúng ta dồn mọi nỗ lực của 
mình vào để thực hiện. 


Thật ra, khía cạnh khôn ngoan trong ý tưởng 
này rất đơn giản. Nó nhằm đến việc nhắc nhở bạn 
thường xuyên, suốt ngày, về tầm quan trọng của việc 
sống một cuộc sống yêu thương, như là ưu tiên hàng 
đầu của bạn. Điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc sống của 
bạn ngay khi mà không có gì được bạn xem trọng 
hơn lòng yêu thương. Những chuyện “vụn vặt” được 
giữ yên ở đúng nơi của chúng, và ý thức mở ra với 
vẻ đẹp và niềm vui trong cuộc sống. Đời sống hằng 
ngày bắt đầu có được những giá trị vượt trội khác 
thường, và chúng ta cũng bắt đầu cảm nhận những 
gì thật sự là quan trọng nhất trong cuộc sống. 


Bắt đầu một ngày với yêu thương, có nghĩa là 
khi bạn thức giấc vào buổi sáng, bạn mở rộng tâm 


112 


35. 2át đầu “gà trới Đới gêtt thường, 





hồn và tự nhắc nhở mình về ý nguyện sẽ yêu thương 
với tất cả mọi quan hệ trong đời mình. Sống trọn 
một ngày trong yêu thương, có nghĩa là những chọn 
lựa và hành động của bạn bắt nguồn từ quyết tâm 
sẽ yêu thương, nhẫn nhịn, tử tế và hòa nhã. Điều 
này có nghĩa là bạn sẽ giữ cho mọi việc ở đúng như 
vị trí thật sự của chúng, sẽ không nhìn theo thiên 
kiến của riêng mình hay làm cho chúng trở nên tôi 
tệ quá mức thật có. Nó cũng có nghĩa là bạn sẽ chấp 
nhận những khuyết điểm của người khác cũng như 
của chính mình, và bạn sẽ cố hết sức để giới hạn 
những phê phán, chỉ trích của mình. Sống trọn một 
ngày trong yêu thương cũng hàm nghĩa là, bất cứ 
khi nào có thể được, bạn sẽ nỗ lực để sống rộng lượng 
và ngợi ca cuộc sống, cũng như tự mình khiêm tốn và 
chân thật. Kết thúc một ngày trong yêu thương, có 
nghĩa là bạn bỏ ra đôi phút cuối ngày để suy ngẫm 
lại và biết ơn cuộc sống. Bạn có thể đọc một lời cầu 
nguyện hay chỉ cần ngồi yên tĩnh. Bạn có thể ôn lại 
một ngày qua và thử xem những chọn lựa và hành 
động trong ngày của mình đã đạt đến đâu so với mục 
tiêu sống yêu thương mà mình theo đuổi. Bạn làm 
điều này không phải để giữ điểm, hay để khắt khe 
với chính mình, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận cảm 
giác thanh thản có được từ cách sống yêu thương, 
cũng như để thấy được những gì mà bạn có thể làm 
với sự yêu thương nhiều hơn nữa trong ngày sắp tới. 


113 


36. Đừng coi thường những người 
chung sống 


( § ôi có thể viết cả một cuốn sách chỉ riêng 

về chủ đề này. Nhưng, vì tôi chỉ có nơi 

đây vài ba đoạn ngắn để trình bày, nên tôi sẽ đi ngay 
vào trọng tâm của vấn đề. 


Nếu bạn coi thường người vợ (hay chồng) mình, 
chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ ảnh hưởng bất 
lợi cho quan hệ đôi bên. Tôi chưa từng gặp bất cứ 
một người nào lại thích bị coi thường - và rất ít người 
có thể cam chịu được điều này trong một thời gian 
đài. 

Điều rõ ràng là, một trong những điều khinh 
miệt nhất và tai hại nhất chúng ta rất hay mắc phải 
đối với vợ (hoặc chồng) mình là xem thường họ. Làm 
như thế cũng giống như một kiểu phát biểu rằng: 
“Bổn phận của em (hay anh) là phải làm cho cuộc 
sống của tôi được dễ dàng hơn - đương nhiên là thế. 
Và chuyện của tôi là chờ đợi việc đó được thực hiện.” 
Thật khôi hài! 

Có quá nhiều cách để chúng ta mắc phải vào việc 
xem thường người chung sống. Đây chỉ nêu ra một 
vài ví dụ. Chúng ta xem vai trò của mình là quan 
trọng hơn. Chúng ta nghĩ rằng phần đóng góp của 
mình là to tát hơn, và người bạn đời của mình quả 
là người may mắn - vì được sống chung với mình. 


114 


3ó. 2)ữrtg eo tÍtrờn g ttữtg tự trời (tt sống 





Nhiều người trong chúng ta quên nói những lời nhờ 
cậy và cảm ơn - và một số lại chưa từng nói ra lần 
nào. Chúng ta quên không nghĩ lại rằng, chúng ta 
thật may mắn biết bao, và sẽ khó khăn, buồn bã đến 
đâu nếu sống mà không có vợ (hoặc chồng) mình. 
Đôi khi chúng ta đòi hỏi thái quá nơi người bạn đời 
của mình, hoặc đối xử tệ hại hơn cả cách mà chúng 
ta đối xử với bạn bè. Hoặc có những lúc, chúng ta 
tự ý “thay quyền” của họ, hay nói năng một cách 
thiếu tôn trọng ngay trước mặt người khác. Một số 
trong chúng ta nghĩ rằng mình biết được những gì 
mà vợ (hoặc chồng) mình đang suy nghĩ, và vì thế, 
chúng ta đưa ra những quyết định thay cho họ. Và 
rồi còn có một lỗi lầm thường gặp hơn nữa là chờ 
đợi một số điều nhất định phải được làm - một căn 
nhà sạch sẽ hay một bữa ăn nóng sốt, hoặc tiền bạc 
để chi trả hóa đơn, một thảm cỏ được cắt xén gọn 
gàng... Chúng ta luôn nghĩ rằng, nói cho cùng, họ 
là vợ (hoặc chồng) của ta, họ có bổn phận phải làm 
những điều này. Điều cuối cùng nữa là, rất ít người 
trong chúng ta biết lắng nghe và chia sẻ những cảm 
xúc với vợ (hoặc chồng) mình - dĩ nhiên là trừ khi 
mà điều ấy phù hợp với những gì mà chúng ta đang 
quan tâm. Tôi có thể tiếp tục nhiều hơn nữa, nhưng 
chắc là bạn đã hiểu được vấn đề. 


Liệu có gì đáng ngạc nhiên khi xấp xi 50% các 
cuộc hôn nhân chấm dứt bằng ly dị, và rất nhiều 
trong số còn lại sống đau đớn, buôn chán, không 
thỏa mãn? Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Điều đó 


115 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





là quá rõ ràng, nhưng vì những lý do nào đó, chúng 
ta lại tiếp tục mắc cùng những lỗi lầm như nhau - 
chúng ta coi thường, không hề đánh giá cao người 
chung sống với mình. 


Điều ngược lại cũng là sự thật - gần như không 
có gì làm cho người ta thấy dễ chịu hơn là cảm thấy 
đang được tôn trọng và đánh giá đúng mức. Hãy nhớ 
lại, thật tuyệt vời biết bao khi bạn lần đầu tiên gặp vợ 
(hay chồng) mình. Thật là hoàn toàn tuyệt diệu. Và 
một yếu tố quan trọng đóng góp vào cảm giác thương 
yêu mà cả hai cùng chia sẻ lúc đó là sự tôn trọng thật 
sự đôi bên dành cho nhau. Bạn có thể đã nói những 
câu đại loại như: “Thật dễ chịu khi được nghe em nói.” 
hoặc là “Cảm ơn em đã gọi đến.” Bạn bày tỏ sự trân 
trọng của mình về mọi thứ, từ một lời khen ngợi đơn 
giản cho đến một món quà nhỏ nhất, một tấm thiệp, 
hay thậm chí một cử chỉ đẹp. Mỗi một cơ hội mà bạn 
có được, bạn bày tỏ sự biết ơn và không bao giờ coi 
thường người yêu mới của mình lúc đó. 

Nhiều người tin rằng vợ chồng tất nhiên không 
thể tránh khỏi việc mất dần đi sự trân trọng lẫn 
nhau như ban đầu. Không đúng thế! Việc biết trân 
trọng là một điều mà bạn hoàn toàn có thể tự chủ 
được. Nếu bạn muốn tỏ ra biết ơn và bày tỏ sự tôn 
trọng của mình, tất nhiên bạn sẽ làm được. Và bạn 
càng làm như thế thường xuyên, bạn sẽ càng phát 
triển được khả năng tốt đẹp trong việc nhận biết 
những điều đáng để trân trọng - đây là một dự báo 
mà tự nó đã là kết quả. 


116 


3ó. 2)ữrtg eo tÍtrờn g ttữtg tự trời (tt sống 





Vợ tôi, Kris, là một trong những người tuyệt vời 
nhất mà tôi từng được biết trong việc tôn trọng người 
khác. Cô ấy thường xuyên nói cho tôi biết là cô yêu 
tôi đến mức nào, rằng cô ấy thật may mắn biết bao 
khi được sống chung cùng tôi. Tôi cũng làm giống 
như vậy với cô ấy, bởi vì chính những điều này là 
hoàn toàn giống với những gì tôi cảm nhận. Và bạn 
biết sao không? Cứ mỗi lần cô ấy bày tỏ sự tôn trọng 
đối với tôi, tôi lại càng thấy yêu thương cô ấy nhiều 
hơn nữa. Và cô ấy cho phép tôi tin tưởng chắc chắn 
rằng, cùng một cảm giác như vậy cũng đến với cô 
ấy. Nhưng chúng tôi không phải làm thế như là một 
cách để được yêu thương, mà hoàn toàn vì chúng tôi 
muốn chú ý vào một việc: chúng tôi thật may mắn 
biết bao khi được có nhau như hai người bạn cùng 
chia sẻ. 


Lấy một ví dụ, tôi sẽ phải đi xa cho một buổi 
diễn thuyết ở đâu đó, và Kris sẽ để lại cho tôi một lời 
nhắn thật ngọt ngào qua điện thoại, cho tôi biết là cô 
ấy rất biết ơn khi tôi sẵn lòng làm việc thật tích cực 
vì gia đình. Gần như cùng lúc ấy, tôi cũng nhắn về 
cho cô ấy, nói cho cô ấy biết rằng tôi rất biết ơn cô ấy 
đã sẵn lòng, và có đủ khả năng để ở lại nhà với các 
con, mang lại cho chúng tình thương yêu mà chúng 
cần có và xứng đáng được có, trong khi tôi phải đi 
xa. Cả hai chúng tôi đều chân thành nhận thấy rằng 
người bạn đời của mình đã có những hy sinh ít nhất 
là không thua kém mình, và chúng tôi cùng sát cánh 
bên nhau. Khi cô ấy phải đi xa trong lúc tôi ở lại nhà, 
có vẻ như chúng tôi lại đổi ngược cho nhau những lời 


117 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





đã nói. Cô ấy biết ơn việc tôi sẵn lòng và có thể ở nhà, 
trong khi tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn như thế về việc 
cô ấy đi xa để đóng góp thêm nữa vào cho gia đình. 


Kris và tôi đã sống chung với nhau hơn mười lăm 
năm, và ngày nay chúng tôi còn yêu thương nhau hơn 
cả những ngày đã qua. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng 
quyết định không coi thường lẫn nhau là một trong 
những lý do chính của kết quả này. Tôi dám cuộc 
là bạn sẽ sửng sốt khi thấy được sức mạnh của giải 
pháp này, nếu như bạn thử qua một lần. Trong thời 
gian chờ đợi, đừng chú ý đến những cung cách đối xử 
mình nhận được, mà hãy chú ý vào cung cách đối xử 
của chính mình. Tôi tin rằng khi bạn quyết định thôi 
không coi thường vợ (hoặc chồng) mình như lâu nay 
nữa, dần dần cô ấy (hay anh ấy) cũng sẽ bắt đầu làm 
như bạn. Thật là dễ chịu với cảm giác biết ơn người 
khác. Hãy thử xem, rồi bạn sẽ thấy thích. 


3. Một giới hạn cho những ước 
muốn 


(2): là một trong những bài học tỉnh 
thần thực tiễn quan trọng nhất mà 
tôi may mắn học được. Tôi nói may mắn là bởi vì, 
không có ý niệm khôn ngoan này hướng dẫn trong 


cuộc sống, thì hạnh phúc có thể mãi mãi chỉ là một 
thứ kinh nghiệm khó nắm bắt sẽ đến trong tương 


118 


37. VQMột giới lạc cÍto nÏ ữnG trớc trốn 





lai, thay vì là một điều mà bạn có thể cảm nhận được 
từng phút từng giây trong cuộc sống. 


Một giới hạn cho những ước muốn có nghĩa là bạn 
sẽ cắt đứt ngay chuỗi danh sách dài bất tận và mãi 
mãi gia tăng của những mong muốn, nhu cầu và sở 
thích, mà dường như là thống trị trong cuộc sống của 
chúng ta; cái bẫy cám dỗ rằng “Tôi sẽ hạnh phúc khi 
tôi có thêm được một thứ nữa.” Trong hầu hết các 
trường hợp, nếu không có một giới hạn, những ước 
muốn của bạn sẽ là không thể thỏa mãn được. Ngay 
khi mà một mong muốn được thỏa mãn, một mong 
muốn khác sẽ thế chỗ vào một cách lạ kỳ. Lấy một ví 
dụ điển hình trong gia đình, có thể là: “Tôi sẽ hạnh 
phúc khi tôi có được một căn hộ lớn hơn.” Mong muốn 
đó khi được thỏa mãn, có thể được thay thế bằng: 
“Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi tôi có thể mua nổi một căn 
nhà.” Nếu bạn không thận trọng, bạn sẽ còn tiếp tục 
tiến trình này thêm nữa - “Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có 
thể mua thêm nhiều vật dụng tốt hơn trong nhà (hay 
trang trí được khu vườn).” -và chuỗi danh sách không 
bao giờ chấm dứt đó sẽ còn tiếp tục kéo dài, kéo dài 
mãi mãi. Cùng một khuynh hướng này được áp dụng 
cho tất cả các vấn đề vật chất - xe hơi, quần áo, trang 
thiết bị, và bất cứ vật dụng nào khác. 


Nhưng cái thói quen luôn luôn mong muốn nhiều 
hơn không chỉ là cho các vấn đề vật chất. Nó còn 
len lỏi cả vào những mong đợi của chúng ta đối với 
sự việc, làm cho chúng ta chẳng bao giờ được thỏa 
mãn. Lấy ví dụ, đứa con gái bạn ghi được một bàn 


119 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





thắng trong một trận bóng đá, và ngay lập tức, bạn 
hy vọng một ngày kia nó sẽ ghi được hai bàn! Hoặc 
là, con bé đạt điểm B trong tất cả các môn học, và 
bạn lấy làm thất vọng là vì sao nó không đạt điểm A! 
Hoặc là, bạn may mắn có một người vợ (hay chồng) 
có thói quen hầu như luôn luôn đúng giờ. Tuy nhiên, 
một lần kia cô ấy (hay anh ấy) bỗng dưng trễ hẹn, 
và bạn cảm thấy hoàn toàn thất vọng, và có thể có 
thái độ gay gắt với cô ấy (hay anh ấy) thay vì là bày 
tỏ sự cảm thông: “Đừng quan tâm chuyện hôm nay, 
từ trước đến giờ em (hay anh) vẫn luôn luôn đúng 
giờ mà.” Hoặc là, bạn nấu một bữa ăn ngon tuyệt, 
nhưng lại băn khoăn vì sao nó không được ngon hơn 
nữa! Bạn đã thấy rồi đấy, khuynh hướng này hầu 
như có mặt trong tất cả mọi chuyện. 


Khi bạn đặt một giới hạn cho những ước muốn 
của mình, những gì bạn cần phải làm là tự nhắc nhở 
rằng mình có thể sống hạnh phúc - ngay lúc này 
- trước khi bạn có được tất cả những gì bạn mong 
muốn hay cần đến. Điều này cũng nhắc nhở bạn về 
sự cám dỗ của những mong muốn không giới hạn, 
và vì thế giúp bạn quan tâm nhiều hơn đến những 
gì đang hiện có hơn là những gì đang mong muốn, 
và đây chính là nền tảng cho sự tri ân cuộc sống. 
Một thái độ biết ơn như thế dẫn đến hạnh phúc và 
thỏa mãn. Và giới hạn đặt ra là một thỏa thuận - tự 
nguyện, uyển chuyển, tự nhiên và không có sự trói 
buộc pháp lý - mà bạn cam kết với chính mình là sẽ 
thôi không phí thì giờ cho việc luôn luôn mong ước 
cuộc sống được tốt hơn! 


120 


37. /QMột giới lạc cÍto nÏ ữG trớc trốn 





Thỉnh thoảng tôi có thảo luận vấn đề này ở những 
nơi công cộng. Cũng có người hiểu sai và đặt câu 
hỏi: “Ông không nghĩ là chúng ta xứng đáng được 
hoàn thiện điều kiện sống hơn nữa hay sao?” Câu 
trả lời tất nhiên là hoàn toàn có chứ! Tôi tin tưởng 
rằng cả bạn và tôi, chúng ta đều xứng đáng được 
hưởng những điều tốt đẹp trong một cuộc sống tốt 
đẹp. Không có gì sa1 trái trong việc hoàn thiện mức 
sống, mua thêm vật dụng hay chuyển đến một căn 
hộ rộng hơn, hay bất cứ điều gì khác nữa. Hoặc có 
người lại hỏi: “Ông không nghĩ là chúng ta nên phấn 
đấu cho những điều tốt đẹp nhất và khuyến khích 
mọi người trong gia đình cùng làm như vậy hay 
sao?” Một lần nữa, câu trả lời vẫn là có chứ! Tôi nghĩ 
rằng việc cố hết sức của bạn, và thậm chí luôn mong 
mỏi làm tốt hơn nữa, là điều đáng ngưỡng mộ. Chính 
tôi cũng vẫn khuyến khích các con tôi làm như vậy. 
Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc làm 
hết sức mình và chuyện luôn luôn đòi hỏi cuộc sống 
phải tốt hơn so với hiện có, hoặc là có một định kiến 
rằng mọi việc trước tiên cần phải khác đi hay tốt hơn 
rồi thì bạn mới có thể cảm thấy thỏa mãn - với cuộc 
sống của bạn cũng như với người khác. 

Điều mà tôi đang muốn nói đến ở đây là cái thói 
quen liên tục, thường xuyên và âm Ì của việc luôn 
luôn khao khát nhiều hơn và nhiều hơn nữa - vật 
chất, sự hoàn thiện, hay bất cứ điều gì - và rồi tự 
thuyết phục bản thân rằng mình sẽ được hạnh phúc 
sau khi đã đạt được. 


121 


(tt tg bận tâtt (futyện ạt 





Điều rõ ràng là, chỉ có chính bạn mới có thể xác 
định được những gì là phù hợp với bản thân mình. 
Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, mỗi một quyết định 
hay đòi hỏi mà giờ đây bạn đặt ra, liên quan đến 
phẩm chất tốt hơn của một món đồ, nâng cao chất 
lượng cuộc sống, hay hoàn thiện vai trò của chính 
bạn hoặc một người khác, đều sẽ được đánh giá rất 
dễ dàng. Dường như lúc nào cũng chỉ cần thêm “một 
món” hay thêm “một nhu cầu” là đủ để kéo bạn vào 
bẫy - rồi bạn sẽ hạnh phúc! Phải đòi hỏi rất nhiều 
khôn ngoan mới có thể đi đến những quyết định như: 
“Nhiều hơn chưa hẳn bao giờ cũng tốt.” hoặc là “Có 
nhiều hơn chưa chắc sẽ làm tôi hạnh phúc.” và “Thế 
này là đủ rồi.” 

Tôi tin rằng nếu bạn thử nghiệm với giải pháp 
này bạn sẽ khám phá ra một cách để làm thỏa mãn 
mình mà từ trước bạn có thể chưa hề cân nhắc đến. 
Bạn vẫn có thể có một cuộc sống tuyệt vời và tất 
cả những gì bạn cần - và phần lớn những gì bạn 
muốn. Tuy nhiên, cuộc sống của bạn sẽ đơn giản 
hơn nhiều và dễ sắp xếp hơn. Bạn cũng sẽ giảm đi 
rất nhiều căng thẳng và áp lực, như thể là một cuộc 
sống tốt đẹp hơn chỉ là trong tầm tay. Bạn sẽ không 
mất nhiều thời gian để nghĩ đến những điều mong 
muốn, sẽ quen với việc tiêu dùng ít hơn, và dễ dàng 
được thỏa mãn hơn. Bạn cũng sẽ giảm đi rất nhiều 
khuynh hướng bực bội với những chuyện vặt vãnh 
tầm thường, bởi vì bạn đã bớt đi thói quen lúc nào 
cũng suy nghĩ rằng mọi thứ không được tốt đẹp như 


122 


3®. @ể cho người thúc táng 





mong muốn. Những điều có lợi này kể ra cũng không 
đến nỗi tôi. Tôi hy vọng là bạn sẽ dành cho giải pháp 
này một lần thử nghiệm. Nó có thể làm thay đổi 
tương lai của bạn ở một mức độ đáng kể. 


38. Để cho người khác thắng 


(⁄(:- kháe 5 đấy có thể Íš bất cứ đi < 
con cái, vợ, chồng, cha, mẹ hay những 


người bạn cùng phòng... Điểm cốt yếu của giải pháp 
này là chỉ ra cho bạn thấy, chẳng phải là vấn đề 
to tát gì lắm khi để cho một người khác được phần 
đúng, hay là thắng trong một cuộc tranh luận. Trong 
thực tế, đây là một cách để giảm nhiều căng thẳng. 
Khi một người khác thắng, điều đó không có nghĩa 
là bạn thua. Trong thực tế của rất nhiều trường hợp, 
để cho một người khác cảm nhận rằng đã được lắng 
nghe với sự tôn trọng chân thành sẽ dễ tạo ra sự hài 
lòng rất nhiều lần hơn so với việc cố áp đặt quan 
điểm của mình cho người ấy - hoặc tốn hao tâm lực 
rất nhiều để cố thuyết phục họ rằng bạn đúng và 
người ấy là sal. 

Sự thật là, nhìn từ góc độ của một cuộc sống tốt 
đẹp, chẳng có ai là thật sự thắng trong một cuộc 
tranh cãi. Khi có sự bất đồng giữa mọi người, việc 
gây ảnh hưởng cho nhau là chuyện rất xa thực tiễn. 
Một cuộc tranh cãi thực chất chẳng khác gì hơn là 
việc hai hay nhiều người cố bảo vệ lấy vị trí của 


123 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





mình. Hầu như bao giờ cũng vậy, nó luôn để lại cho 
cả đôi bên những cảm giác tổi tệ. Trong một cuộc 
tranh cãi, thường thì rất hiếm khi mà có ai đó chịu 
lắng nghe hay học hỏi được điều gì. Những cảm xúc 
như oán ghét, giận dữ, thất vọng... và căng thẳng 
thường được dẫn đến từ sự đối đầu. Tuy nhiên, khi 
bạn chịu để cho một ai đó thắng một cuộc tranh cãi, 
thực tế thường là nó sẽ chấm dứt với sự chiến thắng 
ở cả về hai phía. Mối quan hệ được thúc đẩy, và tình 
hữu nghị có thêm một cơ hội để phát triển. 


Khi bạn từ chối không tham gia vào một cuộc 
tranh cãi, không phải vì sự ngang bướng hay cương 
trực, mà là xuất phát từ tình thương và lòng tốt, bạn 
sẽ thấy là vấn đề tự nó được giải quyết nhanh chóng 
biết bao. Khi có ai đó khơi mào một cuộc tranh cãi 
hay một đề tài thảo luận nóng bỏng, bạn sẽ phải đối 
đầu với một chọn lựa thú vị (và đôi khi khó khăn) 
mà bạn buộc phải đưa ra thật nhanh chóng. Bạn sẽ 
nhảy vào hay sẽ thối lui? Bạn sẽ cố khẳng định mình 
và quan điểm của mình, hay bạn sẽ để cho người kia 
chiến thắng hoặc đưa ra quan điểm của anh ta? 

Đôi khi, một trong hai đứa trẻ của tôi nói lên một 
điều mà thoạt nghe qua có vẻ như không đúng hoặc 
bất công. Ví dụ, chúng nói với tôi rằng: “Bố chẳng 
bao giờ chơi với con cả.” Khuynh hướng tự nhiên của 
tôi có thể là tranh cãi với nhận xét đó, đáp lại với 
một câu đại loại như: “Có chứ. Bố vẫn thường đi chơi 
với con đấy chứ. Con không nhớ là chỉ mới hôm qua, 
bố con mình đi chơi công viên và cùng ăn trưa sao?” 


124 


3®. 2£ cÍt(o người thác tháng 





Tuy nhiên, điều mà tôi hiểu được ra là, việc chấp 
nhận tranh cãi như thế chẳng đưa đến điều gì khác 
hơn là giữ cho sự tranh cãi được tôn tại, bằng vào sự 
quan tâm của mình. Đôi khi, cách đáp lại tốt hơn là 
thế này: “Ừ, con nói đúng đấy. Bố hy vọng là từ nay 
bố con mình sẽ có nhiều thì giờ chơi với nhau hơn. Bố 
yêu con lắm mà.” Một câu trả lời như thế, không chỉ 
chặn đứng ngay được sự tranh cãi trước khi nó kịp 
lấy đà phát triển, mà cũng còn là một phát biểu chân 
thành tự trái tim tôi - nó là một dịp để tôi nhắc cho 
con tôi biết rằng tôi yêu quý nó biết bao. 

Tôi không muốn nói rằng bạn sẽ thôi không bảo 
vệ vị trí của mình khi điều đó thật sự là quan trọng, 
hay là bạn sẽ để cho người khác đánh bại, hay lợi 
dụng bạn. Trong thực tế, tôi nghĩ bạn cũng sẽ đồng 
ý rằng để cho người khác thắng một cuộc tranh cãi, 
ít nhất là thỉnh thoảng, thật sự là một dấu hiệu của 
sức mạnh. Nó chứng tỏ rằng bạn là người có khả 
năng giữ được những cảm xúc và phản ứng của mình 
ở mức độ thích hợp. Không phải bao giờ cũng vậy, 
nhưng thường thì điều này gợi ra một khuynh hướng 
để đối phương cũng sẽ làm như vậy. 


125 


39. Giữ một nhịp sống tỉnh táo 


(⁄ gày nay, hơn bao giờ hết, nhiều người 
trong chúng ta sống với một nhịp sống 


mà chỉ có thể miêu tả là như điên. Thêm vào với 
những nhu cầu khủng khiếp trong việc xoay SỞ, 
kiếm sống và nuôi nấng gia đình, thực hiện các trách 
nhiệm hằng ngày, nhiều người trong chúng ta còn cố 
gắng tham gia vào các hoạt động xã hội, luyện thể 
lực, hoạt động từ thiện hay tự nguyện, hoặc các hoạt 
động giải trí nữa. Chúng ta luôn phải cố gắng một 
cách ghê góm để có thể giữ mình trong tình trạng 
hoàn hảo, để luôn là những bậc cha mẹ tốt, công dân 
tốt và bạn tốt... Và nếu điều kiện cho phép, hầu hết 
chúng ta đều cũng muốn được chơi đùa đôi chút. Vấn 
đề ở đây là, mỗi người chúng ta chỉ có vỏn vẹn 24 giờ 
một ngày. Có quá nhiều việc để phải làm trong thời 
gian đó. 

Có nhiều yếu tố khác đóng góp vào sự tăng tốc 
của cuộc sống, trong đó có cả yếu tố công nghệ và 
sự mong đợi ngày càng cao hơn. Máy điện toán, các 
thiết bị điện, và những hình thức khác của công 
nghệ đã làm cho thế giới của chúng ta dường như 
nhỏ hơn và che dấu đi sự hạn chế của chúng ta về 
thời gian. Chúng ta có thể thực hiện mọi việc nhanh 
chóng hơn bao giờ hết. Thật không may là, điều 
này đã tạo nên một cảm giác thiếu kiên nhẫn, cảm 
giác mong đợi mọi việc được hoàn tất tức thì. Tôi đã 
từng trông thấy nhiều người tỏ ra bực bội chỉ vì phải 


126 


39. (iữ trột nhịp sống tính táo 





chờ đợi trong đôi phút ở một chỗ bán thực phẩm ăn 
nhanh, hoặc khó chịu vì chiếc máy vi tính của họ 
khởi động lâu hơn đôi chút. Chúng ta trở nên căng 
thẳng vì giao thông trở ngại và quên hẳn một thực 
tế là chúng ta đang được đưa đi rất nhanh trong một 
chiếc xe hơi hoặc xe buýt thật thoải mái. Thật vậy, 
sự mong đợi của chúng ta dường như đã gia tăng 
đến một đỉnh điểm mà nhiều người trong chúng ta 
muốn làm gần như tất cả mọi việc. Không bao giờ là 
đủ cả - chúng ta cần phải có nhiều hơn và làm được 
nhiều hơn. 


Nếu chúng ta cố làm quá nhiều việc, cuối cùng 
thường là sẽ phải lao đi như điên cuồng từ việc này 
sang việc khác. Và khi vội vã, chúng ta dễ dàng trở 
nên bực dọc và có khuynh hướng cáu gắt với những 
chuyện vặt vãnh. Thêm vào đó, trong trạng thái hối 
hả, chúng ta hiếm khi cảm nhận được sự thỏa mãn 
về những gì chúng ta đang làm, bởi vì chúng ta chỉ 
luôn tập trung sự chú ý vào việc làm sao chuyển 
nhanh sang chuyện sắp tới. Thay vì sống trong hiện 
tại, chúng ta đã bị đẩy sang giây phút chưa xảy đến. 


Giữ một nhịp sống tỉnh táo có lợi nhiều hơn là 
chỉ giữ cho chúng ta được tỉnh táo. Nó mang lại một 
sự phong phú cho sự trải nghiệm của chúng ta, mà 
vốn không thể nào có được khi quay cuồng một cách 
quá nhanh chóng. Có điều gì đó rất kỳ diệu khi bạn 
có được một chút thời gian trống giữa hai công việc 
tiếp nối nhau - một cảm giác bình thản, cảm giác có 
đủ thời gian. Tôi đã nhận ra rằng việc giữ một nhịp 


127 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





sống tỉnh táo tự nó là một phần thưởng, một cảm 
giác thỏa mãn nhờ vào chính nó. 

Nếu tôi phải chọn giữa việc thực hiện 5 việc với 
một cung cách hối hả, thôi thúc, hoặc là thực hiện 4 
việc một cách bình thản và êm ả, tôi sẽ chọn hướng 
thứ hai này. Điều rõ ràng là, có những lúc mà việc 
hối hả là một thực tế mà bạn không thể nào tránh 
được. Có đôi lúc, dường như là bạn phải có mặt cùng 
lúc ở hai hoặc ba nơi. Tuy nhiên, thường thì có nhiều 
dạng hối hả do chính chúng ta tự tạo ra. Chỉ đơn 
giản bằng cách tỉnh táo nhận thức được khuynh 
hướng vội vã của chính mình trong cuộc sống, và 
đặt ra cho mình mục tiêu giữ một nhịp sống tỉnh 
táo, bạn có thể rồi sẽ tìm ra những phương thức tỉnh 
tế để làm chậm nhịp sống của mình lại, và trở nên 
bình thản hơn một chút, thoát khỏi sự căng thẳng. 
Tôi nghĩ là nếu bạn có thể nào thư thả lại, cho dù là 
đôi chút thôi, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn theo 
nhiều cách. 


40. Đừng làm một người hy sinh 
thái quá 


hông cần phải nói, tất cả chúng ta đều 
có những hy sinh, những thỏa thuận 
trao đổi trong các mối quan hệ của mình và trong 
đời sống gia đình. Hầu hết những hy sinh này đều là 
đáng giá. Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu việc 


128 


40. )t£tg tdàtrt trột ttgtrời ftụ sinh thái qttá 





khác (kể cả những việc tốt), những gì nhiều quá vẫn 
phải được thừa nhận là quá nhiều. 


Điều rõ ràng là, mức độ chịu đựng của mỗi người 
về sự căng thẳng, trách nhiệm, sự thiếu ngủ, sự hy 
sinh, sự gian khổ, và tất cả những việc khác nữa, 
đều khác biệt nhau, chẳng ai giống ai. Nói cách 
khác, một điều có thể là cực kỳ dễ dàng đối với bạn, 
lại có thể là rất khó khăn đối với tôi - và ngược lại. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu chú ý đến những cảm 
giác của mình một cách trung thực, mỗi người chúng 
ta đều biết được khi nào thì sự căng thẳng tăng lên 
quá độ. Và khi đó, chúng ta thường cảm thấy cực 
kỳ chán nản, bực dọc, và có lẽ nhiều hơn cả là cảm 
giác oán hận. Chúng ta thường tự cho mình là đúng, 
và thuyết phục mình là đang làm việc cực nhọc hơn 
những người khác, và rằng chúng ta chịu đựng nhiều 
hơn bất kỳ si khác. 


Nhiều người trong chúng ta (trong đó có chính 
tôi) đã rơi vào khuynh hướng trở thành người hy 
sinh thái quá. Điều này rất dễ xảy ra bởi vì thường 
có một đường ranh rất nhỏ khó phân biệt giữa sự 
làm việc tích cực vì thật sự cần thiết và làm việc quá 
sức vì những việc tưởng là cần thiết. 


Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là, không a1 thật 
sự có được chút lợi ích nào từ một người hy sinh thái 
quá, hoặc là đánh giá cao anh ta. Với bản thân, anh 
ta là kẻ thù tệ hại nhất của chính mình - luôn luôn 
bận rộn trong đầu óc với hàng khối việc phải làm và 
thường xuyên tự nhủ rằng cuộc sống của mình thật 
khó khăn biết bao. Mặc cảm tỉnh thần dai dẳng này 


129 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





vắt kiệt hết những niềm vui trong cuộc sống của anh 
ta. Và đối với mọi người chung quanh, người mang 
mặc cảm hy sinh như thế là một người hay than vãn 
thái quá, tự trói buộc bản thân đến mức không thể 
nhận ra những vẻ đẹp trong cuộc sống. Thay vì là 
cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, hoặc nhìn nhận anh 
ta là thua thiệt, như anh ta thường mong muốn như 
vậy, những người chung quanh lại thường đánh giá 
những khó khăn của anh ta là hoàn toàn tự chuốc lấy. 


Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có khuynh hướng 
trỏ thành một người hy sinh thái quá như thế, tôi 
mong bạn hãy từ bỏ ngay đi. Thay vì tiêu phí hết 
sinh lực của mình để làm công việc cho kẻ khác, hãy 
để lại điều gì đó cho một người khác làm. Chọn lấy 
cho mình một thú vui nhỏ. Dành ra mỗi ngày đôi 
phút để làm điều gì đó cho chính mình - điều gì mà 
bạn thấy thật sự vui thích. Bạn sẽ thấy kinh ngạc vì 
hai việc. Thứ nhất, bạn sẽ thật sự bắt đầu vui thích 
với cuộc sống, cảm nhận được nhiều sinh lực hơn khi 
cảm thấy bớt đi nhiều căng thẳng. Không có gì làm 
mất đi nhiều sinh lực hơn là cảm giác oán hận và 
cảm thấy thua thiệt. Thứ hai, khi bạn xóa bỏ đi sự 
oán hận và ý nghĩ rằng mọi việc mình làm chỉ là vì 
bổn phận, mọi người chung quanh sẽ bắt đầu đánh 
giá cao bạn hơn là trước đó. Thay vì cảm thấy rằng 
bạn đang oán hờn họ, giờ đây họ sẽ cảm nhận rằng 
bạn yêu thích và trân trọng họ - và bạn cũng sẽ làm 
như vậy. Nói tóm lại, mọi người đều có lợi khi bạn từ 
bỏ đi thái độ mặc cảm thua thiệt và khuynh hướng 
trở thành một người hy sinh thái quá. 


130 


41. Từ bỏ những điều mong đợi 


ếu như có một đề xuất nào đó mà nói 

dễ hơn làm, hẳn chính là đề xuất này. 
Sự mong đợi là một phần trong cuộc sống và gần 
như là đã được gắn chặt vào suy nghĩ của chúng ta. 
Tuy nhiên, nếu bạn có thể làm giảm đi, dù là đôi 
chút, những mong mỏi của mình về việc mọi chuyện 
sẽ xảy ra như thế nào, và thay vì vậy, mở rộng tâm 
hồn để chấp nhận mọi việc như thực tế, bạn sẽ tiến 
một bước rất xa trên chặng đường đến một cuộc sống 
bình thản hơn và hạnh phúc hơn. 


Sự thật là, những mong đợi của chúng ta dẫn đến 
rất nhiều khổ đau và căng thẳng. Chúng ta chờ đợi 
một việc sẽ xảy ra theo cách nào đó, hoặc một người 
sẽ cư xử theo cách nào đó... và những điều đó không 
xảy ra - vì thế, chúng ta thấy bối rối, bực dọc, thất 
vọng và đau khổ. Và bởi vì cuộc sống chẳng mấy khi 
diễn ra hoàn toàn đúng như những gì mong muốn, 
hoặc như cách mà chúng ta chờ đợi sẽ như thế, nên 
cuối cùng là chúng ta phải trải qua rất nhiều suy 
sụp tỉnh thần hay thất vọng, luôn luôn mong ước 
rằng cuộc sống sẽ khác đi so với hiện thực. Và rồi, 
thay vì nhận ra được vai trò của mình trong tiến 
trình chung, chúng ta lại tiếp tục quy lỗi cho cuộc đời 
và hoàn cảnh như là nguyên nhân dẫn đến những 
căng thẳng và thất vọng của mình. 


Mới hôm qua đây, Kris bắt gặp tôi đang rơi đúng 


151 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





vào khuynh hướng trên. Tôi vẫn thường là một người 
rất nhiệt tình, năng động, và một trong những điểm 
yếu của tôi là khi những người khác (đặc biệt là gia 
đình tôi) không đáp ứng được sự mong đợi của tôi 
rằng họ lẽ ra cũng phải nhiệt tình như tôi vậy. Trong 
trường hợp cụ thể này, một ngày thật sự nóng bức và 
tôi nôn nóng muốn đi đến hồ bơi công cộng (chúng 
tôi là thành viên ở đó). Nhưng khi tôi hỏi lũ trẻ xem 
chúng có muốn cùng đi với tôi không, cách đáp lại 
của chúng không được như tôi mong đợi. Thay vì nói: 
“Tuyệt đấy bố ạ! Chúng ta đi ngay đi.” Câu trả lời 
lại yếu ớt hơn nhiều: “Ái chà, sao cũng được.” Phản 
ứng của lũ trẻ làm tôi bỗng thấy nổi cáu và tuôn ra 
ngay một câu nóng nảy: “Có vấn đề gì với mọi người 
quanh đây thế?” Mọi việc có thể đã trở nên tổi tệ hơn 
nữa, nhưng Kris đã chen vào đúng lúc với một nụ 
cười và nói: “Thế nào, anh vẫn thường bảo là phải 
mở rộng lòng chấp nhận thực tế thay vì đòi hỏi nó 
theo một cách nhất định kia mà?” Thật là một câu 
quá đủ! 

Ö đây tôi hoàn toàn không muốn nói là bạn phải 
xóa bỏ đi những sở thích riêng của mình, hoặc là 
những điều mong đợi. Hẳn nhiên là có những lúc 
bạn cần phải giữ thái độ cứng rắn đối với một sự 
việc nào đó, hoặc phải đòi hỏi những chuẩn mực cư 
xử nhất định, và điều đó là tốt thôi. Nhưng giảm bớt 
sự mong đợi không đồng nghĩa với hạ thấp những 
chuẩn mực của bạn. Hoàn toàn có thể có những tiêu 
chuẩn đặt ra rất cao, nhưng vẫn giữ được sự hợp lý 
của bạn về những điều mong đợi. Hãy luôn nhớ rằng 


132 


42. Côn trọng cha tre 0oợ (hoặc chồng) 





mục tiêu của chúng ta là hoàn thiện cuộc sống và 
giữ cho những điều nhỏ nhặt không khống chế hết 
mọi chuyện trong cuộc sống. Điều này sẽ trở thành 
mối quan tâm lôi cuốn hàng đầu của bạn, nếu bạn 
có thể thấy được tầm quan trọng của việc từ bỏ đi 
một số những điều mong đợi của mình trong cuộc 
sống. Bằng cách này, bạn có thể vui thích nhiều hơn 
với cuộc sống theo cách mà nó thật sự diễn ra, và ít 
vật vã hơn với sự chờ đợi mọi việc diễn ra như mong 
muốn. 


42. Tôn trọng cha mẹ vợ (hoặc 
chồng) 


hải thừa nhận là điều này khá dễ dàng 

đối với tôi, do vì cha mẹ vợ tôi là những 
người tốt đẹp, và vợ tôi cũng may mắn như vậy, vì 
cha mẹ tôi cũng là những người rất tuyệt vời. Tuy 
nhiên, đối với nhiều người thì mối quan hệ với phía 
vợ (hoặc chồng) chí ít cũng là một thách thức trong 
tình cảm riêng tư. Và cho dù ngay cả khi bạn có được 
tình cảm thật sự, thì đôi khi vẫn phải có những hy 
sinh nhất định, đơn giản chỉ vì đó là bản chất tự 
nhiên của đời sống gia đình. 

Lấy ví dụ, bạn sẽ phải có những thương lượng 
về việc sẽ đi nghỉ ở đâu. Bạn cũng phải giải quyết 
những vấn đề gần như không thể nào tránh được 
của những mâu thuẫn đời sống và nuôi dạy con cái 


153 


(ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





- sự khác biệt về tôn giáo, quan điểm khác nhau về 
vai trò của cha mẹ, về kỷ luật trong gia đình, việc ch1 
tiêu, dành dụm, sự quan trọng trong việc dành thời 
gian cho gia đình... và nhiều chuyện khác nữa. 


Mặc dù vậy, bất chấp những khác biệt có thể có 
giữa đôi bên, tôi vẫn tin rằng hầu hết các mối quan 
hệ có được sau hôn nhân đều có khả năng phát triển 
trong yêu thương và kính trọng. 


Bí quyết để tạo quan hệ tốt với hầu hết mọi người 
trong trường hợp này vẫn là biết giữ thái độ trân 
trọng. Cho dù chắc chắn có nhiều khác biệt trong 
những vấn đề mà bạn phải đối phó, thì một thái độ 
trân trọng sẽ giúp bạn có thể đánh giá đúng những 
khác biệt đó, thay vì là luôn luôn phản kháng lại. 


Một điều rất dễ bị quên đi là, nếu bạn yêu thương 
vợ (hoặc chồng) mình, bạn phải biết ơn cha mẹ vợ rất 
nhiều. Không có sự sinh thành, nuôi dưỡng của họ, 
bạn hẳn đã kết hợp với một người nào khác, hoặc 
phải sống cô đơn. Hầu như trong mọi trường hợp, 
cha mẹ vợ của bạn (hoặc một trong hai người) đã 
phải vất vả để nuôi lớn người mà ngày nay là vợ 
(hoặc chồng) của bạn. Vì vậy, cho dù bạn có nghĩ gì 
đi chăng nữa, những người đó vẫn giữ một vai trò 
quan trọng trong sự trưởng thành của người bạn đời 
của bạn. 


Mỗi khi nảy ra ý nghĩ phê phán quy trách nhiệm 
kiểu như: “Thảo nào mà vợ (hoặc chồng) mình lại 
chẳng xấu đến thế.” hãy nhớ rằng, điều ngược lại 


134 


42. Côn trọng cha tre 0oợ (hoặc chồng) 





cũng sẽ đúng. Nếu bạn quy lỗi cho cha mẹ vợ về 
những lỗi lầm của vợ, thì đồng thời cũng phải biết 
ơn họ về những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy nữa. 
Thêm vào đó, nếu bạn có con, một phần thể chất của 
chúng cũng có những yếu tố di truyền từ họ. Không 
có phần góp sức của họ, các con bạn hẳn là không 
thể giống như ngày nay. Nếu bạn nghĩ rằng các con 
mình ngoan ngoãn đáng yêu - và ai mà không nghĩ 
thế chứ? - thì một phần của sự ngoan ngoãn đáng 
yêu đó có được là từ cha mẹ vợ (hoặc chồng) của bạn. 

Hãy tin tôi, tôi không phải là loại người tránh né 
thực tiễn đời sống, để rồi mang ảo tưởng là mọi cái 
đều tốt đẹp. Tôi thừa nhận là mọi quan hệ đề cập ở 
đây đều có những khó khăn nhất định, cũng giống 
như rồi một lúc nào đó giữa tôi với con rể trong tương 
lai (điều chắc chắn sẽ đến thôi). Tuy nhiên, hãy xem 
bạn có được những chọn lựa nào? Bạn có thể tiếp tục 
than phiền về cha mẹ vợ (hoặc chồng), đưa ra những 
lời bông đùa châm chọc tệ hại về những khó khăn 
trong quan hệ với họ, và ao ước sao cho họ có thể 
thay đổi khác đi; hoặc thay vì vậy, bạn có thể bắt đầu 
quên đi những điểm đáng bực mình từ phía họ, và 
chú ý nhiều đến khía cạnh rằng đó là những người 
mình thật sự phải mang ơn. Đây là một quyết định 
không khó khăn gì lắm. Hãy cố giữ tấm lòng biết ơn 
và tôi đoan chắc là bạn sẽ có thể hoàn thiện rất đáng 
kể những mối quan hệ này. 


155 


45. Những trạng thái tâm lý 


( ú rạng thái tâm lý là một trong những sự 


thật khó hiểu không thể tránh khỏi, và 
đôi khi khá bực mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, 
một sự hiểu biết về các trạng thái tâm lý có thể giúp 
bạn thay đổi được rất nhiều các trường hợp, mà nếu 
không khéo có thể là sẽ gây ra lắm điều khó chịu, và 
cũng giúp cho cuộc sống của bạn trở nên êm ả hơn, 
dễ thu xếp hơn. 


Trạng thái tâm lý cũng giống như là một kiểu 
“thời tiết nội tâm” thay đổi liên tục. Và cùng với 
những thay đổi trong tâm trạng chúng ta là những 
nhận thức khác nhau về cuộc sống. Nói chung, khi 
chúng ta ở trong những tâm trạng tốt, hay một trạng 
thái tâm lý tốt, thì cuộc sống thường là rất tốt đẹp. 
Bất kể là có bao điều khiếm khuyết, bạn vẫn thấy 
biết ơn gia đình và cuộc sống hiện tại. Trong phần 
lớn các trường hợp, bạn chấp nhận cuộc sống như 
thực tế và thực hiện mọi nỗ lực, cố gắng để tận dụng 
tốt nhất những gì hiện có. Những khó khăn dường 
như không bao giờ đưa đến bí lối, và những giải pháp 
tốt đẹp dường như tự tìm đến với bạn một cách khá 
dễ dàng. Bạn cảm thấy thật may mắn vì mình đã có 
được một gia đình và một mái nhà êm ấm để sống 
trong đó. Nếu bạn có được một khu vườn, bạn sẽ say 
mê với vẻ đẹp của nó. 


Trong tâm trạng tốt đẹp, bạn yêu thương con cái 


136 


43. (hứng trạng thái tâtm tụ 





và vợ (hoặc chồng) mình. Bạn tự hào về cuộc sống 
chung hòa hợp và tình yêu thương như thấm đẫm 
trong cuộc sống gia đình. Bạn thực hiện tất cả những 
trách nhiệm, bổn phận một cách đầy đủ và vượt qua 
hết những chuyện bực mình hằng ngày phải đối 
mặt. Nếu có ai phê phán, chỉ trích, bạn cũng chỉ cười 
nhận và biết rằng lời chỉ trích ấy tất nhiên phải có eở 
sở nào đó. Nói tóm lại, bạn giữ vững được triển vọng 
tốt đẹp cho mình và một tâm trạng vui vẻ, tận hưởng 
một cách hoàn hảo nhất những gì đến từ cuộc sống. 


Tuy nhiên, trong tâm trạng suy sụp thì cũng với 
cùng những điều kiện và hoàn cảnh tương tự như 
thế trong cuộc sống, mọi việc sẽ khác đi rất nhiều. 
Mọi thứ đều trở nên nghiêm trọng và thúc giục. Bạn 
có rất ít sự kiên nhẫn hoặc khả năng tha thứ cho 
những gì khiếm khuyết. Thay vì biết ơn cuộc sống, 
bạn lại thường muốn than phiền và nghĩ nhiều đến 
những mặt không hoàn thiện của nó. Mặc dù bạn 
rất yêu thương con cái, nhưng bạn dễ dàng thấy khó 
chịu và bực bội vì sự quan tâm mà chúng đòi hỏi và 
những khó khăn trong việc chăm lo cho quá nhiều 
những nhu cầu của chúng. Căn nhà của bạn dường 
như trở nên một gánh nặng hơn là một điều may 
mắn mà bạn có được. Bạn nhận ra và suy nghĩ nhiều 
về những khuyết điểm của vợ (hoặc chồng) mình và 
quy lỗi về mọi việc xảy ra trong gia đình. Khi có gì đó 
trong nhà hư hỏng hoặc đổ vỡ, bạn quan trọng hóa 
vấn đề lên quá mức và nhắc đến luôn luôn. Tất cả 
mọi chuyện dường như đều trở thành vấn đề và đều 


137 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





là gánh nặng. Nói tóm lại, bạn cáu gắt với những 
chuyện vặt vãnh theo một cách rất quá đáng. 


Hãy nghỉ ngơi thư giãn. Trong một chừng mực 
thế này hoặc thế khác, tất cả chúng ta đều mắc phải 
những điều này. Từ một khía cạnh nào đó, trạng 
thái tâm lý của chúng ta là nguồn gốc của mọi vấn 
đề, chứ không phải là kết quả ảnh hưởng từ sự việc. 
Tâm trạng của chúng ta quyết định cách mà chúng 
ta nhìn và cảm nhận cuộc sống. Khi tâm trạng được 
cải thiện, cuộc sống sẽ dường như tốt hơn lên. Khi 
tâm trạng suy sụp xuống, cuộc sống dường như tệ 
hại và khó khăn hơn nhiều. Một lần nữa, để có thể 
hiểu rõ thêm các trạng thái tâm lý của bạn là quan 
trọng đến mức nào, hãy lưu ý việc cuộc sống của bạn 
có thể khác biệt đi như thế nào, ngay cả chỉ trong 
thời gian giờ trước và giờ sau, tùy thuộc vào tâm 
trạng của bạn. 

Vấn đề rất đơn giản là, biết cách nhận ra và chấp 
nhận những thay đổi trong tâm trạng của bạn có thể 
tạo được những khác biệt lớn trong phẩm chất cuộc 
sống của bạn, và làm giảm đi đáng kể những phản 
ứng quá khích. Điều quan trọng là phải chấp nhận 
một thực tế, việc thay đổi tâm trạng là một sự thật 
trong cuộc sống, và hiểu được những điều không thể 
nào tránh được khi bạn đang ở trong tâm trạng xấu. 
Hãy nhớ rằng, sự thật thì không phải chính bản 
thân cuộc sống có thể thay đổi tổi tệ đi chỉ trong vài 
giờ qua, mà chính là sự thay đổi đến từ tâm trạng 
của bạn. 


138 


44. Cúcek biệt công oiệc ta khỏi tất cả 





Sự chấp nhận như thế có thể mang lại cho bạn 
những triển vọng tốt đẹp. Bạn có thể biết trước là mọi 
việc sẽ hiện ra theo hướng tệ hại khi tâm trạng bạn 
đang xấu đi. Sự dự đoán này cho phép bạn giảm bớt 
căng thẳng đối với những việc đang quấy nhiễu bạn. 
Bạn cũng biết rằng mọi chuyện đến từ nơi một tâm 
trạng không tốt, mà không thể quy lỗi cho cuộc sống 
hoặc cho gia đình mình về những vấn đề đang gặp 
phải. Hãy nhớ rằng, nếu có điều gì đó thật sự tạo ra 
cảm giác xấu cho bạn, điều đó hẳn đã thường xuyên 
gây ra tác dụng xấu này. Tuy nhiên, rõ ràng chẳng 
có điều gì có thể quy cho như vậy cả. Sự thật là, hầu 
hết những gì khiến bạn phải bận tâm nhiều trong 
một trạng thái tâm lý xấu, cũng chính là những gì 
mà bạn có thể dễ dàng vượt qua trong một trạng thái 
tâm lý tích cực hơn. 


44. Tách biệt công việc ra khỏi tất 
cả 


ũng giống như hàng triệu người khác, và 

cho dù là đã có hẳn một văn phòng làm 
việc riêng biệt, tôi cũng vẫn phải làm rất nhiều công 
việc ở tại nhà. Trong thực tế, những dòng chữ bạn 
đang đọc đây được viết ở phòng làm việc tầng trên 
trong nhà của tôi, khi mặt trời còn chưa mọc. 


Không điều gì có thể dễ dàng dự báo trước hơn là 
những căng thẳng mà bạn sẽ tự tạo ra cho mình nếu 


159 


ttg bận tâtt cfutyệnt ạt 





bạn không tách biệt được công việc của bạn ra khỏi 
mọi thứ khác trong cuộc sống. 


Khi bạn dự tính làm việc tại nhà, nếu có thể được 
nên có một đường dây điện thoại riêng và một phòng 
làm việc riêng biệt. Tôi đã từng nghe nhiều người 
nói, “Không cần thiết đến mức phải bỏ chi phí cho 
một đường dây điện thoại riêng biệt.” Điều mà họ 
không lưu ý đến là việc nhiều người rất bực mình 
trong công việc khi gọi đến cho ai đó, và gặp người 
trả lời điện thoại không phải là người mình cần gặp 
trong công việc. Lấy ví dụ như, mặc dù là một người 
khá dễ tính, tôi vẫn phải thấy bực mình khi tìm cách 
liên lạc với một người - người mà tôi đang sắp chỉ 
tiền cho về một dịch vụ nào đó - và rồi gặp một đứa 
bé trả lời điện thoại, hoặc một người vợ vốn chẳng 
biết gì mấy về công việc mà tôi đang cần. Tôi thường 
băn khoăn về việc, liệu rồi bản thân người ấy có sẽ 
nhận được lời nhắn của tôi hay không? Đôi khi, điều 
dễ dàng hơn là quay sang tìm một người khác - tất 
nhiên là người đã có cố gắng để việc liên lạc của tôi, 
một khách hàng, đến với họ được dễ chịu hơn. Điều 
rất có thể xảy ra là bạn sẽ bị mất dần khách hàng, 
hoặc là những mối quan hệ trong tương lai, chỉ vì 
việc dùng chung dây điện thoại cho quan hệ riêng 
tư lẫn lộn với quan hệ công việc. Trong hầu hết các 
trường hợp, việc mất đi một khách hàng có thể đáng 
giá nhiều hơn là chi phí bạn phải trả cho đường dây 
điện thoại trong một tháng. 


Nhưng ngoài vấn đề điện thoại ra, còn có yếu tố 


140 


44. Cúcek biệt công piệc ta khỏi tất cả 





tổ chức nữa. Bạn càng tách biệt được công việc ra 
khỏi sinh hoạt gia đình, bạn càng tránh được nhiều 
những mất mát hoặc lầm lẫn. Bạn sẽ có thể biết 
được nơi đâu để tìm ra cuốn sổ ghi chú ngày tháng 
của mình, hoặc các dự án, các số điện thoại... và các 
thông tin quan trọng khác. Mọi việc không còn dễ 
dàng trở nên lẫn lộn nữa. Bạn sẽ nghĩ đến nơi làm 
việc của mình chỉ thuần túy là nơi làm việc, và như 
thế, căn nhà của bạn sẽ là nơi để bạn vui sống. Bạn 
sẽ cảm thấy mình tổ chức mọi thứ có trật tự hơn và 
bớt được nhiều căng thẳng. 


Khi bạn lẫn lộn nơi làm việc của mình với sinh 
hoạt gia đình - ví dụ như dùng chung đường dây 
điện thoại, vất giấy tờ lung tung trong nhà, làm việc 
trong nhiều phòng khác nhau... - bạn sẽ có khuynh 
hướng có những cuộc gọi điện thoại cho quan hệ xã 
hội, và làm những việc khác không liên quan đến 
công việc thật sự, hơn là khi bạn đã giữ được cho mọi 
thứ đều tách biệt. Lý do để hiểu được việc này là rất 
rõ ràng - giống như bạn vẫn quen gọi cho bạn bè từ 
phòng khách, hay dọn dẹp các thứ khi ở trong nhà 
bếp. Tuy nhiên, khi tách riêng mọi thứ ra khỏi công 
việc, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và bớt tiêu phí 
thời gian hơn. 

Tôi đã biết cách giữ cho công việc tách rời khỏi 
tất cả mọi thứ khác. Các con tôi không được phép 
chơi trên máy vi tính của tôi, cũng không được đụng 
đến các tập hồ sơ hay dùng máy fax của tôi. Kết quả 
của việc cố gắng tách biệt mọi thứ như vậy là, không 


141 


ng bận târmt (futyện oặt 





những tôi làm việc hiệu quả hơn, mà còn giảm rất 
nhiều căng thẳng hơn là trước đây, khi tôi để lẫn lộn 
công việc với sinh hoạt gia đình. Tôi đoán là, nếu 
bạn cũng thử nghiệm giải pháp này một lần, bạn 
sẽ giảm đi rất đáng kể khuynh hướng cáu gắt với 
những chuyện vặt ở nhà, bởi vì bạn sẽ ít lo lắng hơn 
về những hậu quả của việc lẫn lộn công việc với sinh 
hoạt trong gia đình. Và giờ đây, khi viết xong chương 
sách này, tôi sẽ xuống tầng dưới nhà để xem lũ trẻ 
đang làm gì dưới đó. 


45. Khi yêu thương hãy chấp nhận 
mọi thứ 


()- đáng buồn, nhưng hầu như trong 
rất nhiều trường hợp những người mà 
chúng ta yêu thương với những đòi hỏi khe khắt 
nhất, lại chính là những người mà ta yêu thương 
nhiều nhất. Nói cách khác, trong khi chúng ta hoàn 
toàn có thể bỏ qua hoặc xem như không có đối với 
những khuyết điểm hoặc phong cách riêng tư của 
một người hoàn toàn xa lạ, thì lại khó mà có thể làm 
được như vậy với con cái hoặc vợ, chồng mình. 

Điều này được tôi chú ý đến là nhờ một người 
bạn thân. Cô này nhận thấy tôi đặt những điều kiện 
mong đợi quá cao nơi hai đứa con gái, và vì thế nói 
với tôi rằng: “Tôi thấy dường như là trong mọi khía 
cạnh về việc chăm sóc con cái anh đều tốt cả, nhưng 


142 


45. Xiti yêu titrơratg ta cftấp nhận trọi thứ 





anh có nhận biết một điều là, nhìn chung có vẻ như 
anh nghĩ rằng các con anh luôn luôn phải năng động 
và vui vẻ? Và cô ấy tiếp tục hỏi tôi: “Anh có thể 
tưởng tượng là phải khó khăn đến mức nào để sống 
đúng theo cách nghĩ như vậy của anh không?” Câu 
hỏi này như một cú đánh mạnh vào đầu tôi. Nhận 
xét của cô bạn có làm tôi hơi tự ái một chút, nhưng 
đáng ngạc nhiên là nó thật chính xác. Và hóa ra đây 
lại là một sự soI sáng quan trọng mà đã giúp ích cho 
tôi rất nhiều. 

Cô bạn tôi hoàn toàn đúng. Trong hầu hết mọi 
chuyện, tôi luôn chấp nhận việc đa số mọi người 
không phải bao giờ cũng được hạnh phúc vui vẻ. Tôi 
tin là tôi đã rất hoàn hảo trong việc chấp nhận được 
bản chất thực tế của hết thảy mọi người. Tuy nhiên, 
tôi lại có một thói quen xấu là phản ứng thất vọng 
đối với chính các con tôi, hầu như bất cứ khi nào mà 
chúng bày tỏ một trạng thái cảm xúc nào đó khác 
hơn là sự vui vẻ. 


Điều mà tôi đã nhận biết được là, giống như hầu 
hết mọi người, tôi cũng đặt những điều kiện mong đợi 
khe khắt nhất lên những người mà tôi yêu thương 
nhất. Hãy thử nghĩ đến một ví dụ rất rõ nét như thế 
này: Giả sử có một người hàng xóm đến chơi và làm 
đổ ly sữa trên sàn nhà, hẳn là bạn sẽ nói: “Ồ, đừng 
quan tâm chuyện ấy, để rồi tôi sẽ làm sạch thôi.” 
Tuy nhiên, nếu một đứa con của bạn cũng mắc lỗi y 
hệt như thế, liệu bạn có phản ứng giống hệt như vậy 
chăng? Hay là bạn sẽ bộc lộ thái độ thất vọng, tức 


143 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





tối, bực dọc? Dù vậy, chính đứa con bạn mới là người 
mà bạn yêu thương với cả tấm lòng - không phải 
người hàng xóm. 

Hoặc là, bạn có thể hoàn toàn chấp nhận được 
những thói tật vô hại của một người bạn đến chơi, 
nhưng lại cảm thấy như muốn nổi khùng lên với 
những thói tật nào đó của vợ (hoặc chồng) mình, mặc 
dù chúng có thể là hoàn toàn tương tự như nhau. 


Tôi không muốn đi sâu quá nhiều vào mặt phân 
tích ở đây về lý do cho những chuẩn mực lệch lạc 
như vừa nói. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất lại 
là việc chúng ta nhận ra được khuynh hướng của 
chính mình trong việc đặt ra những điều kiện mong 
đợi cực kỳ khe khắt đối với những người thân yêu 
nhất của mình, và vì thế bắt đầu yêu thương mà ít 
đòi hỏi hơn. 

Trong trường hợp của tôi, điều có ích nhất là 
tập thói quen luôn nhớ rằng mọi người bao giờ cũng 
khác biệt nhau trong cách bộc lộ ra bên ngoài của họ 
- bao gồm cả các con tôi. Tôi cần phải biết tôn trọng 
các con tôi và cách sống của chúng, giống như tôi đã 
biết cố gắng tôn trọng tất cả mọi người khác. Và bạn 
có biết không? Điều này thật sự mang lại hiệu quả. 
Tôi tin là các con tôi đều cảm nhận được nỗ lực chân 
thành của tôi trong việc trở nên ít phê phán hơn và 
yêu thương một cách không đòi hỏi. Và tôi cũng cảm 
nhận được một tình yêu thương tương tự như thế từ 
các con tôi. 


144 


4ó. ((hững thói tật chó nhạt 





Nếu bạn đặt một ưu tiên hàng đầu cho việc chấp 
nhận mọi thứ từ những người bạn yêu thương nhất, 
tôi tin là bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bằng 
chính tình yêu thương mà bạn mang lại tràn ngập 
trong gia đình. 


46. Những thói tật nhỏ nhặt 


( § rong một mức độ nào đó, không có gì 


đáng ngạc nhiên khi những người cùng 
sống chung với bạn đôi khi làm bạn phát khùng lên 
vì những thói tật nhỏ nhặt của họ. Bạn quá quen 
với cách ăn uống, sử dụng các món đồ dùng, cách 
hít thở, vuốt tóc, rung chân... hay bất cứ chuyện gì 
khác nữa. Nói cho cùng, điều thông thường là bạn 
bao giờ cũng có rất nhiều cơ hội để gần gũi với những 
người sống chung trong gia đình hơn là với bất kỳ ai 
khác. Vì thế mà bạn cũng có nhiều điều kiện hơn để 
tiếp xúc và trở nên quen thuộc với những thói tật và 
phong cách riêng của những thành viên trong gia 
đình hơn là với mọi người khác. Dần dần, bạn có thể 
chờ đợi trước, hoặc thậm chí là dự báo được những 
thói tật của họ. Và một khi chúng thật sự xảy ra, bạn 
có khuynh hướng bực mình. 

Hãy nhìn nhận sự thật. Không có một con người 
bằng xương bằng thịt nào mà lại không có một hay 
nhiều thói tật đáng bực mình. Bản thân tôi cũng có 
quá nhiều đến nỗi tôi sẽ rất bối rối nếu phải đem 


145 


(tt tg bận tâtt (futyện ạt 





phô bày với bạn. Và nếu như bạn hết sức trung thực, 
tôi dám cá là bạn cũng sẽ thừa nhận một vài thói 
tật nào đó của mình. Nhưng, bất chấp tất cả những 
thói tật vô hại này, bạn vẫn có thể là một con người 
tuyệt vời với bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp khác. Tôi 
cũng rất muốn nghĩ rằng mình được xếp vào loại con 
người như thế. 


Vấn đề ở chỗ là, tất cả chúng ta đều là con người. 
Cho dù bạn sống một mình và chỉ phải đối mặt với 
những thói tật của chính mình (hay có thể là của 
những con vật bạn nuôi trong nhà), hoặc là bạn có 
vợ (hoặc chồng) và thật nhiều con cái, với hàng tá 
những thói tật mà bạn phải hài lòng chấp nhận một 
cách đều đặn mỗi ngày, thì tất cả chúng ta đều giống 
nhau ở điểm này. Đã là con người là tất nhiên phải 
có những thói tật nhất định. Chuyện thường thôi! 

Nhiều người dễ dàng bực mình với chính những 
thói tật của bản thân họ, và của những người khác 
trong gia đình. Họ chú ý vào đó và luôn mong muốn 
sao cho chúng biến mất đi. Họ chia sẻ sự thất vọng 
của họ với những người bạn thân nhất. Nhưng, thử 
đoán xem mọi việc sẽ thế nào? Khả năng mà những 
thói tật này có thể biến đi cũng giống như khả năng 
mong ước tôi được giải vô địch quần vợt Wimbledon 
vậy - nghĩa là không bao giờ. Chấp nhận rằng, họa 
hoằn lắm cũng có người vượt qua, xóa bỏ hay thay 
đổi được một tật xấu nào đó của mình. Nhưng điều 
này cực kỳ hiếm hoi, và trong hầu hết các trường 
hợp, rất khó xảy ra. 


146 


4ó. (hứng thói tật nó nhạt 





Hãy suy nghĩ điều này, nếu bạn mang các thói 
tật bực mình nào đó của vợ mình ra giải bày cùng 
một người bạn thân, liệu bản thân người ấy có tránh 
khỏi một vài điều bực mình tương tự khác chăng? 
Hơn thế nữa, có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn bè của 
mình thỉnh thoảng cũng mang những khuyết điểm 
vụn vặt của mình ra thảo luận với những người bạn 
khác chăng? 


Bạn thật sự chỉ có hai khả năng chọn lựa đối 
với các thói tật nhỏ nhặt phải tiếp xúc hằng ngày. 
Hoặc là bạn tiếp tục chỉ trích, và khó chịu, bực dọc 
với những thói tật nhỏ nhặt đang hiện hữu trong 
gia đình bạn. Hoặc là bạn có thể chọn nhìn vào khía 
cạnh vô hại và tính khôi hài, mà gần như là tính 
chất chung của mọi thói tật. Nói cho cùng, chẳng ai 
lại muốn có những thói tật vụn vặt trong tính cách 
chung của con người mình - chắc chắn là chúng ta 
chẳng bao giờ khởi sự tạo ra chúng. Chúng dần dần 
được phát triển một cách tự nhiên, không cố ý và 
tiếp tục tồn tại hoàn toàn do thói quen. Thêm vào đó, 
điều quan trọng cần ghi nhớ là, nếu bạn có dự tính 
sẽ sống chung cùng ai khác, chẳng bao lâu rồi người 
ấy nhất định cũng sẽ bộc lộ nhiều thói tật. Và ai 
mà biết được? Có khi chúng còn đáng bực mình hơn 
nhiều so với những thói tật mà hiện nay bạn đang 
buộc phải chịu đựng. 


Tại sao chúng ta lại không quyết định ít quan 
tâm hơn đến những thói tật vụn vặt? Làm được như 
vậy là một sự giảm nhẹ đang kể. Bạn sẽ không còn 


147 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





phải tốn hao tâm lực để lưu tâm đến sự khó chịu 
của mình như thế nào - và chính vì đó mà cảm thấy 
những ảnh hưởng bực dọc, khó chịu. Và bạn sẽ nhận 
ra rằng, khi bạn rộng lòng tha thứ và dễ chấp nhận 
hơn với mọi người khác, sẽ dễ dàng hơn nhiều để bạn 
có thể dễ dãi với chính mình hơn. Bởi vậy, hãy bắt 
đầu ngay từ hôm nay, bất kỳ những chuyện vặt vãnh 
nào trong gia đình mà có thể đang làm cho bạn bận 
tâm, hãy quên chúng đi. Và kết quả tất nhiên là, bạn 
sẽ hạnh phúc hơn nhiều. 


47. Đừng nhấn mạnh sự bận rộn 


{@)- nhấn mạnh thái quá về sự bận rộn 
của mình ngày nay đã trở thành một 
thói thời thượng, gần như là một kiểu phản xạ tức thì. 
Trong thực tế, khi có ai đó hỏi: “Lúc này bạn làm ăn 
thế nào?”, tôi đoán rằng một trong những câu trả lời 
được phổ biến nhất có lẽ là: “Ổ, tôi bận lắm.” Khi tôi 
viết về giải pháp này, tôi cũng phải thừa nhận là, đôi 
khi tôi cũng không thoát khỏi khuynh hướng không 
hay này như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, tôi đã 
nhận ra và bắt đầu hiểu rõ hơn điều này, nên càng 
ngày càng bớt nhấn mạnh vào sự bận rộn của chính 
mình. Và kết quả là tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. 


Sự việc gần như thể là chúng ta trở nên thoải 
mái hơn sau khi đã có dịp khẳng định với người khác 
rằng bản thân chúng ta cũng rất bận rộn không kém 


148 


47. từng thấm tuạnft stt bận trộun 





ai. Tối hôm qua, trên đường từ chỗ làm về nhà và 
ghé qua một hiệu tạp hóa, tôi đã chứng kiến hai cặp 
bạn bè chào hỏi nhau. Người thứ nhất nói: “Chào 
bạn, Chuck, dạo này công việc thế nào?” Người bạn 
tên Chuck thở phì thành tiếng và nói: “Rất bận. Còn 
anh thế nào?” Người kia đáp lại: “Ổ, tôi cũng thế. 
Đang làm việc căng lắm.” 


Thế rồi, chừng như mọi khách hàng trong cửa 
hiệu đều biết là tôi đang chuẩn bị để viết quyển sách 
này, ha1 người đàn bà khác giúp thêm dữ kiện cho tôi 
ngay sau đó. Chưa đầy mấy giây đồng hồ tiếp theo, ở 
một góc chéo tầm mắt, tôi nghe một người đàn bà nói 
với người khác: “Grace, rất mừng được gặp chị. Mọi 
chuyện ra sao rồi?” Grace đáp lại bằng cách nhún vai 
một cách phô trương và nói: “Tốt lắm, nhưng thật sự 
rất bận.” Và theo sau nữa là một câu lịch sự và rất có 
vẻ thật tình: “Còn chị thế nào?” Câu trả lời là: “Chị 
biết mà, vẫn bận rộn như mọi khi thôi.” 


Rất dễ có khuynh hướng bắt đầu vào một câu 
chuyện trò bằng cách như trên, bởi vì sự thật là hầu 
hết chúng ta đều rất bận. Thêm nữa, nhiều người 
cho rằng nếu họ không bận rộn thì họ sẽ chẳng có 
chút giá trị gì trong xã hội. Một số người thậm chí 
còn muốn rằng mức độ bận rộn của mình phải là 
hơn cả những người khác nữa. Tuy nhiên, vấn đề là 
ở chỗ, những đối đáp nhấn mạnh vào sự bận rộn như 
thế nào của chúng ta lại thường trở thành chủ đề cho 
câu chuyện trao đối tiếp theo đó. Và nó lại tiếp tục 
đặt sự nhấn mạnh lên khía cạnh bận rộn bằng cách 


149 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





gợi nhớ cho cả đôi bên về việc cuộc sống căng thẳng 
và phức tạp đến như thế nào. Và như vậy, cho dù sự 
thật là bạn đang có được một vài giây phút để thoát 
khỏi sự căng thẳng của đời sống bằng cách chân tình 
chào hỏi một người bè bạn quen biết, bạn lại chọn 
dùng chút thời gian ít ỏi này để tiếp tục nhấn mạnh 
và gợi cho chính mình nhớ lại sự bận rộn đến như 
thế nào! 


Cho dù là cách trả lời của bạn có phần nào thành 
thật, nhưng nó gây hại cho bạn - và người đối diện 
nữa - vì nó nhấn mạnh thêm cảm giác bận rộn. Sự 
thật là bạn có bận rộn, nhưng đó không phải là tất cả. 
Bạn cũng còn là một con người lý thú với bao nhiêu 
là phẩm chất tốt đẹp khác ngoài sự bận rộn. Sự thật 
là rất nhiều người trong chúng ta nhấn mạnh vào sự 
bận rộn của mình với người khác không hoàn toàn 
là cần thiết, mà chỉ là một thói quen vô tình mắc 
phải. Chúng ta có thể thay đổi thói quen này bằng 
cách đơn giản là nhận rõ nó và thử tìm những chọn 
lựa kháe. 


Tôi nghĩ là bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra 
mình được thư giãn hơn biết bao nhiêu chỉ riêng 
bằng vào việc thay đổi những lời chào hỏi, nhận xét 
với những người bạn gặp gỡ hay nói chuyện qua điện 
thoại. Như một cách thử nghiệm, bạn hãy cố tránh 
hoàn toàn những mẩu chuyện đề cập đến sự bận rộn 
của mình trong vòng một tuần lễ. Có thể là khó đấy, 
nhưng rất đáng bỏ công làm. Bạn sẽ nhận ra được 
rằng, cho dù vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng bạn 
đã bắt đầu cảm thấy ít bận rộn hơn. Bạn cũng sẽ 


150 


4®. ễ đãi ltơm oới tt g ttgtrời ftàttg xótt 





nhận ra rằng, khi bạn không nhấn mạnh vào sự bận 
rộn như thế nào của mình nữa, người nói chuyện với 
bạn cũng sẽ cảm nhận được sự tán thành của bạn 
trong việc ít nhấn mạnh hơn đến sự bận rộn của họ, 
giúp cho chính họ cũng bớt căng thẳng hơn đôi chút, 
và còn có thể tạo điều kiện dễ dàng cho câu chuyện 
phát triển theo những hướng tốt đẹp hơn và thư giãn 
hơn cho cả hai. Vì thế, lần tới đây có ai hỏi bạn về 
công việc lúc này thế nào, có thể trả lời sao cũng 
được, nhưng loại trừ đi câu “Tôi rất bận.” Rồi bạn sẽ 
hài lòng khi làm được điều này. 


48. Dễ dãi hơn với những người 
hàng xóm 


lều rất dễ dàng là thấy khó chịu với 

những người hàng xóm. Nói cho cùng, 
hầu hết chúng ta đều sống kế bên, hay ít nhất là 
cũng rất gần, với những người khác. Chúng ta nghe 
thấy tiếng những người hàng xóm qua các vách 
tường, hay bên kia bờ rào, gặp họ thường xuyên, và 
có nhiều cơ hội để chứng kiến một số trong những 
thói quen dễ gây bực mình nhất của họ. Chúng ta 
phải đối mặt với những con thú nuôi của họ, sự bề 
bộn, những thùng đựng rác, và cả tiếng ồn của họ 
nữa. Đôi khi chúng ta phải nhìn thấy cái sân nhà 
dơ nhớp, hay những bãi cỏ không cắt xén. Chúng ta 
buộc lòng phải nhìn thấy những công việc xây dựng 


lỗ1 


ng bận tâtmt (futyện oặt 





dở dang trong nhà họ, những vạt có dại, những bờ 
rào chỉ sơn phết được nửa chừng. Thậm chí, đôi lúc 
chúng ta còn phải nghe cả những trận cãi nhau hay 
nhiều thứ khác mà có thể là họ cũng không muốn 
chúng ta nghe được. Liệu có gì đáng ngạc nhiên khi 
mà có một số người hàng xóm dường như không thể 
nào chịu đựng lẫn nhau? 


Nếu bạn thường cáu lên vì những chuyện vặt với 
người hàng xóm của mình, bạn rất có thể đi đến chỗ 
phát khùng, bởi vì sẽ có rất nhiều chuyện vặt với 
những người hàng xóm để mà tranh cãi. 


Cách tốt nhất để giữ gìn sự tỉnh táo của bạn 
là nhớ trong đầu một chuyện gì đó mà bạn không 
muốn nghe đến hay thừa nhận. Tuy nhiên, điều 
quan trọng là phải nhớ rằng những người hàng xóm 
cũng có những khó chịu giống như ta - họ cũng phải 
đối mặt với chúng ta vậy! Tôi còn dám chắc rằng, từ 
cách nhìn của họ, chúng ta cũng là những người khó 
chơi - thậm chí còn khó chơi hơn cả họ nữa. 


Nếu bạn luôn nghĩ rằng bạn đúng và khăng 
khăng cho rằng những người hàng xóm của bạn là 
khó khăn, trong khi chính bạn mới là một người 
hàng xóm hoàn hảo, sẽ rất khó mà thuyết phục bạn 
nghĩ theo hướng khác đi. Tuy nhiên, nếu bạn có thể 
tưởng tượng đổi ngược lại vai trò giữa bạn và những 
người hàng xóm ấy, chỉ trong đôi phút, và cố gắng 
nhìn mọi việc từ góc nhìn của họ, điều đó có thể sẽ 
giúp bạn bớt căng thẳng đôi chút. 


152 


4®. ễ đãi ltơr 0oới tÍftững tgtrời ltàtg xót 





Thông thường, khi người ta thuê một căn hộ hay 
mua được một căn nhà, họ bao giờ cũng nghĩ (và 
cũng công bằng thôi) rằng mình đã hy sinh lâu dài 
và khó nhọc, và xứng đáng được sống ở đó theo như 
cách mình đã chọn. Nếu bạn trung thực, hẳn bạn sẽ 
nhận là mình cũng suy nghĩ vậy. Những điều khó 
nghe nhất đối với một người có lẽ là khi một người 
hàng xóm cố nói cho họ biết rằng cái sân của họ phải 
nên như thế nào, rằng con chó của họ cần phải bớt 
làm ổn hơn, hay bản thân họ cần nhỏ giọng đi sau 
10 giờ đêm. 

Điều quan trọng là cần đặt bản thân mình vào 
vị trí của những người hàng xóm. Cố gắng có những 
cảm thông với hoàn cảnh của họ. Điều này không 
có nghĩa là bạn cần phải thụ động và để mặc cho 
họ lạm dụng bạn theo bất cứ cách nào họ muốn - 
hoặc những yêu cầu của bạn là không hợp lý và bạn 
không nên cố gắng làm mọi thứ để thay đổi những gì 
thật sự quan trọng. Tuy nhiên, đề xuất này có nghĩa 
là bạn cần cân nhắc, chọn lựa những tranh luận của 
mình một cách hết sức thận trọng. Bạn có thể biết 
cách bất đồng ý kiến với những chuẩn mực nào đó 
của một người hàng xóm mà không cần thiết phải 
cáu gắt, bực dọc. Bạn cũng có thể biết giao tiếp với 
họ theo cách cởi mở mà tự mình cũng không thấy 
khó chịu hay bối rối. Và khi bạn làm như thế, bạn sẽ 
khám phá ra rằng một đa số rất nhiều người hàng 
xóm cũng có những điểm giống như bạn. Hầu hết 
mọi người đều muốn sống trong sự hòa thuận và tôn 


153 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





trọng lẫn nhau. Vấn đề là, có nhiều người đã trải 
qua những kinh nghiệm sống không tốt đẹp với hàng 
xóm, và rồi tiếp cận với mọi người hàng xóm khác, 
và những xung đột liên quan, theo một cung cách tự 
bảo vệ mình. Trong thực tế thì điều này có nghĩa là 
họ luôn tìm kiếm những lý do nào đó để không tin 
cậy hoặc bất đồng với bạn. Họ luôn trong tư thế tự 
vệ, sẵn sàng gây chiến. Nếu bạn có một dấu hiệu nào 
đó phù hợp với định kiến của họ, họ sẽ nhanh chóng 
trở nên rất khó khăn và khe khắt. 


Nếu chính bạn, hay những người hàng xóm của 
bạn, rơi vào trường hợp nêu trên, điều tốt nhất mà 
bạn có thể làm là hãy cố gắng để khơi dậy những gì 
tốt nhất từ những người hàng xóm của mình, thay vì 
là những gì tôi tệ nhất. Mở rộng lòng ra và cố gắng 
tìm một điểm khởi đầu mới mẻ. Hãy xem bạn có thể 
làm được gì để hoàn thiện mối quan hệ này. Hãy làm 
người đến trước trong việc khởi sự xây dựng quan hệ 
hòa thuận. Chẳng hạn, mời người hàng xóm của bạn 
sang uống một tách cà phê. Tự đặt cho mình những 
câu hỏi như: “Tôi có thể làm được gì để cho mối quan 
hệ này tốt hơn đôi chút?” và “Tôi có làm điều gì tạo 
thêm rắc rối trong quan hệ này không?” Bạn không 
thể thay đổi những người hàng xóm của mình, nhưng 
bạn có thể thay đổi chính hành động của bạn. 

Một cách nữa để dễ dãi hơn với những người hàng 
xóm của bạn là hãy cố đừng chú ý đến những thói 
quen có thể gây bực mình của họ, mà là vào những 
điều tốt đẹp họ làm. Lấy ví dụ, bạn rất dễ quen chú 
ý đến một buổi tiệc vui không thường xuyên kéo dài 


154 


49. ((trđarg khó letdat của tgiểời lehúáe 





quá khuya của một thiếu niên con nhà hàng xóm, 
nhưng lại hoàn toàn quên đi rằng hầu hết những 
thời gian khác trong năm, cũng gia đình này, thường 
rất yên tĩnh. Đây chính là dịp tốt để áp dụng việc 
không cáu gắt với những chuyện vặt. Thường thì 
điều rất dễ làm là sang ngủ một phòng khác, hoặc 
nhét nút tai vào để khỏi nghe thấy tiếng ổn trong 
suốt thời gian bữa tiệc, nếu như bạn bị khó ngủ vì 
sự ồn ào. Và nếu như bạn thành thật, cũng chỉ mất 
chừng mười phút để dọn sạch bất cứ rác bẩn nào đó 
trong sân nhà nếu có. Điều tất nhiên vẫn thường xảy 
ra là có vài ba lần tiệc tùng trong một năm, thế thôi. 
Bằng cách dễ dãi hơn với những người hàng xóm của 
bạn, tôi nghĩ là rồi bạn sẽ thấy việc sống chung hòa 
hợp là dễ dàng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của 
bạn trước đây. 


49. Những khó khăn của người khác 


húng ta đều biết rằng cuộc sống đôi khi 

có những lúc tưởng chừng như không thể 

chịu đựng nổi. Tuy nhiên, thấy biết và thừa nhận 
những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng quá độ của 
chính mình thì dễ dàng hơn nhiều so với nhìn thấy 
được khó khăn của những người khác trong gia đình. 
Lấy ví dụ như, nếu bạn làm việc ở sở làm và vợ 
(hoặc chồng) bạn ở nhà, rất dễ rơi vào khuynh hướng 
là bạn chỉ tập trung chú ý vào, và đề cập đến, những 
khó khăn trong một ngày làm việc của mình, mà 


lỗã5 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





thường giữ thái độ không quan tâm hoặc quên hẳn 
đi những khó khăn của vợ (hoặc chồng) mình. 


Hoặc là điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Bạn có 
thể chỉ bận tâm hoàn toàn vào việc chăm sóc cho lũ 
trẻ ở nhà khó khăn đến như thế nào, mà quên hẳn đi 
một thực tế là việc đi làm suốt ngày bên ngoài cũng 
đầy căng thẳng và khó khăn. 


Điều thậm chí còn dễ xảy ra hơn nữa là không 
nhận thấy rằng trẻ con, hay thiếu niên cũng có 
những nỗ lực thật sự căng thẳng đối với chúng. Sự 
thật là khó mà hiểu được tại sao cuộc sống lại có vẻ 
như đầy thách thức đối với các thành viên nhỏ bé 
này của gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là 
chúng không có thật - hoàn toàn có đấy. 


Bạn có thường nghe thấy câu này chăng: “Anh 
ấy không hiểu tôi” Đây là một phát biểu rất thường 
nghe thấy khi những người vợ nói chuyện với bạn bè 
về chồng của họ. Nhận xét tương tự như vậy lại càng 
thường nghe thấy hơn khi những đứa trẻ nói chuyện 
với bạn bè về cha mẹ của chúng. Đáng buồn là, có nhiều 
thành viên trong gia đình cảm thấy hoàn toàn cô độc, 
như thể chẳng có ai trong gia đình hiểu được họ. 


Đây là một vấn đề có thể vượt qua khá dễ dàng. 
Giải pháp cho vấn đề là hãy trở nên biết cảm thông 
hơn và cố đặt mình vào địa vị của những thành 
viên khác trong gia đình - như chồng, vợ, con cái, 
cha mẹ hay anh chị em của mình. Cố tưởng tượng 
xem sẽ như thế nào nếu ở vào địa vị của vợ (hoặc 
chồng) mình, con cái, hay những thành viên khác 


156 


49. ((rđag thó leltdiat của tgiểời leháe 





nữa trong gia đình. Cố thử xem bạn có thể nào hiểu 
được những thách thức đặc biệt mà họ đang đối chọi. 
Tưởng tượng xem sẽ khó khăn đến mức nào khi ở 
vào địa vị của họ. Tôi đã hiểu ra rằng trong tất cả 
mọi trường hợp, bạn đều sẽ nhận biết được cuộc sống 
của họ thật ra không hoàn toàn dễ dàng như thoạt 
nhìn qua bên ngoài. 


Tôi không muốn đề nghị là bạn bắt đầu thương 
hại các thành viên khác trong gia đình, hoặc nhấn 
mạnh quá đáng vào mọi khó khăn. Thay vì vậy, tôi 
đề nghị bạn hãy trở nên một người biết lắng nghe và 
cảm thông hơn với những người mà bạn yêu thương. 
Làm như vậy sẽ giảm nhẹ đi mức căng thẳng của 
chính bạn, vì nó nhắc nhở rằng bạn không hề đơn 
độc trong cuộc sống cam go này. Và điều này cũng 
giúp cho mọi người trong gia đình bạn đều được giảm 
đi sự căng thẳng. Thái độ nhìn nhận chân thành và 
quan tâm đối với những khó khăn của người khác là 
nguồn năng lực hàn gắn và an ủi, đặc biệt là khi nó 
đến từ những người mà bạn yêu thương. 


Một trong những yếu tố chắc chắn nhất để mang 
hai thành viên trong gia đình lại gần với nhau hơn 
chính là cảm giác được cảm thông và được lắng nghe. 
Thay vì chỉ tập trung chú ý vào những khó khăn 
và gánh nặng của bản thân mình, hãy cố gắng cảm 
thông hơn với các vấn đề của người khác. Bạn sẽ 
ngạc nhiên khi thấy những cảm giác thân thiết quay 
lại với bạn, và bạn sẽ bớt đi rất nhiều những lần cáu 
gắt lên vì những chuyện vặt vãnh. 


157 


50. Đừng mang những cơn giận 
vào giấc ngủ 


( Ạ ôi học được sự khôn ngoan này từ nơi 
cha mẹ tôi, và tôi đã đánh giá cao nó 
trong suốt cuộc đời. Trong thời gian tôi lớn lên, cái 
triết lý gia đình này đã cắt đứt, hoặc ngăn chặn ngay 
từ đầu, rất nhiều cuộc tranh cãi, nhiều buổi tối đầy 
nóng giận, và những cảm giác tôổi tệ mà rất có thể 
đã phải kéo dài sang ngày sau đó, hoặc thậm chí còn 
lâu hơn nữa. 

Vấn đề ở đây là, cho dù tất cả thành viên gia 
đình đều có thể có những khó khăn riêng, và những 
vấn đề để tranh cãi, nhưng không có vấn đề nào đến 
mức đáng để mang theo lên giường ngủ. Giải pháp 
này đảm bảo chắc chắn một điều là, bất kể chuyện 
gì đang xảy ra, bất kể ai là người có lỗi, hoặc là bạn 
hay những người nào khác trong gia đình đang giận 
dữ đến mức nào, có một giới hạn cuối cùng cho sự 
giận dữ, vào thời điểm đó tất cả mọi người trong gia 
đình đều đồng ý với nhau là sẽ buông bỏ hết, sẽ tha 
thứ, sẽ nhận lỗi và sẽ cho qua mọi chuyện. Không 
có ngoại lệ. Giới hạn đó, thời điểm đó chính là giờ đi 
ngủ. 

Khi bạn đề ra một chủ trương tuyệt đối là không 
ai trong gia đình đi ngủ với cơn giận mang theo, điều 
này sẽ nhắc nhở bạn rằng yêu thương và sự tha thứ 
không bao giờ ở quá xa tầm tay. Nó khuyến khích 


158 


50.2) tg tt tÍttt eđtt giật ào giấc tự 





bạn hãy nhân nhượng đi một chút, để làm người đầu 
tiên mở lối cho một cuộc đối thoại, một cái ôm siết 
chân tình, và giữ cho con tim luôn rộng mở. Khi bạn 
quyết định là sẽ không bao giờ mang những cơn giận 
vào giấc ngủ, điều này sẽ giúp bạn nhận ra sự vô tư 
trong cách cư xử của bạn cũng như của các thành 
viên khác trong gia đình. Nó giữ cho con đường 
giao tiếp giữa mọi người luôn rộng mở. Nó nhắc nhở 
bạn rằng mọi người đang sống chung trong một gia 
đình, và bất chấp những rắc rối, những bất đồng, 
mọi người vẫn yêu thương, vẫn cần đến nhau và quý 
mến nhau. Việc quyết định rằng không bao giờ đi 
ngủ với tâm trạng giận dữ chính là một yếu tố sẵn 
sàng để giúp bạn khởi sự tốt đẹp lại mọi chuyện, bảo 
vệ bạn khỏi những căng thẳng, thù hằn và oán hận. 


Có lẽ là dễ nhìn nhận sự quan trọng của giải pháp 
này hơn trong điều kiện không có nó. Không có một 
chủ trương chung của cả gia đình như thế, những 
tranh cãi và giận dữ sẽ gần như không có điểm chấm 
dứt. Sẽ không có ai đặt ra được một ranh giới, một 
loạt những quy luật để bảo vệ gia đình khỏi sự kéo 
dài của những cơn giận dữ không cần thiết. Không 
có một quy định cho điều ngược lại, mọi thành viên 
gia đình đều sẽ duy trì sự giận dữ của mình và đánh 
giá đúng việc làm đó. 

Kris và tôi đã cố gắng rất nhiều để áp dụng quy 
định này trong gia đình chúng tôi. Cho dù chưa được 
hoàn hảo lắm, và đôi khi một hay nhiều người trong 
chúng tôi dường như cũng hơi bực dọc lúc đi ngủ, 


159 


ng bận târmt (futyện ạt 





nhưng cân nhắc chung mọi mặt thì nó vô cùng hữu 
ích. Nó đảm bảo rằng, ít ra thì cũng chín mươi chín 
trong số một trăm lần, chúng tôi luôn thức dậy vào 
buổi sáng hôm sau với sự yêu thương trong trái tim 
và thái độ đón chào một ngày hoàn toàn mới. 

Tôi hy vọng bạn cũng sẽ thử qua giải pháp này 
một lần nghiêm túc. Chắc hẳn là không phải bao giờ 
cũng dễ dàng đâu, và rất có thể là bạn sẽ không đạt 
được hoàn toàn như mong muốn, nhưng chắc chắn là 
sẽ rất xứng đáng với nỗ lực của bạn. Hãy nhớ rằng, 
cuộc đời rất ngắn ngủi. Chẳng có gì quan trọng đến 
mức đáng để làm hỏng đi một ngày của bạn, và cũng 
chẳng có gì đáng để mang theo cả vào giấc ngủ. Xin 
chúc ngủ ngon. 


51. Vì sao tôi có thể không giống 
mọi người? 


ách đây mấy năm, có lần tôi than phiền 

với một người bạn về những trách nhiệm 
quá nặng nề và bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống 
của mình. Phản ứng của anh ta giúp cho tôi chuyển 
đổi từ việc nhận thấy chính mình như một nạn nhân 
của hoàn cảnh sang thái độ chấp nhận cuộc sống 
như thực tại đang có. Thay vì thương cảm cho hoàn 
cảnh của tôi và chia sẻ phần khó khăn của mình, 
anh ta lại quay sang hỏi tôi: “Có lý do nào để anh 
nghĩ là anh không giống với tất cả mọi người chăng?” 


160 


51.0) sao tôi có thể kÍftôtrtg gtống ttọi tgưười? 





Dĩ nhiên là anh bạn tôi đang đề cập tới một thực 
tế rõ ràng, nhưng rất nhiều người không nhận thấy, 
là cuộc sống bao giờ cũng đầy ắp những thách thức, 
chướng ngại, rào chắn, trì trệ, khó khăn, ngăn trở và 
rắc rối - cho tất cả chúng ta. Không có ai được miễn 
trừ. Bất kể xuất thân của bạn là gì, chủng tộc, tôn 
giáo, giới tính - bất chấp cha mẹ của bạn là a1, vai 
vế của bạn thế nào trong gia đình, có bao nhiêu tiền 
bạc và thanh thế, cũng như tất cả những điều đặc 
biệt nào có thể có trong cuộc sống của bạn - bạn cũng 
phải có những vấn đề để đối mặt. Thế thôi! 

Nhận biết những khó khăn của bản thân mình 
bao giờ cũng dễ dàng hơn là của những người khác, 
và chắc chắn là có một số vấn đề tỏ ra nghiêm trọng 
hơn nhiều so với những vấn đề khác. Nhưng sự thật 
là, tuyệt đối không có cuộc sống của ai mà lại cá 
biệt được dễ dàng, hay ít nhất là, không phải bao 
giờ cũng dễ dàng. Câu cách ngôn cũ kỹ này giờ đây 
vẫn còn đúng, và sẽ còn đúng mãi mãi về sau: “Hoàn 
cảnh không tạo ra con người, nó chỉ bộc lộ bản chất 
của người đó.” 

Điều rất có lợi là hãy tự nhắc nhở bản thân mình 
về thực tế này trong cuộc sống. Nhận thức này giúp 
ta nhìn mọi việc theo đúng bản chất của nó. Khi 
chúng ta tự nhắc nhở mình rằng đời sống chẳng bao 
giờ là toàn hảo và thoát hết mọi khó khăn, chúng 
ta sẽ có nhiều khả năng hơn để đối phó với những 
trở ngại một cách đúng đắn và bình thản. Thay vì 
trở nên bực bội hay bị chi phối hoàn toàn bởi từng 


161 


(ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





sự việc nhỏ nhặt, chúng ta thường có khả năng đón 
nhận sự việc với một thái độ bình thản hơn: “À, được 
lắm, lại thêm một việc để làm đây.” 


Tôi rất ngờ rằng có ai trong chúng ta lại có thể 
thấy thích thú với bản chất khắc nghiệt của cuộc 
sống, nhưng tôi chắc chắn là chúng ta sẽ có thể biết 
cách chấp nhận nó hơn. Và bạn có thể tưởng tượng 
được điều này, càng ít vật vã với các khó khăn và 
thách thức, bạn lại càng có nhiều năng lực hơn để 
giải quyết chúng. Thay vì làm cho trầm trọng hơn 
những vấn đề đang phải giải quyết, bạn sẽ nhìn được 
cả một toàn cảnh rộng lớn hơn, và có thể thấy được 
giải pháp tốt nhất cho vấn đề trong tầm tay mình. 


Tự nhắc nhở mình về tính chất không thể nào 
tránh khỏi của những khó khăn phải đối mặt sẽ 
không làm cho cuộc sống trở nên hoàn hảo, nhưng sẽ 
giúp nhận thức mọi việc trong một toàn cảnh thực 
tiễn hơn, và làm cho cuộc sống dường như bớt phần 
bận rộn đi nhiều. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, thử xem 
bạn có thể nhìn lại các vấn đề khó khăn hiện có dưới 
một ánh sáng khác hơn chăng? Bạn có thể sẽ khám 
phá ra rằng, ít nhất thì “những điều vụn vặt” cũng 
có thể trải qua với một sự bình thản hơn rất nhiều. 


162 


52. Tự mình thoát khỏi những khó 
khăn 


ột ngày kia, người vợ yêu quý của tôi, 

Kris, kéo tôi ra khỏi một hoàn cảnh 
khó khăn với lời đề xuất an ủi này. Lúc ấy, tôi đang 
làm việc rất căng thẳng, đi lại nhiều vì công việc, bị 
chậm trễ rất nhiều so với một số dự án. Thời biểu 
làm việc của tôi đã phần nào vượt ra ngoài tầm 
kiểm soát, và liên tiếp nhiều tuần lễ tôi không có 
lấy một phút cho riêng mình! Các cuộc điện thoại 
cần tôi trả lời đều bị trễ lại ít nhất là một tuần. Tôi 
đã bỏ lỡ nhiều buổi giao tiếp xã hội quan trọng, và 
cũng không đến dự được hai sự kiện lớn mà các con 
gái tôi tham gia. Tôi cảm thấy mình đang bị quá tải 
với công việc và như thể là mọi người lúc này đều 
nổi khùng lên với tôi. Cùng lúc, văn phòng làm việc 
của tôi lại trông cực kỳ lộn xộn. Và vì quá bận đến 
mức không tập thể dục mỗi sáng, tôi cảm thấy người 
không được khỏe. 


Chính vào lúc ấy, Kris ôm lấy tôi và nói: “Richard, 
anh hãy tự thoát khỏi những khó khăn này đi.” Và 
cô ấy nhắc cho tôi nhớ là, tôi không cần thiết phải 
hoàn hảo mọi mặt, rằng không thể nào làm tất cả 
mọi việc cho tất cả mọi người trong tất cả mọi lúc 
(hay bất cứ lúc nào). Tôi đã hoàn toàn bị lôi kéo đến 
mức mất cả thăng bằng, và đã đến lúc cần phải tự 
định hướng lại. 


163 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





Đề xuất của Kris là một điểm quan trọng cho tất 
cả chúng ta. Thường thì chúng ta cố làm cho hết tất 
cả mọi chuyện. Chúng ta làm việc căng thẳng, giữ mọi 
thứ theo trật tự, gắng hết sức mình để làm tốt vai trò 
của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, hay 
người bạn, hoặc một công dân tốt... Cùng lúc chúng 
ta còn cố gắng dành thời gian để rèn luyện, rồi lo liệu 
việc trả thuế. Chúng ta nướng bánh, lau dọn nhà cửa 
(liên tục), chăm sóc vườn nhà. Thêm vào đó, một số 
người còn dành thời gian cho những công việc thiện 
nguyện, hoặc thậm chí để đọc sách nữa. 

Đôi khi, vấn đề là có quá nhiều việc để giải quyết. 
Chính đây là lúc bạn phải tự mình thoát khỏi những 
khó khăn. Hãy tự nhắc nhở mình là bạn không cần 
phải trở nên hoàn hảo mọi mặt, hay để tự khâm 
phục mình. Nếu bạn thật sự bận rộn và không có 
thời gian để lau dọn nhà cửa, hãy xem có thể nào 
gác lại vào lúc khác. Nếu 3 người bạn cùng gọi đến 
trong một ngày và muốn bạn gọi lại ngay, và bạn lại 
cảm thấy quá mệt mỏi hay quá bận rộn, hãy xem có 
thể nào đợi lại hôm sau, hoặc ít nhất cũng có thể gọi 
cho họ và thú thật điều kiện hiện tại của mình, đề 
nghị hoãn cuộc nói chuyện lại vào lúc khác. Hoặc là, 
nếu như có lúc bạn rối chuyện và quên mất một cuộc 
hẹn, thay vì tự hành hạ mình với sự tự trách, hãy 
xem như đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang có 
quá nhiều việc để làm. 

Trong thời đại ngày nay, khi mà rất nhiều người 
trong chúng ta luôn muốn làm người toàn hảo, hay 
làm việc như thể là những bậc siêu nhân, việc tự 


164 


53. 26m ft độttg có j tg tt thiêu ftơrt [ời đói 





mình thoát ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn là 
cực kỳ hữu ích. Rất đơn giản như đã được trình bày, 
việc tự nhắc nhở mình “không cần thiết phải trở 
nên người toàn hảo” là một phương pháp rất tuyệt 
để tăng thêm sức lực và giảm đi phần nào sự căng 
thẳng cho chính mình. 


Trong ví dụ tôi vừa nói trên, khi tôi tự cho phép 
mình nghỉ ngơi một chút theo cách này, cuộc sống 
dường như trở lại với tôi thật nhanh chóng. Khi tôi 
bắt đầu thư giãn, các con tôi và bè bạn dành cho tôi 
nhiều sự cảm thông hơn, và công việc bắt đầu tiến 
triển đôi chút. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc 
sống gần như đã trở lại bình thường. Thực tế là tốt 
hơn cả mức bình thường. Giờ đây, thỉnh thoảng tôi 
cũng vẫn còn phải tự nhắc mình những điều tương 
tự, nhưng mỗi lần làm như vậy, tôi lại khám phá ra 
thêm một lần nữa sự tuyệt vời của giải pháp đơn 
giản này. 


53. Hành động có ý nghĩa nhiều 
hơn lời nói 


( Ñ ôi tin rằng câu châm ngôn này là quan 
trọng cần phải luôn ghi nhớ, nhưng 

không ở đâu mà nó được xem là quan trọng hơn 
trong bối cảnh gia đình. Mặc dù vậy, cho dù chúng 
ta rất thường được nghe, có bao nhiêu người trong 
chúng ta đã thật sự chọn sống theo với ý nghĩa này? 


165 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





Một trong những câu trích dẫn mà tôi thích nhất 
là câu nói của Ralph Waldo Emerson: “Những gì 
anh làm đã nói lên quá nhiều đến nỗi tôi không còn 
nghe được những gì anh nói.” Câu nói này được tôi 
vận dụng khi tôi và Kris nỗ lực để nuôi dạy con cái. 
Nó nhắc nhở rằng, những gì được nói ra cũng có thể 
là quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng 
những gì chúng ta làm. 


Một trong những trường hợp rõ nét nhất để minh 
họa câu nói này là khi chúng ta quyết định việc sử 
dụng thời gian của mình như thế nào. Lấy ví dụ, 
thật dễ dàng khi bạn nói với vợ mình: “Em là người 
quan trọng nhất trong đời anh.” Tuy nhiên, hành 
động thật sự nói lên nhiều hơn là lời nói. Nếu bạn 
dành đến 12 tiếng mỗi ngày ở văn phòng làm việc, 
và chừng năm đến mười phút với “người quan trọng 
nhất đời” của mình, rõ ràng là có một khoảng cách 
mâu thuẫn quá lớn giữa lời nói của bạn với việc làm. 

Cũng có những trường hợp tế nhị hơn nữa. Ví 
dụ, nếu bạn luôn ưu tiên trả lời điện thoại trong lúc 
đang chơi với con cái, đứa bé sẽ diễn giải sự việc này 
đơn giản là: “Ưu tiên một là điện thoại. Ưu tiên hai 
là mình.” Hoặc là, nếu bao giờ cũng có những việc 
để làm - nấu ăn, rửa chén bát, quét dọn, trả lời điện 
thoại... - trước khi dành thời gian cho gia đình, thì 
sự việc cũng sẽ được mọi người trong gia đình hiểu 
theo cách tương tự như trên. 


Tôi hiểu rằng cuộc sống không phải là toàn hảo, 
và tôi biết bạn cũng hiểu như thế. Có những trao đổi 


166 


53. 260aànt đFộttg có tj tự tt thiêu ftơrt [ời đói 





chọn lựa nhất định mà chúng ta phải chấp nhận, và 
rất khó mà giữ được thế quân bình thích hợp. Điều 
rõ ràng là ai ai cũng phải làm việc để kiếm sống, 
và đôi khi công việc chiếm đi gần hết thời gian tỉnh 
thức trong ngày của chúng ta. Thường thì chúng ta 
chẳng thể làm được gì để thay đổi. 


Tuy nhiên, bất chấp sự thật này, vẫn có nhiều 
điều chúng ta có thể làm. Có vô số những cách nhỏ 
nhặt mà chúng ta có thể bộc lộ cho những người thân 
trong gia đình biết rằng họ thật sự là “ưu tiên một” 
của ta. Chúng ta có thể từ chối những cơ hội làm ăn 
hay quan hệ cá nhân nào đó, để chọn dành thời gian 
cho những người mà chúng ta thật sự yêu thương. 
Tuy nhiên cần phải hiểu là, điều quan trọng nhất 
không phải bản thân việc chọn lựa, mà chính là thái 
độ chọn lựa của chúng ta. Chúng ta cần phải làm rõ 
rằng đã chọn lựa như vậy một cách hoàn toàn sung 
sướng và vui vẻ. Thay vì cảm thấy như thua thiệt vì 
có quá ít thời gian cho bản thân mình, chúng ta có 
thể bày tỏ rõ ràng rằng mình thật sự may mắn được 
gần gũi những người thân yêu. Hồi gần đây, tôi đã 
từ chối một buổi nói chuyện rất quan trọng bởi vì 
điều tôi thật sự muốn làm lúc đó là đến dự trận bóng 
đá của con gái tôi. Tôi đã cố làm cho nó hiểu rằng 
đây chẳng phải là một sự hy sinh, mà rằng tôi là 
một người may mắn. Và tôi được tưởng thưởng xứng 
đáng. Con gái tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên của nó 
- chưa từng có! 


Có nhiều cách khác nữa, tinh tế hơn, để chúng ta 


167 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





có thể đạt được cùng mục đích như trên. Tôi biết là 
có những ngoại lệ, nhưng bạn cũng phải thừa nhận 
là nhiều khi chúng ta ở lại văn phòng trễ do sự chọn 
lựa của mình chứ chưa hẳn là cần thiết. Hãy xem 
liệu bạn có đang làm việc gì đó thật sự cần thiết, 
hay một điều gì mà chúng ta có thể chọn lựa, có thể 
gác lại? Liệu việc đó có quan trọng hơn là thời gian 
chúng ta cần dành cho gia đình mình chăng? 


Nếu bạn đang nói chuyện với vợ mình và chuông 
điện thoại reo, bạn có thể tránh đừng nhảy nhổm 
lên và chạy đi trả lời. Thay vì vậy, bạn có thể tiếp 
tục quan tâm đến câu chuyện đang dở dang. Thậm 
chí bạn có thể nói với cô ấy: “Không sao đâu, chẳng 
có người nào mà anh lại thích nói chuyện hơn là với 
em.” Nếu bạn nói một cách chân thành, bạn sẽ không 
thể tin nổi câu nói đơn giản này lại có ý nghĩa to lớn 
đến mức nào đối với người mà bạn yêu quý. 

Thêm vào đó, bạn có thể trở nên kiên nhẫn hơn 
và biết lắng nghe hơn, thật sự chú tâm vào những gì 
mà người thân của mình đang nói, thay vì là đợi đến 
phiên mình để cắt ngang, hoặc chờ cơ hội để thoát 
đi làm một công việc quan trọng nào tiếp đó. Mọi 
việc đều tạo thêm hiệu quả. Mỗi một chọn lựa tích 
cực mà bạn đưa ra sẽ củng cố thêm tình yêu thương 
trong gia đình, và xóa dần đi bất cứ sự hờn giận, thất 
vọng hay buồn phiền nào đã tích lũy trước đây với 
thời gian. 

Nếu bạn muốn có được những quan hệ yêu thương 
và tôn trọng lẫn nhau trong gia đình, bạn không cần 


168 


354. Vập trung sự eÍtd Ú 





phải có những quyết định vĩ đại, to tát, nhưng cần 
phải làm rõ một điều: gia đình thật sự là phần quan 
trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Có hàng trăm 
chuyện có thể làm, những chọn lựa nhỏ nhặt có thể 
có. Việc chọn lựa cụ thể như thế nào là hoàn toàn 
tùy nơi bạn, nhưng tôi chỉ muốn nhắc bạn một điều: 
chính bạn là người chọn lựa. Chỉ cần nghĩ lại một 
chút, ngay hôm nay bạn có thể có ngay ít nhất là một 
chọn lựa đầy yêu thương, mà có thể mang lại cả một 
thế giới đổi thay trong cuộc sống gia đình. 


54. Tập trung sự chú ý 


(J2: kể bạn đang quan tâm đến lãnh vực 
đặc biệt nào, hoặc những vấn đề gì bạn 


đang phải giải quyết, việc biết cách tập trung sự chú 
ý chắc chắn sẽ có ích cho bạn. Tập trung chú ý là một 
đức tính có thể mang lại sự hòa hợp, thanh thản và 
quân bình cho cuộc sống của bạn. Một người biết tập 
trung chú ý có thể giữ được sự bình tĩnh giữa cơn 
khủng hoảng, và có khả năng liên tục đưa ra những 
quyết định khôn ngoan, thích hợp. Tập trung chú ý 
cũng giữ cho bạn khỏi bị quấy rối hay bực mình vì 
những chuyện nhỏ nhặt, và giúp bạn duy trì được 
sự bình thản. Như tên gọi đã nêu ra, việc tập trung 
chú ý giữ cho bạn khỏi bị lôi kéo khỏi trạng thái 
quân bình bởi những sự kiện và hoàn cảnh trong 
cuộc sống. Tập trung chú ý nhiều hơn nữa sẽ giúp 
bạn giải quyết các vấn đề gia đình, ngân sách, nhà 


169 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





cửa, và tất cả những quyết định quan trọng khác. 


Cách dễ dàng nhất để biết cách tập trung chú ý 
là đặt sự chú ý của bạn vào giây phút hiện tại càng 
nhiều càng tốt. Bằng cách lưu ý vào dòng suy nghĩ 
của chính mình, bạn có thể phát hiện ra điểm tập 
trung chú ý của mình đang trở về quá khứ hay vươn 
đến đâu đó trong một thời điểm tương lai. Nói chung 
thì, khi bạn cảm thấy căng thẳng, tư tưởng của bạn 
sẽ nằm ở một trong hai nơi - quá khứ hoặc tương lai. 
Và nếu bạn theo dõi được cảm giác của mình như 
thế nào khi tư tưởng phân tán đi đâu đó thay vì là 
giây phút hiện tại nơi đây, bạn sẽ nhận thấy lúc đó 
bạn căng thẳng biết bao và dễ dàng bực bội với mọi 
chuyện. 


Lấy ví dụ, bạn đang suy nghĩ về sự bận rộn của 
mình và còn bao nhiêu việc phải làm hôm nay, và có 
ai đó hỏi bạn một câu đơn giản. Có vẻ như thật khó 
khăn để có thể đưa ra một câu trả lời có ý nghĩa. Sự 
tập trung của bạn vào những công việc của mình cho 
thấy bạn đang chú ý vào một nơi khác. Nó phóng đại 
khối lượng công việc lên và làm cho mọi thứ dường 
như khó khăn và đòi hỏi nhiều hơn. 

Tuy nhiên, nếu sự chú ý của bạn đặt nhiều hơn 
vào giây phút hiện tại, nó sẽ khuyến khích bạn giải 
quyết từng vấn đề một, khi sự việc đến. Thay vì nghĩ 
đến 10 việc còn phải làm trong hôm nay và phân tán 
sự chú ý, bạn sẽ biết cách tập trung vào một việc duy 
nhất mà bạn thật sự đang làm với tất cả khả năng có 
được khi tư tưởng của bạn không bị phân tán - tiếp 


170 


54. Vập trung sự (ft j 





theo là việc kế đến. Sự gia tăng mức độ tập trung 
này cho phép bạn làm việc hiệu quả hơn, và vì thế, 
cuộc sống sẽ bắt đầu có vẻ ít căng thắng hơn. Khi bạn 
sống trong từng giây phút nối tiếp nhau, tập trung 
sự chú ý của mình vào từng giây phút, từng sự việc, 
sẽ rất hiếm khi bạn có cảm giác quá tải trong công 
việc. Điều này là do nơi bạn ít bị áp lực và phân tán 
bởi những sự việc trong quá khứ cũng như những sự 
kiện sẽ diễn ra theo dự tính trong tương lai. 


Nếu bạn tập trung được sự chú ý, khi có ai đó đặt 
một câu hỏi giữa lúc bạn đang bận rộn trong ngày, 
bạn thường dễ dàng chuyển hướng suy nghĩ, không 
hề căng thẳng, và đưa ra câu trả lời. Thay vì phần 
lớn thời gian luôn phải căng thẳng, bạn sẽ thấy thư 
giãn và dễ chịu hơn nhiều. 


Tập trung sự chú ý mang lại một cảm giác thanh 
thản và dễ chịu. Khi bạn có thể duy trì được một 
cảm giác khỏe khoắn, ngay cả giữa sự hỗn độn, bạn 
sẽ thấy cuộc sống dễ đối phó hơn và dễ sắp xếp hơn 
nhiều so với khi tư tưởng của bạn bị phân tán và 
căng thẳng quá mức. Thay vì nhớ đến một ngày cực 
nhọc đã trôi qua, hay dự báo những khó khăn sẽ có 
vào ngày mai, bạn sẽ có khả năng làm cho chính 
ngày hôm nay trở thành một ngày tốt đẹp nhất như 
có thể được. 


171 


55. Giảm bớt sự bực dọc 


ó lần, tôi đang nói chuyện với một đám 

đông trong hiệu sách, có người đặt một 
câu hỏi rất thú vị: “Ông sẽ miêu tả một con người 
bình thường như thế nào với chỉ trong vài ba từ?” 
Sau một chút suy nghĩ, tôi trả lời: “Dễ bực dọc.” Cả 
phòng bật cười vang, vì mọi người đều nhận biết là 
tôi đã chỉ ra được một sự thật gần như phổ biến - 
hầu hết mọi người trong chúng ta có thể trở nên bực 
dọc bởi gần như là mọi chuyện. 


Hiệu quả của việc giảm bớt sự bực dọc là vô cùng 
to lớn. Mức độ căng thẳng của bạn sẽ giảm đi. Bạn sẽ 
dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những con người 
và sự kiện trong cuộc sống. Bạn có nhiều niềm vui 
hơn, quan tâm đến người khác hơn cũng như tự mình 
trở nên lôi cuốn sự quan tâm của mọi người. Bạn sẽ là 
một khuôn mẫu tốt hơn cho gia đình và bè bạn. Bạn 
sẽ giảm bớt những phản ứng quá khích. Bạn sẽ thấy 
cuộc sống dần dần không còn là một gánh nặng, mà 
trở nên lôi cuốn như một cuộc phiêu lưu. Bạn sẽ giảm 
bớt sự bực tức và cáu gắt. Bạn sẽ chuyển đổi được 
cuộc sống bình thường thành những kinh nghiệm 
tuyệt vời. Thực tế là, sự bực dọc chẳng phải vui vẻ gì. 
Nó là sự hủy hoại to lớn đối với phẩm chất tốt đẹp của 
cuộc sống và là cách bộc lộ cơ bản nhất của việc hay 
cáu gắt vì những chuyện vặt. Nó thật sự là một điểm 
chán ngấy đối với mọi người khác. 


172 


55. (it bót sự bực đọc 





Phương pháp để giảm bớt đi sự bực dọc là đặt 
việc này lên thành một ưu tiên. Hãy theo dõi các 
phản ứng của bạn trong cuộc sống. Lưu ý việc bạn có 
thể đã bực dọc đến như thế nào, phản ứng thái quá 
với sự việc và mọi người chung quanh ra sao. Khi 
bạn đã làm được như vậy, hãy tự cam kết với mình là 
sẽ giảm bớt sự bực dọc, đặc biệt là vì những chuyện 
nhỏ nhặt. 


Trong sinh hoạt mỗi ngày, chú ý xem bạn có thể 
nào bắt gặp chính mình trong những lúc cáu gắt 
hoặc bực dọc. Hãy xem đây như một trò chơi. Khi 
chợt nhận ra mình đang bực dọc chỉ vì một chuyện 
nhỏ nhặt nào đó, tự nhủ mình một câu đại loại như: 
“Ái chà, lại mắc phải rồi đây.” Và cũng đừng xem 
đó là quan trọng. Rồi bạn sẽ nhận ra là hầu hết các 
phản ứng thái quá của bạn thường là không cố ý, 
nghĩa là đôi khi bạn cũng không tự nhận biết mình 
đã trở nên cáu gắt như thế nào. Bằng cách tỉnh táo 
chú ý vào mọi suy nghĩ và phản ứng của mình, bạn 
sẽ làm cho mọi việc trở nên rõ ràng và điều đó giúp 
bạn có khả năng tạo ra sự thay đổi. 

Hầu hết những phản ứng của chúng ta trong 
cuộc sống không gì khác hơn là những thói quen, 
những hành vi tập nhiễm. Nếu chúng ta rèn tập tính 
khe khắt, cáu gắt, chúng ta ta sẽ trở nên một con 
người đúng như thế. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng 
là sự thật. Nếu bạn có thể kết hợp một chút khiêm 
tốn với khả năng biết tự xét những hành động của 
mình, và có một quyết tâm chuyển đổi, chắc chắn 
bạn sẽ có khả năng làm được điều đó. Tôi đã từng 


173 


ng bận tâtmt (futyện oặt 





biết là có rất nhiều người (trong đó có cả tôi) trước 
đây rất khắt khe và dễ cáu, nhưng giờ đây lại khá dễ 
dãi và làm việc có hiệu quả hơn. 

Hãy thử một lần xem. Nhờ vào việc giảm bớt sự 
quá khích và căng thẳng, bạn sẽ trở nên một người 
hạnh phúc hơn, và cũng có nhiều niềm vui hơn. Và 
thêm một điều này nữa: tất cả những người có quan 
hệ mật thiết với bạn đều sẽ nhận ra và đánh giá cao 
sự thay đổi tích cực này. 


56. Bố trí thời gian cho những việc 
làm tốt 


hải thừa nhận là, lần đầu tiên khi nghĩ 

đến giải pháp này cách đây mấy năm, 
tôi đã đánh giá nó như là có phần nào nông cạn. Tôi 
nghĩ, xét cho cùng thì nếu tôi đã là một người tốt 
bụng, việc quái gì tôi phải bố trí thời gian dành cho 
những việc làm tốt kia chứ? 

Tuy nhiên, tôi vẫn thử làm qua, và tôi vô cùng 
ngạc nhiên. Hóa ra đây lại là một giải pháp hữu ích 
giúp tôi trở nên tử tế và tốt bụng hơn nữa. Về cơ bản, 
ý tưởng phát sinh vượt ngoài nhận xét ban đầu của 
tôi là: rất dễ dàng bị cuốn đi trong cái thế giới nhỏ 
nhoi của mình, đến nỗi đôi khi quên mất việc dừng 
lại vừa đủ để làm những việc tốt đẹp mà thật lòng 
tôi rất mong muốn là một phần thường xuyên trong 
cuộc sống của mình. 


174 


5ó. 2® ố trí thời giqứt cÍto tftữtợ piệc [àứn tốt 





Điều rõ ràng là, mọi người trong chúng ta đều 
muốn lúc nào cũng tốt bụng. Giải pháp này cũng 
không hề mâu thuẫn với ý tưởng đó - mà là một sự 
củng cố thêm. Tôi đã khám phá ra rằng, khi tôi bắt 
tay vào việc vạch trước thời gian dành để làm việc 
tốt trong thời biểu của mình, một cách tự nhiên và 
không cần nỗ lực, khuynh hướng này bắt đầu tràn 
ngập trong cuộc sống của tôi. Nói một cách khác, khi 
tôi thật sự dành ra thời gian cụ thể để làm việc tốt, 
lòng tốt sẽ dễ dàng hơn để trở thành khuynh hướng 
chủ đạo trong cuộc sống của tôi. 


Cách thực hiện của giải pháp này là khá đơn 
giản. Bạn nhìn vào thời biểu làm việc của mình, 
chọn ra những khoảng thời gian - mười phút, nửa 
giờ hay một giờ, hoàn toàn tùy theo ý bạn - với một 
chu kỳ đều đặn, và rồi đánh dấu vào, xem đó như 
bất kỳ một cuộc hẹn gặp quan trọng nào. Đến thời 
gian này, bạn từ bỏ bất cứ công việc nào đang làm, 
và dành trọn sự chú ý của bạn vào cho mục đích làm 
việc tốt. 

Thời gian cho những việc tốt như thế có thể dành 
để làm một điều gì đó (bất cứ việc gì) có ý nghĩa cho 
người khác. Đôi khi tôi dùng thời gian này để viết 
một lá thư chân thành cho một người tôi yêu quý 
hay tôn trọng, viết một chi phiếu từ thiện, hoặc gọi 
điện cho ai đó với một mục đích duy nhất là bày tỏ 
lòng yêu quý. Có những lúc khác, tôi suy ngẫm về 
những việc làm nào có thể đóng góp cho xã hội một 
cách hiệu quả hơn, hoặc nghĩ cách để có thể giúp đỡ 


175 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





một cách tích cực cho cuộc sống của một người nào 
đó. Hoặc là tôi dự tính một sự kiện hay chương trình 
nào đó mà mình sẽ tham gia vào - một cuộc vận động 
thực phẩm, một buổi nhặt rác công cộng... hay một 
điều gì khác. Hoặc đơn giản hơn, tôi chỉ nhắm mắt 
lại và nghĩ đến những điều tốt đẹp cho người khác. 
Muốn làm gì là hoàn toàn tùy ý bạn. Không có việc 
đúng hay sai khi thực hiện giải pháp này. Điều duy 
nhất có ý nghĩa quan trọng ở đây là mọi dự tính của 
chúng ta đều xuất phát từ - và nhắm đến - sự yêu 
thương. 

Giải pháp này đã tỏ ra rất mạnh mẽ và hiệu quả 
trong cuộc sống của chính tôi. Nó giúp tôi luôn tập 
trung và đi đúng theo những mục đích đã đề ra. Hy 
vọng của tôi là đưa sự tốt bụng lên thành ưu tiên 
nhất nhì trong cuộc sống, không chỉ bằng lời nói hay 
dự tính, mà bằng vào cả những việc làm cụ thể nữa. 
Cách rèn luyện này giúp tôi luôn luôn nhớ đến mục 
tiêu đó. Thời gian dành ra sẽ giúp tôi tự xét lại xem 
mình có đi đúng theo hướng đó hay không, và nếu 
không, đây sẽ là thời gian cần thiết để tôi có thể thực 
hiện một vài sự chuyển hướng đơn giản. Tôi tin là 
bạn sẽ ngạc nhiên một cách hài lòng nếu bạn thử 
áp dụng ý tưởng này. Nó sẽ khuyến khích phát triển 
lòng tốt và sự yêu thương ở mọi khía cạnh trong cuộc 
sống của bạn. 


176 


57. Đừng phê phán sau lưng người 
khác 


( ầ ôi chẳng hề tự hào chút nào về điều này, 
nhưng phải thừa nhận là thỉnh thoảng 
tôi vẫn phê phán sau lưng những thành viên trong 
gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi rất tự hào để nói rằng, 
điều đó đã ngày càng hiếm hoi hơn. Và tôi đã nhận 
thấy rằng, khi tôi càng ít rơi vào cái khuynh hướng 
vô cùng phổ biến này, tôi càng thấy mình thanh 
thân và bình tĩnh hơn. Và theo đó, tôi nhận thấy 
những người quanh tôi cũng được dễ chịu hơn. Tôi tự 
mình cảm thấy tốt hơn là vì tôi không còn “tán gẫu” 
chuyện người khác, không “nói lén” sau lưng người, 
hoặc phê phán chỉ trích những người khác. Và bởi 
vì tôi không còn mắc phải thói xấu này, người giao 
tiếp với tôi cũng giảm đi khuynh hướng làm như vậy. 
Kết quả là hết thảy mọi người trong quan hệ gia 
đình gần xa của tôi đều cảm thấy phần nào tốt đẹp 
hơn về người khác. Cũng giống như một sự thật vẫn 
thường xảy ra: khi một thành viên trong gia đình từ 
bỏ một thói xấu nào đó, cả gia đình sẽ nhanh chóng 
bắt chước theo. 


Khi bạn nói xấu sau lưng một người nào đó, 
điều đó có ý nghĩa rất ít về chính bản thân người ấy, 
nhưng lại nói lên rất nhiều về bản chất của bạn, về 
ý muốn phê phán, nói xấu sau lưng người khác của 
bạn. Điều này cũng giống như chuyện “đánh người 


177 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





ngã ngựa” - vì người mà bạn phê phán rõ ràng là 
không thể tự biện bạch, bảo vệ gì cho mình. Thật 
không công bằng. 


Hơn thế nữa, nếu bạn lưu ý kỹ vào cảm giác của 
mình khi phê phán sau lưng ai đó, bạn sẽ cảm thấy 
mình có phần nào hèn hạ, như thể là lương tâm đang 
cố lên tiếng nhắc nhở bạn. Tận trong lòng mình bạn 
thừa biết, trong hầu hết mọi trường hợp, việc phê 
phán sau lưng người khác là một việc làm sal trái. 


Khi bạn nói chuyện về một người vắng mặt, điều 
đó cũng sẽ làm cho người đang nói chuyện với bạn 
cảm thấy có phần nào không được an toàn. Xét cho 
cùng, nếu bạn đang nói điều gì đó về một người khác, 
ai đám chắc là rồi bạn sẽ không làm như vậy với 
chính họ khi họ không có mặt? Sự thiếu chính trực 
như thế này làm gia tăng đáng kể những hoài nghi 
trong gia đình và cả trong cuộc sống, bởi vì không a1 
còn cảm thấy người khác là hoàn toàn có thể tin cậy 
được. 

Điều đáng mừng là việc từ bỏ thói xấu này dễ 
dàng hơn bạn tưởng. Một khi bạn đã thật sự nhận 
rõ nó đáng ghét như thế nào, mọi việc còn lại dường 
như chỉ là tự nhiên diễn tiến. Trước hết, bạn có thể 
sẽ chỉ nhận ra việc mình phê phán người khác sau 
khi chuyện đã rồi. Bạn sẽ nhớ đến sự việc khi đã quá 
trễ. Nhưng đừng khắt khe với chính mình. Thay vì 
vậy, hãy hài lòng là thói xấu này đã được phát hiện, 
và nhớ rằng mục tiêu của bạn là chặn đứng nó. Lần 
kế đó, có thể là bạn sẽ phát hiện ra mình đang làm 


178 


57. Ø)œtg phê pÍtd£t sqtŒt [trtg ttgtrời leftáce 





điều này trong khoảng giữa chừng câu chuyện về 
một người khác. Hãy tự nhắc nhở mình bằng một 
câu đại loại như: “À, thế là lần này mình lại phê 
phán người khác khi vắng mặt nữa rồi! Và ngay 
khi ấy, bạn khéo léo thay đổi chủ đề câu chuyện. 
Vào một lúc nào đó, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. 
Bạn sẽ tự biết được mình lúc sắp sửa khơi mào một 
câu chuyện phê phán về ai đó, và kịp thời dừng lại 
không làm điều đó. Bạn sẽ thấy được sự “xuất hiện” 
của thói quen này, quan sát được tư tưởng và cách 
ứng xử của mình, và dẹp bỏ được ngay từ khi mới 
bắt đầu. Dần dần, bạn sẽ rất hiếm khi mắc phải vào 
việc phê phán người khác trong lúc không có mặt họ. 


Ngay cả khi những người quanh bạn nói xấu 
người khác, bạn cũng có thể khéo léo từ chối không 
tham gia. Thay vì vậy, bạn còn có thể dẫn câu 
chuyện sang hướng khác bằng cách yên lặng, hoặc 
nói một điều khác tốt đẹp hơn, hoặc thay đổi chủ đề 
câu chuyện. 


Lợi ích mang lại từ việc thôi không phê phán sau 
lưng người khác là rất lớn lao và tức thì. Cứ thử một 
lần và bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn ngay tức khắc. 


179 


ã8. Tổ chức những buổi họp mặt 
gia đình 


W/Ễ đích của những buổi họp mặt gia 
đình là tạo ra một môi trường thoải 


mái trong đó những người yêu thương nhau có thể 
chia sẻ một cách tự do và giao tiếp một cách chân 
tình. Ý tưởng này là nhằm tạo ra một nơi “an toàn” 
để mọi người có mặt đều có thể nói và được nghe. 
Mọi người đồng ý với nhau trước đó rằng, phải lắng 
nghe tất cả những gì được nói ra. Không ai được 
phép nói xen, công kích, cắt lời người khác, chỉ trích, 
hay chen vào khi chưa đến phiên mình. Không có ai 
được xem là lớn hơn hay quan trọng hơn người khác. 
Mọi người đều phải được tôn trọng. 


Trong một buổi họp gia đình, bạn được phép chia 
sẻ những gì là phù hợp với bạn - và cả những gì 
không phù hợp. Bạn được phép làm như vậy một 
cách trung thực, không bị ai công kích. Bạn có thể 
nói cho những người khác biết về những gì đang làm 
bạn không hài lòng, và cũng có thể đề nghị các giải 
pháp có thể được. Bạn cũng có thể chia sẻ những gì 
trong cuộc sống gia đình mà bạn yêu thương nhất, 
và những gì bạn nghĩ là có thể giúp cho cả gia đình 
được trở nên tốt đẹp hơn. 


Những buổi họp gia đình thường là rất có khả 
năng hàn gắn. Trong thế giới đầy kích động như 
ngày nay, thường khó tìm được thời gian ngồi lại 


180 


5®. Ởố eœlte nqftữnug buổi ltọp tuạt gia đìnfu 
ÿ „ 





với nhau như một gia đình để chia sẻ và lắng nghe 
nhau. Dù vậy, đây là một yếu tố thiết yếu của một 
gia đình yêu thương, thực tế. Chính đây là thời điểm 
lý tưởng để ngồi lại cùng nhau, để tìm biết những gì 
đang xảy ra cho nhau, để duy trì quan hệ, hay trong 
một số trường hợp, để làm quen với nhau. Đây là cơ 
hội để tìm hiểu các thành viên khác trong gia đình, 
để hiểu ra những gì đã tạo nên cách ứng xử của mỗi 
người cũng như những gì làm cho họ vui hoặc buồn. 
Thường thì đây cũng là dịp để được biết thêm nhiều 
điều về cha, mẹ, con cái, vợ chồng hoặc anh chị em, 
mà trước đó chưa hề được biết. 

Con gái bé nhất của tôi có lần nói với tôi trong 
một buổi họp gia đình rằng, đôi khi có những “cái 
nhìn” của tôi làm nó sợ. Bởi vì mục đích buổi họp của 
chúng tôi là để hiểu biết nhau trong một môi trường 
không công kích, nên tôi có thể hiểu ngay được một 
cách chính xác là nó muốn nói gì. “Cái nhìn” mà nó 
đề cập ở đây là những cái nhìn khi tôi không đồng 
ý điều gì. Và tôi thật sự cũng không biết là mình đã 
làm như vậy. Nếu nó đặt vấn đề này ra giữa một 
ngày bận rộn, thật đáng ngờ là tôi có thể nào chấp 
nhận được những điều nó nói. Nhưng bởi vì mục đích 
chung nhất của chúng tôi khi ngồi lại với nhau là để 
làm cho cuộc sống gia đình được tốt hơn, nên tôi đã 
cởi mở và tiếp nhận điều con gái tôi vừa nói - và có 
thể học hỏi được từ đó. 

Sau lần đó, tôi rất cẩn thận để ý đến những “cái 
nhìn” của mình. Trong buổi họp gia đình sau đó, tôi 


181 


ttg bận tâtt đfutyệnt ạt 





hỏi nó nhận xét về tôi lúc này thế nào. Nó trả lời: 
“Con cảm thấy tốt hơn nhiều.” Nó cảm thấy là đã 
được lắng nghe và tôn trọng. 


Tôi còn nhớ một số các cuộc họp gia đình khi tôi 
còn nhỏ. Tôi nhớ là đã biết được một số những điều 
bực dọc của cha mẹ tôi. Điều này giúp tôi hiểu được 
họ dưới góc độ như những con người, không chỉ là 
các bậc cha mẹ. Và nhờ đó tôi phát triển thêm sự 
cảm thông và tính cách của mình. 


Những buổi họp gia đình rất hữu ích trong việc 
giúp bạn trút bỏ sự chán nản cũng như nhắc nhở 
bạn chia sẻ yêu thương với nhau. Và rồi những điều 
này lại giúp bạn tránh được khuynh hướng cáu gắt 
với những chuyện vặt vãnh, bởi vì bạn không để cho 
những chuyện vặt có thể tích lũy thành những vấn 
đề đáng kể. Thay vì vậy, bạn sẽ giải quyết ngay các 
vấn đề khi chúng vừa mới chớm. Bạn cũng sẽ khám 
phá ra những giải pháp có ích cho cả gia đình. 


Những buổi họp gia đình không làm cho cuộc 
sống của bạn (hay gia đình bạn) trở nên hoàn hảo. 
Tuy nhiên, chúng sẽ đưa mọi người lại gần nhau hơn 
như là một gia đình. Cho dù gia đình bạn chỉ có hai 
người, hoặc đến mười người, tôi khuyên bạn hãy thử 
tổ chức các buổi họp gia đình. Phần thưởng mà bạn 
nhận được sẽ rất đáng kể. 


182 


59. Bày tỏ sự đánh giá cao về 
người khác 


hông phải nghi ngờ gì, một trong 

những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 
sự oán hận trong rất nhiều quan hệ hôn nhân - đúng 
ra là trong hầu hết các quan hệ gia đình - là cảm 
giác thấy mình bị coi thường. Đáng buồn là nhiều 
người trong chúng ta quá quen thuộc với các thành 
viên gia đình ở quanh mình, đến nỗi chúng ta quên 
hẳn đi việc bày tỏ cho nhau biết mình tôn trọng 
người khác như thế nào. Chúng ta quen xem thường 
mọi người khác. Trẻ con làm như vậy với cha mẹ, và 
ngược lại. Những cặp vợ chồng đều mắc thói xấu là 
không bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau. 


Tôi biết những người bạn có các bậc cha mẹ giàu 
lòng thương yêu đã bỏ thời gian và công sức để đến 
chăm lo cho con cái của họ mỗi buổi tối, hoặc có khi 
cả địp cuối tuần. Dù vậy, tôi chưa bao giờ thấy những 
người bạn này bày tỏ, dù là đôi chút sự ghi nhận 
những nỗ lực to lớn như thế. Thái độ của họ được 
hiểu dường như là: “Họ hắn muốn làm như thế. Xét 
cho cùng, họ là ông bà nội của chúng kia mà.” Thật 
dễ dàng để quên mất đi là mọi người ai cũng muốn 
và cần cảm thấy mình được tôn trọng - kể cả những 
người làm ông, bà. 

Điều này thật rất quan trọng và quá dễ làm. 
Không cảm thấy mình được tôn trọng là một trong 
những nguyên nhân chính của sự cạn kiệt tình cảm. 


183 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





Tôi đã từng nhìn thấy sự thiếu tôn trọng hủy hoại đi 
những quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và 
con cái, và giữa anh chị em một nhà với nhau (cũng 
như mọi quan hệ gia đình khác nữa). 

Đề xuất của tôi ở đây rất đơn giản. Mỗi khi có dịp 
và thấy là thích hợp, hãy nhớ bày tỏ sự tôn trọng của 
bạn đối với mọi người. Thường xuyên nói hai tiếng 
“Cảm ơn” với sự chân thành. Viết những tấm thiệp 
cảm ơn và làm những việc tốt cho những người đã 
làm điều tốt với bạn. 


Cuối tuần vừa qua, tôi được vinh dự trình bày 
một bài điếu văn. Người em của ông nội vợ tôi, Miles, 
người mà tất cả chúng tôi đều vô cùng yêu quý, vừa 
mới qua đời trước đó mấy hôm. Ông là người rất 
quan trọng đối với cả gia đình nên ông sẽ được chúng 
tôi thương tiếc mãi. 

Rồi mới hôm nay đây, Kris và tôi nhận được một 
lá thư từ vợ chồng người con trai của ông Miles. Một 
phần trong lá thư này viết rằng: “Richard, cha tôi 
yêu thương cháu ngay từ lần đầu tiên mới gặp. Ông 
ấy luôn nói rằng cháu là một người tốt bụng, và cũng 
là người duy nhất đã bỏ thời gian viết thư cảm ơn 
ông sau lần đầu đến thăm chơi về.” Đó là sức mạnh 
của sự tôn trọng. Ông Miles đã nhớ mãi một chuyện 
rất đơn giản là một tấm thiệp cảm ơn trong suốt 
phần đời còn lại của ông. Điều này nổi bật lên là bởi 
vì thái độ biết ơn thật có phần nào hiếm hoi trong 
văn hóa của chúng ta. 


Khi một người nào đó cảm thấy mình được trân 


184 


59. 2® àụ tô sự dđánfÑt giá eo ĐỀ tgtểời ‡Ítáe 





trọng, người ấy sẽ vui vẻ và cảm thấy dễ dàng hơn 
trong cuộc sống. Nếu bạn có con cái, hãy cho chúng 
biết là bạn tôn trọng chúng. Kris và tôi đôi khi cảm 
ơn các con chỉ vì chúng là một phần trong cuộc sống 
gia đình. Chúng tôi nói điều ấy một cách thành thật. 
Hãy nhớ cảm ơn hết thảy mọi người khác trong gia 
đình nữa - cha mẹ, anh chị em, họ hàng... tất cả mọi 
người. Phải bày tỏ cho họ biết rằng bạn đánh giá 
cao họ đến mức nào. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những 
kết quả của việc làm này. Mọi người đều thích được 
người khác tôn trọng - không loại trừ al. 


Trong kinh nghiệm của tôi, có một mối quan 
hệ trực tiếp giữa những gia đình biết bày tỏ sự tôn 
trọng lẫn nhau và những gia đình gắn bó với nhau 
về vật chất cũng như về tình cảm. Những thiếu 
niên khi cảm thấy mình được đánh giá cao và được 
tôn trọng sẽ thấy dễ dàng hơn trong cuộc sống và 
tự chúng học biết được sự tôn trọng người khác. 
Những người vợ khi cảm thấy được tôn trọng sẽ yêu 
thương và ngưỡng mộ chồng mình. Và những người 
chồng ngược lại cũng vậy. Sự thật này cũng đúng 
trong quan hệ giữa anh, chị em trong một nhà, cả 
khi còn chung sống cũng như khi đã tạo lập gia đình 
riêng. Tôi có một người chị và một người em gái rất 
tuyệt vời. Cả hai đều khéo léo trong việc bày tỏ lòng 
yêu thương và tôn trọng đối với tôi, và tôi cũng cố 
gắng làm như vậy với họ. Không phải nghi ngờ gì, 
đây chính là một trong những lý do giải thích vì sao 
chúng tôi vẫn luôn duy trì được quan hệ gắn bó và 
dành thời gian cho nhau. 


185 


60. Nhìn mọi việc theo đúng thực tiên 


ột trong những chủ đề chính của tập 

sách này là: cho dù những việc nhỏ 
nhặt rất dễ dàng khống chế cuộc sống của chúng 
ta, thì đồng thời cũng có nhiều việc chúng ta có thể 
làm để giúp cuộc sống trong gia đình bớt phần căng 
thẳng. Tôi tin rằng một trong những điều quan trọng 
nhất mà chúng ta có thể làm là biết nhìn mọi việc 
theo đúng như thực tiễn của chúng. 


Dĩ nhiên là cách diễn đạt này có phần nào mơ 
hồ. Xét cho cùng, điều này thật sự có nghĩa là gì? Tôi 
đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và với tôi, nó 
có nghĩa đơn giản là, hãy nhớ rằng hầu hết những 
việc gây cho chúng ta sự bối rối đều không phải là 
những vấn đề khẩn cấp có tầm quan trọng sống chết. 
Trong thực tế, tôi rất lấy làm lạ khi thấy người ta đối 
mặt với những vấn đề thật sự to tát - thiên tai, ly 
dị, khủng hoảng tài chánh, bệnh tật, người thân qua 
đời, con cái đau ốm, cha mẹ già yếu... - và hầu hết 
đều can đảm và sáng tạo một cách đáng kính phục. 
Nhờ vào nguyên nhân nào đó, chúng ta phản ứng 
với những sự kiện lớn lao trong cuộc sống bằng cách 
vươn cao ngang tầm sự kiện, vận dụng hết sức mạnh 
nội tâm, và rồi vượt qua bất cứ điều gì mà cuộc sống 
mang đến. Chúng ta cầu nguyện, kêu gọi sự giúp đỡ, 
trở nên hết sức sáng tạo và chịu đựng những nổi đau 
khổ to tát. 


186 


ó0. (⁄(hìn tuọi piệc theo đưtg tÍtực tiễn 





Tuy nhiên, cùng những con người (tất cả chúng 
ta) như thế, bằng cách nào đó đã vượt qua được sự 
nghiện ngập, một tai họa trong doanh thương, hay 
một cơn khủng hoảng... lại thường cảm thấy quá 
sức chịu đựng, dễ bực dọc, căng thẳng, chán nản và 
buồn bực với chỉ là những chuyện hoàn toàn “vặt 
vãnh” hằng ngày, vốn là một phần tất nhiên trong 
cuộc sống mỗi người. Không hiểu vì sao, chỉ là những 
chuyện vặt vãnh, không phải những chuyện to tát, 
mà chúng ta lại vật vã với hết sức mình. 


Tôi đã nhận biết được, thật rất là hữu ích khi tự 
nhắc nhở mình thường xuyên mỗi ngày, rằng hầu 
hết mọi chuyện đều vụn vặt biết bao. Cho dù đó là 
việc chi trả hóa đơn, những đứa trẻ gắt gỏng hay khó 
tính, một căn nhà nhớp nhúa, những người hàng 
xóm khó chịu, một con chó hay sủa, một thời biểu 
làm việc quá tải, một bữa tiệc của mấy chú nhóc ồn 
ào bên cạnh nhà, một cuộc tranh cãi với vợ (hoặc 
chồng), một vụ kẹt xe, một cú điện thoại không được 
trả lời, có dại trong vườn... bất cứ chuyện gì - trong 
thực tế, chúng đều là những chuyện vặt vãnh. Tôi 
xem tin tức trên báo chí và tự nhủ với mình rằng 
những chuyện mà tôi đang đối phó thật sự chưa đến 
mức là những chuyện quan trọng phải đưa lên trang 
nhất. Trong hầu như tuyệt đại đa số thời gian, đều 
không phải là những chuyện có tầm sống chết. Và 
nếu tôi nhìn nhận tất cả những chuyện mình đang 
đối phó đều chỉ là chuyện nhỏ, thay vì là một loạt 
những trường hợp khẩn cấp quan trọng, mọi việc sẽ 


187 


tttg bận tâtt cfutyện ạt 





trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn đúng thực tiễn, 
cuộc sống trở nên trôi chảy hơn và dễ thu xếp hơn. 


Tất cả chúng ta đều rất may mắn được sinh tôn, 
được làm những người khách của Thượng Đế trên 
hành tĩnh xinh đẹp này. Cho dù có mất 30 phút hay 
45 phút để đi đến chỗ làm thì cũng chẳng nên vì thế 
mà thay đổi thái độ biết ơn cuộc sống. Nếu những 
đứa trẻ tranh cãi nhau, chúng ta có thể bực dọc lên 
và để điều đó làm hỏng đi một ngày; hoặc chúng ta 
có thể chấp nhận đó như là một phần của việc nuôi 
dạy con cái trong gia đình. Nếu căn nhà không được 
hoàn toàn sạch sẽ, chúng ta có thể cảm thấy thất 
vọng và thật chẳng ra gì; hoặc chúng ta có thể nhớ 
lại rằng thật may mắn biết bao khi mình còn có được 
một mái nhà để sống. Nếu chúng ta không đủ tiền 
cho một kỳ nghỉ hè mình thật sự mong muốn, chúng 
ta có thể cảm thấy thua thiệt và lấy làm thương hại 
cho chính mình; hoặc chúng ta có thể tính toán một 
kỳ nghỉ khác phù hợp với khả năng tài chánh của 
mình. 


Tôi có thể tiếp tục những ví dụ như thế qua 
nhiều trang giấy, nhưng điều quan trọng là ở chỗ, 
phản ứng của chúng ta với sự việc tùy thuộc nơi 
chính chúng ta. Chúng ta có thể than phiền là cuộc 
sống không hoàn hảo, và chờ đợi cho đến lúc nó đưa 
ra ít đòi hỏi với chúng ta hơn, hoặc chúng ta có thể 
nhìn mọi việc theo đúng thực tiễn và lạc quan hơn 
đôi chút. Nếu bạn cũng giống như bao người khác, 
bạn hẳn đã thử qua phương thức vật lộn cùng cuộc 


188 


Ó{1. 2g qttá eftt ý oào tftưtg ỳ nghỉ 





sống. Đề xuất của tôi ở đây là tất cả chúng ta nỗ lực 
để biết chấp nhận thực tế cuộc sống, đón nhận khi 
mọi chuyện đến và nhận thức đúng tầm vóc sự việc. 
Chúng ta càng có khả năng làm như thế, sẽ càng ít 
căng thẳng và được nhiều hạnh phúc hơn. 


61. Đừng quá chú ý vào những kỳ 
nghỉ 


(⁄)- rõ ràng là, phần lớn cuộc sống 
không diễn ra ở những kỳ nghỉ. Dù vậy, 


nhiều người trong chúng ta nhấn mạnh thái quá vào 
tầm quan trọng của những kỳ nghỉ, đến mức quên 
cả việc tận hưởng những thời gian khác trong cuộc 
sống, những kinh nghiệm thường ngày, trong từng 
giây phút. 

Chúng ta dự tính, rồi trông đợi cho đến các kỳ 
nghỉ, đôi khi như thể chỉ có những kỳ nghỉ mới là 
một phần thật sự đáng sống trong đời ta. Chúng ta 
xây đắp những mong đợi rằng thời gian chúng ta 
đi nghỉ sẽ là phần nổi bật nhất trong năm, một dịp 
tuyệt vời có thể bù đắp lại cho bao nhiêu khó khăn 
và thất vọng trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta 
tự nhủ với mình rằng: “Ái chà, cuộc sống sẽ tuyệt vời 
biết bao một khi ta đến được nơi ấy.” 


Có nhiều vấn đề với thái độ quan trọng hóa quá 
đáng các kỳ nghỉ. Trước hết, như đã nói trên, thời 
gian các kỳ nghỉ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong 


189 


tt tg bận târt (futyện ạt 





toàn cuộc đời ta. Hầu hết những người tôi quen biết 
đi nghỉ được khoảng một tuần, hoặc hai tuần là tối 
đa. Phần thời gian còn lại là công việc thường lệ. 
Bỏ ra năm mươi tuần lễ để dự tính và mong mỏi 
hai tuần còn lại là một điển hình cổ điển cho sự đảo 
ngược mức độ ưu tiên, một cách rèn luyện để đạt đến 
sự thất vọng! 


Một phần của vấn đề là ở chỗ, khi bạn ưu tiên 
nhấn mạnh vào hai tuần lễ ấy, tư tưởng của bạn sẽ 
bị tách rời khỏi giây phút hiện tại. Thay vì hoàn toàn 
chú ý vào hiện tại nơi đây, và khám phá những niềm 
vui trong cuộc sống hằng ngày, sự chú ý của bạn lại 
tập trung vào suy nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp ra sao, và 
sẽ vui thú biết bao ở kỳ nghỉ sau đó - thay vì là bây 


` 


ø1d. 


Một vấn đề khác nữa với sự mong đợi cao độ là, 
trong rất nhiều trường hợp, chúng không thực tiễn. 
Vì thế dẫn đến cực kỳ thất vọng. Gần đây, Kris và 
tôi rơi vào cái bẫy này. Lúc đó là một thời gian cực kỳ 
bận rộn, và chúng tôi chưa có cơ hội nào đi xa trong 
suốt mùa hè. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự tính một 
chuyến đi gọn nhẹ đến một bãi biển mà chúng tôi 
thật sự mong đợi. Trong suy nghĩ của tôi, chuyến đi 
này hẳn là hết sức tuyệt vời, có thể bù đắp lại cho cả 
một mùa hè chúng tôi không đi đâu. Tôi chờ đợi sẽ 
có những chuỗi cười của trẻ con, và thật nhiều, thật 
nhiều niềm vui. 

Tuy nhiên, những điều là thiên đường trong trí 
tưởng tượng của tôi hóa ra là một trận rối rắm. Trong 


190 


ó1. 2g qttá elhtt ý oào tÍtưntg ỳ nghỉ 





một thời gian, tất cả chúng tôi phải ở chung một căn 
phòng nhỏ trong khách sạn. Nơi đây đông đúc, khí 
hậu nóng, và lũ trẻ cãi cọ nhau nhiều hơn thường 
ngày. Chúng không đồng ý được với nhau về việc 
sẽ dành thời gian làm gì, và Kris với tôi cảm thấy 
mắc kẹt ngay ở giữa. Bãi biển đông ngẹt và hồ bơi 
cũng vậy. Và khí hậu, dĩ nhiên là không thích hợp. 
Nói tóm lại, tất cả chúng tôi đều thừa nhận rằng, ít 
nhất là lần này, chúng tôi thật sự có nhiều niềm vui, 
không gian và sự thích thú hơn khi trở về nhà. 

Xin đừng hiểu lầm. Tôi không muốn nói là có 
điều gì sai trái với các kỳ nghỉ, hoặc việc mong đợi 
chúng là một lỗi lầm. Tôi cũng nhận biết rằng có 
nhiều kỳ nghỉ rất tuyệt vời, trong đó có nhiều kỳ 
nghỉ của chính tôi. Những gì mà tôi cố cảnh giác với 
bạn ở đây là một vấn đề phổ biến, việc làm to chuyện 
các kỳ nghỉ quá mức cần thiết, việc nhấn mạnh quá 
đáng sự tuyệt vời ở một nơi nào đó, thay vì nhớ rằng 
cuộc sống ở ngay nơi đây là tuyệt vời, đặc biệt biết 
bao! Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, thay vì dựa 
vào các kỳ nghỉ để có được hạnh phúc, bạn có thể 
biết cách hài lòng và thanh thản hơn ở bất cứ nơi 
nào. Khi bạn có thật sự lên đường đi nghỉ, điều này 
cũng vẫn là một kinh nghiệm phong phú thêm vào - 
nghĩa là có lợi trong mọi lúc. 

Dĩ nhiên, điều ngược lại cũng là sự thật. Nếu bạn 
không vui và căng thẳng phần lớn thời gian trong 
cuộc sống, thật không thực tế chút nào để có thể tin 
được rằng một khi đi nghỉ bạn sẽ được thư giãn và 


191 


ng bận târmt (futyện oặt 





bình thản. Lời khuyên ở đây là đơn giản: Cứ tiếp tục 
dự tính cho kỳ nghỉ của bạn, và khi đến đó, hãy tận 
hưởng những thời gian tuyệt vời. Nhưng đừng bao 
giờ quên rằng, cuộc sống thường ngày cũng có thể 
trở nên tuyệt vời nếu bạn biết trân trọng những gì 
đang sẵn có. 


62. Đối thoại bằng lòng yêu thương 


Í ỹ hật dễ dàng cho mỗi chúng ta để mắc vào 

những thói quen như phê phán sau lưng 

người khác; hoặc nói chuyện với người khác bằng 

giọng điệu gay gắt, chỉ trích; hay thích nói những 

điều tổi tệ, tiêu cực về cuộc sống và về người khác. 

Thật không may là, những điều này tưởng chừng 
như vô hại, lại thật sự có những hệ quả không hay. 


Không cần nói đến sự thật rất rõ ràng là cách 
nói chuyện gay gắt chẳng phải là một việc tốt nên 
làm, chúng ta hãy xem xét một số những hệ quả kèm 
theo, có lẽ là khó thấy hơn. Trước hết, cách nói với 
giọng điệu tiêu cực hoặc gay gắt có thể bị người nghe 
xem là khinh thường hay xúc phạm. Không có al - 
nhất là những người trong gia đình - lại đánh giá 
cao việc bị công kích, và vì thế kết quả là mọi người 
đều sẽ có cảm giác không tốt. Cảm giác mình đang 
trở thành đối tượng tấn công của một cuộc đối thoại 
sẽ thúc đẩy hình thành thái độ tự vệ, thậm chí là trả 
đũa. Không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ làm tổn hại 
đến tình yêu thương trong gia đình. 


192 


ó2. 2ối thoại bảng tòng yêtut thương 





Nếu sự công kích không phải là trực tiếp mà diễn 
ra sau lưng một người, đây cũng là một dấu hiệu 
của sự thiếu tôn trọng. Người bị chỉ trích thậm chí 
không có được một cơ hội để tự biện hộ cho mình. 


Nhưng ngoài những điều đó, hãy xem cảm giác 
thật sự của bạn như thế nào khi bạn nói chuyện theo 
lối gay gắt hay không xây dựng. Nếu bạn chú ý điều 
đó, tôi nghĩ là bạn sẽ cảm thấy không tốt. Kèm theo 
với những lời gay gắt sẽ là một cảm giác căng thắng 
và cứng rắn, một kiểu bệnh tật khó chịu cho tâm 
hồn. Khi bạn nói chuyện theo lối phê phán không 
xây dựng, sự chú ý của bạn là vào những gì sal trái 
của cuộc sống và của người khác. Điều này làm cho 
bạn quên hết tất cả những gì mà đáng ra bạn phải 
biết ơn - và thay vì vậy, chỉ chú ý vào những gì không 
hoàn hảo. Nói tóm lại, chẳng ai có lợi, nhất là bản 
thân bạn. 


Tôi học được bài học này từ khi còn rất trẻ. Lúc 
đó, tôi chỉ là một thiếu niên. Tôi nói một điều gì đó 
(tôi không nhớ chính xác là điều gì) thật sự tổi tệ với 
một người phụ nữ. Thay vì phản ứng với sự tức giận, 
bà ta hỏi lại tôi bằng một giọng rất ngọt ngào, lịch 
thiệp: “ðm có cảm thấy tốt đẹp hơn chăng với thái 
độ xấu xa, bất kính như thế?” Tôi hoàn toàn choáng 
váng và cảm thấy như một cú sốc dữ dội. Tuy nhiên, 
ngay trong giây phút đau đớn và nhục nhã đó, tôi học 
được bài học nhớ đời, không bao giờ quên được - bà 
ta hoàn toàn đúng. Thay vì thản nhiên hoặc là phản 
ứng mạnh, tôi lại có cảm giác lúc đó như một thằng 
ngốc. Tôi đã quyết định ngay lúc đó là sẽ chẳng bao 


193 


ttg bận tảtt cfutyện ạt 





giờ nói bất cứ điều gì tổi tệ về người khác nữa. Và 
cho dù tôi chắc rằng cũng có đôi khi chệch hướng 
khỏi ý tưởng cao đẹp đó, nhưng tôi thật sự tin rằng 
mình vẫn ở rất gần mục tiêu đã đề ra. Nhận thức về 
cảm giác không tốt sau khi nói những điều tôi tệ với 
người khác đã là một yếu tố giúp tôi tránh được việc 
lặp lại lỗi lầm cũ một cách quá thường xuyên. 

Điều rõ ràng là, có những khác biệt rất lớn giữa 
sự gay gắt và nhiều cách diễn đạt khác nhau nữa 
của các lối nói tiêu cực. Có thể xếp từ những điều 
thật sự xúc phạm đến những nhận xét thoạt nghe 
có vẻ như vô hại. Tuy nhiên, tôi đã khám phá ra một 
điều là, cho dù bạn hết sức thô lỗ, ở mức tối đa của 
vấn đề, hoặc chỉ phê phán chỉ trích một cách vô hại, 
nghĩa là ở mức tối thiểu, thì hậu quả dẫn đến vẫn có 
phần nào đó tương tự như nhau. Nếu bạn tự nhận 
thấy mình nói ra một điều gì đó tổi tệ (cho dù với 
mức độ nhẹ nhàng đến đâu), hãy xem có thể nào bạn 
tiếp tục có được một ngày tốt đẹp và thanh thản hay 
chăng? Tôi đoán là điều này chẳng mấy khi xảy ra. 


Có một cung cách mà theo đó cách nói gay gắt 
làm phá tan sự hòa hợp trong ngày của chúng ta. 
Nó tạo ra cảm giác tiêu cực, phê phán và ngờ vực. 
Nhưng điều ngược lại cũng là sự thật. Khi hầu hết 
những điều chúng ta nói ra là xuất phát từ lòng tốt 
và tình yêu thương, chúng ta cảm nhận được kèm 
theo đó một cảm giác thanh thản và thỏa mãn, tự 
biết rằng mình đang góp phần nhỏ nhoi vào việc xây 
dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 


194 


ó3. ()(gồi gên 





Không có ai là hoàn hảo, và tất cả chúng ta chắc 
chắn là thỉnh thoảng đều có thể phạm sai lầm. Tuy 
nhiên, hầu hết chúng ta (trong đó có tôi) có rất nhiều 
cơ hội để hoàn thiện. Tôi muốn thỏa thuận với bạn 
một điều: Tôi sẽ cố hết sức mình để có những cuộc 
đối thoại bằng vào tình yêu thương và lòng tốt - càng 
nhiều càng tốt, nếu như bạn cũng sẽ làm như vậy. 
Nếu có đủ những người trong chúng ta ghi nhớ điều 
này trong lòng mình, tất cả chúng ta sẽ được sống 
trong một thế giới yêu thương, bao dung hơn. 


63. Ngồi yên 


ạn có bao giờ bỏ ra đôi ba phút để thư 

giãn và hoàn toàn không làm gì cả, chỉ 
để ngồi yên tĩnh? Nếu chưa, bạn đã bỏ lỡ mất đi một 
trong những phương pháp đơn giản nhất để hoàn 
toàn thư giãn và cũng là một cách tuyệt vời để ngăn 
chặn sự tích tụ của những chuyện vặt vãnh không 
gây cho bạn bực dọc quá nhiều. 


Thường thì chúng ta mãi loay hoay, hối hả và 
mắc kẹt trong cuộc sống bận rộn đến mức quên cả 
sự thú vị biết bao khi chỉ đơn giản là được ngồi yên. 
Nếu có bao giờ bạn tự hỏi mình điều gì có thể tạo 
được một niềm vui đơn giản - chính là việc ngồi yên. 


Bất kể là cuộc sống đang bận rộn đến đâu và 
có bao nhiêu trách nhiệm mà bạn đang nhận lãnh, 
chắc hẳn là bạn cũng phải có được ít nhất năm ba 


195 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





phút mỗi ngày để dừng lại hết thảy mọi việc và ngồi 
yên. Nếu bạn làm được, bạn sẽ cảm nhận ngay một 
số lợi ích tức thì, mà có thể tạo ra rất nhiều thay đổi 
tốt đẹp cho kinh nghiệm bản thân của bạn. Việc ngồi 
yên cho bạn một khoảng dừng trong thời biểu căng 
thẳng, tạo một cơ hội để thư giãn và hồi phục lại tâm 
trí, thể lực. Việc ngồi yên cho bạn một dịp để thanh 
lọc đầu óc và phản tỉnh, một điều kiện để cảm hứng 
có thể được gợi lên. 


Thường thì một trong những phản ứng phụ của 
việc loay hoay quá nhiều là chúng ta nuôi dưỡng thói 
quen quá khích của mình, và vì thế để cho mọi việc 
dễ gây ra sự bực dọc. Khi ngồi yên, chúng ta có một 
cơ hội để chặn đứng đà phát triển của bất cứ khuynh 
hướng tiêu cực nào đã tích lũy trong suốt một ngày 
qua, một cơ hội để củng cố và khởi sự tiếp tục mọi 
việc. Khi bạn ngồi yên và tâm trí lắng đọng, thường 
sẽ là lúc mà giải pháp cho một vấn đề nào đó chợt đến 
với bạn, hoàn toàn bất ngờ. Do một nguyên nhân nào 
đó, việc ngồi yên và lắng đọng tâm trí có một hiệu 
quả êm ả tác động lên hệ thần kinh, tạo ra khuynh 
hướng mang lại sự khôn ngoan và sáng suốt. 

Giải pháp này rất dễ dàng bị từ chối vì nó quá 
đơn giản. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra rằng sự thật 
không phải vậy. Trong thực tế, rất nhiều giải pháp 
tốt nhất để hoàn thiện cuộc sống chúng ta lại cũng 
rất đơn giản. Vấn đề ở đây là, chúng ta không thật 
sự dành thời gian để thực hiện chúng. Có thể kể 
ra một số giải pháp quá đơn giản khác như là: tập 


196 


ó3. ()(gồi gên 





thể dục mỗi ngày, ăn thức ăn dễ tiêu và nhiều dinh 
dưỡng, suy nghĩ một cách tích cực, tránh uống rượu, 
hút thuốc... Đơn giản đến như là những giải pháp ai 
a1 cũng biết này, nhưng chỉ một số rất ít trong chúng 
ta biết tận dụng sự ích lợi của chúng. Việc ngồi yên 
cũng rơi vào trường hợp này - khôn ngoan và đơn 
giản, dù vậy kèm theo nhiều lợi ích đáng giá. 

Tôi không phải là bác sĩ, nên tôi không dám chắc 
lắm, nhưng tôi đoán là việc ngồi yên, ngay cả chỉ 
trong năm ba phút, có thể có những ích lợi đáng kể 
cho sức khỏe. Ví dụ, tôi biết là khi ngồi yên và không 
làm gì cả, cơ thể và đầu óc tôi đều cảm thấy bình 
thản và thư thái hơn. Hơi thở của tôi chậm lại và sâu 
hơn. Cả đến cổ và hai vai cũng thấy thư giãn nhiều. 
Thường thì chỉ trong vòng một hai phút, tôi thấy 
khỏe khoắn lại và bình thản. 


Khi bạn cảm thấy căng thẳng, và khi bạn phải 
loay hoay, hối hả nhiều, bạn rất dễ có khuynh hướng 
cáu gắt với những chuyện nhỏ nhặt và dễ bực mình 
hơn là những khi bình thản. Việc ngồi yên không 
phải là một liều thuốc thần kỳ, nhưng tác dụng hợp 
lý của nó gần tương tự như thế. Tôi đã nhận thấy 
rằng, thật khó mà duy trì sự bực dọc một khi đã có 
chút thời gian để ngồi xuống và yên tĩnh lại. 


Điều này rõ ràng là một trong những giải pháp 
đơn giản nhất mà tôi đã từng đề xuất cùng bạn. Chỉ 
mất tối đa chừng năm ba phút. Chẳng tốn kém gì và 
có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Tất cả những gì 
bạn phải làm là ngồi xuống và thư giãn. Tôi thành 


197 


ng bận tâtmt (futyện ạt 





thật tin rằng nếu bạn thử qua giải pháp này nhiều 
lần mỗi ngày, bạn sẽ thấy ngạc nhiên một cách hài 
lòng bởi việc đối phó và hòa nhập theo cuộc sống đã 
trở nên dễ dàng hơn nhiều. Những gì vẫn thường có 
vẻ như là một vấn đề to tát thì giờ đây dường như 
không còn đáng kể lắm. 


64. Đón nhận khi sự việc đến 


ột trong những bài học quan trọng 

nhất mà tôi đã từng học được là, cuộc 
sống rất hiếm khi diễn ra hoàn toàn theo ý chúng 
ta. Thay vì vậy, cuộc sống bao giờ cũng là cuộc sống, 
không hơn không kém. Và càng tiến gần đến chỗ hài 
hòa với sự thật này của cuộc sống, chúng ta sẽ càng 
được hạnh phúc và bớt căng thẳng hơn. 


Một trong rất nhiều cách để xác định sự đau khổ 
là mức độ khác biệt giữa những gì bạn thật có và 
những gì bạn mong muốn, hay là giữa thực tế và 
những gì mà bạn mong đợi hoặc đòi hỏi. Nói cách 
khác, bất cứ khi nào mà sự việc xảy ra, dù cho đó là 
một trận cãi nhau giữa bọn trẻ, một cái ti-v1 bị vỡ, 
một chuyện bối rối, hoặc một mái nhà dột... bạn đều 
sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Liệu 
bạn sẽ tìm mọi cách chống lại với những gì đã thật 
sự xảy ra, hay là bạn có thể chấp nhận và giải quyết 
chúng? 


Đự chấp nhận hoàn toàn không có liên quan gì 


198 


ó4. 2óm lận khí stt piệc đến 





đến sự thờ ơ, không quan tâm. Khi bạn chấp nhận 
mọi việc như thế, không có nghĩa là bạn nói: “Tôi 
không quan tâm, tôi sẽ không làm gì với sự việc này.” 
Điều này chỉ có nghĩa là, cho dù bạn có thể mong 
muốn sự việc xảy ra khác đi, và bạn không phủ nhận 
việc mình có một ý muốn, nhưng bạn nhận biết được 
sự vô ích của việc chống lại thực tế. Trong một chừng 
mực, cách chấp nhận như thế này đối với những gì 
thật sự xảy ra trong thực tế là một hình thức cơ bản 
của sự khôn ngoan. Nó là một trong những cách hữu 
hiệu nhất có thể có để con người làm giảm nhẹ đi sự 
căng thẳng. 


Một trong những khó khăn trong việc nuôi dạy 
con cái của Kris và tôi là những lúc mà hai bé gái 
cãi vã hoặc đấu đá nhau. Những lúc ấy thật dễ có 
khuynh hướng cảm thấy thất vọng, chán nản, và 
như thể là mình đã không làm tròn trách nhiệm. 
Cũng rất dễ đưa đến phản ứng là mất tự chủ hoặc la 
hét ầm ï để chấm dứt sự việc. Tuy nhiên, trong giây 
phút đó, điều thật sự đang xảy ra là hai đứa bé đánh 
nhau. Không có một sức mạnh vùng vẫy nào từ phía 
tôi có thể làm cho sự việc khác biệt đi. Không có sự 
đau đón tỉnh thần nào từ phía Kris có thể làm cho 
sự việc mất đi. 


Đôi khi, Kris và tôi nhìn nhau trong những lúc 
này, và một trong hai chúng tôi lên tiếng nhắc nhở: 
“Thực tế vẫn là thế.” Khi nói điều này ra, chắc chắn 
là cả hai chúng tôi đều lạc quan hơn và lấy lại tỉnh 
thần. Chúng tôi nhớ lại rằng tất cả bọn trẻ đều phải 


199 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





có những cuộc cãi cọ nhau cũng như đấu đá bằng sức 
mạnh, và cho dù chúng ta có thể không thích điều 
đó, nhưng đó là một phần trong bản chất con người. 


Tôi muốn lặp lại rằng thái độ chấp nhận ôn hòa 
này không phải là đầu hàng hoặc sẽ thôi không thực 
hiện bất cứ thay đổi cần thiết nào. Cuộc sống cần 
rất nhiều sửa đối, và tất cả chúng ta đều phải hành 
động để hoàn thiện cuộc sống, vươn tới mục tiêu đã 
đề ra. Nếu có điều gì bạn không thích đang diễn ra 
và bạn có thể làm gì đó để can thiệp, điều đó rất 
tuyệt. Hãy tin tôi, Kris và tôi đã làm mọi điều có thể 
được để giảm bót những lần va chạm giữa bọn trẻ. 
Nhưng thực hiện những hành động thích hợp, chân 
tình và xây dựng là một vấn đề hoàn toàn khác với 
việc trở nên thụ động chỉ bởi một sự thật đơn giản là 
cuộc sống không mang lại cho chúng ta đúng những 
gì mà chúng ta mong muốn. 


Cuộc sống là một hành trình. Sẽ có rất nhiều vấn 
đề liên tục để đối phó và giải quyết. Có quá nhiều 
điều sẽ xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng 
ta và chúng ta không hài lòng. Trong những trường 
hợp này, tại sao chúng ta không dừng lại đôi phút và 
thử xem sự khôn ngoan trong cung cách chấp nhận 
để vượt qua này. Nếu bạn làm được, cuộc sống của 
bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 


200 


65. Giữ gìn sức khỏe 


( Ñ ôi có đề cập với một cô bạn rằng một 
trong các giải pháp tôi đề ra trong tập 
sách này là việc giữ gìn sức khỏe. Mặc dù cho rằng 
giải pháp này nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng cô ấy hỏi 
tôi: “Việc giữ gìn sức khỏe thì có quan hệ gì với việc 
không cáu gắt vì những chuyện vặt vãnh ở nhà kia 
chứ?” Sau khi đã trả lời thỏa mãn cho cô ấy, tôi chợt 
nghĩ rằng, hẳn sẽ có rất nhiều người nảy ra câu hỏi 
này, bởi vì nhìn thoáng qua, hai vấn đề dường như 
không có gì quan hệ với nhau. Thế nhưng có đấy. 


Hãy nghĩ đến điều gì xảy ra mỗi lần bạn, hoặc 
một người nào đó trong gia đình bạn, bị bệnh. Cho 
dù đó là một cơn cảm lạnh hay một trận cảm cúm, 
một điều chắc chắn sẽ xảy ra khi bạn cảm thấy 
không được khỏe trong một thời gian kéo dài, đó là: 
gia đình sẽ bắt đầu phải chịu đựng nhiều thứ, và rồi 
cả sự minh mẫn của bạn cũng sẽ suy sụp. 


Trước hết, sẽ khó khăn hơn nhiều để giữ cho 
mọi thứ được sạch sẽ và trật tự khi bạn thấy không 
được khỏe. Và cũng khó khăn hơn để hoàn thành các 
trách nhiệm của mình, cũng như làm được những 
điều mà bạn thật sự yêu thích. Bao giờ cũng vậy, bạn 
sẽ chậm trễ hết thảy mọi công việc, từ việc trả lời 
điện thoại cho đến dành thời gian cho những người 
thân yêu, hoặc lau dọn phòng chứa đồ... Và hẳn bạn 
cũng sẽ đồng ý là, càng chậm trễ công việc, bạn càng 


201 


tttg bận tâtt (futyện ạt 





trở nên căng thẳng hơn. Bạn dễ nóng giận hơn, và vì 
thế, trở nên gay gắt và quá khích. Cùng một sự việc 
mà trước đây bạn vượt qua dễ dàng giờ đây có thể 
làm cho bạn nổi khùng lên. 

Điều muốn nói ở đây là, sức khỏe của bạn là một 
yếu tố trong việc bạn có dễ cáu gắt vì những chuyện 
vặt vãnh ở nhà hay không. Tôi không đề nghị là bạn 
trỏ thành một người chỉ ham chuộng sức khỏe, hay là 
bạn có thể dùng việc kém sức khỏe như một lý do để tự 
cho phép mình cáu gắt lên vì những chuyện vặt. Tuy 
nhiên, tôi muốn đề nghị bạn nên nhìn lại một cách 
toàn diện tầm quan trọng của một tình trạng sức khỏe 
tốt. Những điều như giữ vệ sinh thích hợp, chế độ ăn 
uống, dinh dưỡng, thói quen ngủ nghỉ, tập thể dục, rèn 
luyện thân thể... và nhiều yếu tố khác nữa. 


Có một lần tôi tính toán rằng, phải mất nhiều 
năm phóng xe nhanh mới bù lại được thiệt hại của 
một ngày bị giam xe vì một vé phạt tốc độ. Nhìn theo 
cách này thì việc phóng nhanh hẳn là không tốt. Bạn 
có thể nghĩ đến sức khỏe của mình theo cách tương 
tự. Một cơn cảm lạnh hay một trận cảm cúm mà lẽ 
ra có thể tránh được nhờ những thói quen rèn luyện 
tốt về sức khỏe sẽ làm mất mát thời gian và sinh lực 
nhiều hơn so với những việc đơn giản mà bạn có thể 
làm trước đó để có được một sức khỏe tốt hơn. 

Điều rõ ràng là chúng ta cũng không thể kiểm 
soát hết mọi chuyện xảy đến cho cơ thể mình. Tuy 
nhiên, đối với phần lớn trong chúng ta, có rất nhiều 
điều có thể làm để hoàn thiện về sức khỏe. Tôi 


202 


ÓÓ. Crttớc ltết pÍtdi qtian tâtt đÍết tfìttÍt cản 
ˆ 





khuyên bạn nên xem xét giải pháp này như là một 
phần quan trọng trong cuộc sống hoàn thiện toàn 
diện. Tôi chắc chắn rằng, nếu bạn có thể khỏe khoắn 
hơn đôi chút, bạn sẽ có nhiều khả năng giảm bớt việc 
cáu gắt quá nhiều với những chuyện vặt vãnh trong 
gia đình. 


66. Trước hết phải quan tâm đến 
tình cảm 


( ần đầu tôi tiếp cận với ý tưởng khôn 
ngoan này là qua một cuốn sách hay của 


Victorla Moran, nhan đề là “Shelter for the Spirit” 
(Nơi trú ẩn cho tỉnh thần). Tác giả nhắc nhở chúng 
ta rằng, những sự việc có vẻ như quan trọng - rửa 
chén bát, lau dọn nhà, chăm sóc vườn tược, các 
chương trình ti-vi, dự tính nấu ăn... và bao nhiêu 
chuyện vặt vãnh trong nhà khác nữa - mặc dù chắc 
chắn là quan trọng và không thể tránh được, nhưng 
nếu cần thiết thì bao giờ cũng có thể tạm hoãn lại 
được cả. Nhưng, bà ta chỉ ra rằng, những cảm xúc 
của một người không thể nào hoãn lại. Chúng xuất 
hiện tại đây, ngay lúc này. Và một khi chúng hiện ra, 
bạn chỉ có một trong hai khả năng lựa chọn - bạn có 
thể quan tâm đến chúng ngay, hay bỏ lỡ cơ hội đi và 
có thể là để lại một tỳ vết không xóa được. Nếu bạn 
quan tâm đến những cảm xúc của người mình yêu 
thương với một cung cách yêu thương và trân trọng, 
bạn sẽ làm tăng thêm tình yêu và sự hòa hợp trong 


203 


ng bận târmt (futJện oạặt 





quan hệ. Nếu bạn không làm như thế, bạn bị tách 
xa khỏi người mà bạn yêu thương. Cho dù không có 
một ảnh hưởng hủy hoại tức khắc, toàn diện nào lên 
tình cảm con người, nhưng chắc chắn là có một tác 
động tích tụ nhiều ngày luôn diễn ra, tùy thuộc vào 
việc bạn chọn lựa điều nào là ưu tiên hơn - cảm xúc 
hay sự việc. 

Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi gây ra những tai 
họa nhỏ - làm vỡ đồ đạc, đập lõm vào xe hơi, làm 
trầy sướt bàn, tủ... và những chuyện đại loại như 
thế - cha tôi thường nói: “Không sao đâu con, mọi 
thứ đều có thể thay thế được, nhưng con của bố thì 
không.” Khi lớn lên, tôi vẫn còn nhớ câu nói an ủi 
này có giá trị biết bao đối với tôi lúc đó, là một đứa 
trẻ - và cả đến ngày nay, đã lớn khôn. Tôi đánh giá 
cao những lời nói đầy yêu thương của cha tôi, bởi 
vì những gì mà ông đã thật sự nói lên chính là: tôi 
(và những cảm xúc của tôi) là quan trọng hơn tất cả 
những chuyện vặt đã xảy ra. Tôi cố ghi nhớ và thực 
hành triết lý sống này khi mọi việc trở nên rối tung 
lên trong gia đình tôi. Cho dù luôn luôn có nhiều việc 
để làm, bất cứ khi nào có thể được tôi đều cố gắng 
đặt những nhu cầu tình cảm của gia đình (và những 
cảm xúc của mọi người trong gia đình) lên trên hết. 


Trong một chừng mực, lời nói của cha tôi và việc 
quan tâm trước hết đến những cảm xúc là đi đôi với 
nhau. Trong cả hai trường hợp, chúng ta được nhắc 
nhở về tầm quan trọng của việc nhìn mọi việc trong 
thế quân bình của chúng - nghĩa là không quá quan 
tâm và tập trung chỉ vào những việc phải làm mà 


204 


ó6. ©rước liết pitdi qiiaứt tâtt đến tì nÍt cản 





quên đi những gì thật sự là quan trọng. Nói một 
cách khác, nếu vợ, con, hay một người bạn cần đến 
sự quan tâm hoàn toàn của chúng ta trong một lúc, 
tốt nhất là nên từ bỏ việc đang làm để có mặt ngay 
- với tình yêu của mình. Khi con bạn muốn kể cho 
bạn nghe một câu chuyện, vợ bạn muốn chia sẻ cùng 
bạn một ngày nghỉ, đều là những giây phút quý giá 
- những cơ hội để chia sẻ và giao cảm, để tạo thành 
những kỷ niệm. Thảm cỏ có thể là thật sự đang cần 
cắt xén, nhưng có thể gác lại được. Có rất ít sự việc 
mà tôi dám đảm bảo, nhưng đây là một trong số đó: 
cảm xúc của một thảm cỏ (nếu có) chẳng bị thương 
tổn gì nếu bạn gác lại một giờ, hay thậm chí một 
ngày, rồi mới cắt xén. Thật không may là tôi không 
thể đảm bảo như vậy với cảm xúc của một người vợ 
hay một đứa con. 


Tôi đã nhận thấy rằng, thật vô cùng hữu ích nếu 
bạn luôn ghi nhớ điều này: một cách lý tưởng, những 
nhu cầu tình cảm cần được ưu tiên trên hết đối với 
gần như là mọi việc. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ 
nhanh chóng khám phá ra rằng có rất ít những 
trường hợp thương tổn tình cảm để phải đối phó. Và 
hơn thế nữa, thảm cỏ rồi cũng sẽ được cắt xén như 
bình thường thôi. Sự thay đổi đơn giản trong cách 
nhìn như thế này có thể tạo ra cả một thế giới thay 
đổi đối với tình yêu thương được trải nghiệm và chia 
sẻ trong gia đình bạn. Bởi vậy, trước khi lao vào việc 
cắt có, hãy xem lại trong gia đình liệu có còn điều gì 
cần ưu tiên chú ý đến hơn chăng. Rồi bạn sẽ hài lòng 
vì mình đã làm được vậy. 


205 


67. Quá chú ý đánh giá việc làm 
của mình 


ất nhiều lần tôi nhìn thấy người ta rơi 

vào cái bẫy tự hại mình này, vốn thường 
dẫn đến sự thất vọng và không thỏa mãn. Chú ý quá 
đáng đến việc đánh giá việc làm của mình có nghĩa 
là bạn luôn theo sát việc bạn đang thực hiện mọi 
chuyện như thế nào. Điều này có nghĩa là bạn dành 
thời gian và năng lượng để suy nghĩ về việc mình 
đang làm như thế nào và đang mắc phải bao nhiêu 
lỗi lầm. Bạn có thể nghĩ hoặc nói ra những điều như 
thế này: “Khốn nạn, ngày nay mình đã quá đáng với 
lũ trẻ đến 4 lần.” hoặc là “Đã 3 tuần rồi chẳng sắp 
xếp lại được nhà cửa.” 

Vấn đề đáng nói đối với việc giữ điểm theo cung 
cách này là bạn sẽ rất hiếm khi, nếu có, cảm thấy 
hài lòng việc làm của mình. Bằng vào việc theo dõi 
sát việc làm của mình, bạn sẽ tập trung chủ yếu vào 
những gì bạn có thể làm được tốt hơn. Điều này tạo 
thêm áp lực cho cuộc sống vốn đã căng thẳng rồi. 
Cũng giống như là có một nhà phê bình yên lặng 
luôn đi theo bạn quanh quấn trong nhà suốt cả ngày, 
và nhắc nhở bạn là bạn chưa tốt, chưa tốt... Ngay cả 
nếu bằng vào khả năng của mình bạn đã làm điều gì 
đó thật tốt, việc giữ điểm cũng đẩy bạn vào thế bất 
lợi. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn chỉ xứng đáng được 
vui vẻ khi nào mà tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. 


206 


ó7. Quá e(ftd tý (fáttft gi oiệc [àtt đa trình 





Một giải pháp tốt hơn để theo sát cách thức bạn 
đang làm việc như thế nào là tập trung sự chú ý 
của bạn vào giây phút hiện tại, và chỉ đơn giản là 
quyết định sẽ làm hết sức mình trong bất cứ tình 
huống nào. Nếu căn nhà bạn thật dơ nhớp và bạn 
muốn làm sạch nó (và bạn đang có thời gian, sức 
lực), hãy khởi sự thực hiện ngay. Nhưng hãy chú ý 
việc hiệu quả sẽ tăng lên như thế nào, sự bực bội sẽ 
giảm đi ra sao, nếu như trong lúc làm việc bạn tránh 
được khuynh hướng nhắc nhở mình về những yếu tố 
như: bao nhiêu thời gian phải mất đi cho công việc, 
hoặc việc lau dọn là vô ích biết bao vì ngày mai rồi 
mọi thứ cũng sẽ dơ bẩn như cũ. Hãy xem bạn có thể 
nào giảm bớt hoặc thậm chí xóa bỏ đi việc nghĩ đến 
những lần lau dọn khác. Thay vì vậy, tập trung hoàn 
toàn sự chú ý của bạn vào việc lau dọn lần này. 


Tôi đoán là bạn sẽ được tưởng thưởng một cách 
hài lòng, bởi những nỗ lực cần có sẽ giảm đi rất 
nhiều, và bạn cũng sẽ giảm đi rất nhiều cảm giác 
quá tải vì công việc khi bạn từ bỏ được việc đánh 
giá theo cách này. Không bao lâu bạn sẽ khám phá 
ra rằng, bất cứ khuynh hướng nào nhằm đến đánh 
giá cách làm việc của bạn sẽ chẳng có giá trị gì khác 
hơn là nguyên nhân làm giảm sút hiệu quả làm việc 
cũng như những niềm vui trong công việc. Một tiến 
trình tương tự cũng áp dụng cho việc đối phó với lũ 
trẻ, hoặc với những công việc hằng ngày khác. Lấy 
ví dụ, thay vì chú ý xem hôm nay bạn đã chấm dứt 
được bao nhiêu lần tranh cãi, xem bạn có thể tập 
trung chú ý vào vụ tranh cãi lần này, không có gánh 


207 


ng bận târmt (futyện ạt 





nặng thêm vào của những lần khác. Tôi chắc rằng sự 
thay đổi đơn giản trong việc tập trung chú ý như thế 
này sẽ giúp cho bạn đối phó với cuộc sống dễ dàng 
hơn rất nhiều. 


Có những niềm vui, thậm chí là sự thanh thản, 
trong lúc làm công việc nhà, nuôi dạy con cái, và giải 
quyết mọi việc ở nhà, khi mà đầu óc của bạn không 
tràn ngập những ý nghĩ về việc bạn đang làm việc 
như thế nào và làm sao có thể làm tốt hơn. Bằng 
cách giữ cho phần lớn sự chú ý của bạn chỉ tập trung 
vào giây phút hiện tại, bạn xóa bỏ được những căng 
thẳng và nâng cao được hiệu quả làm việc. Bạn cũng 
sẽ tăng thêm khả năng tìm được niềm vui trong 
những công việc đơn giản nhất hằng ngày. Bởi vậy, 
thôi đừng tự hỏi bạn đang làm việc như thế nào, mà 
hãy thật sự bắt đầu cuộc sống. 


68. Tưởng tượng rằng ai đó đang 
theo dõi bạn 


ột hôm, Kris đề xuất với tôi ý tưởng 

này khi tôi đang nổi cơn thịnh nộ với 
một mớ hỗn độn mà lũ trẻ vừa quậy tung ra. Cô ấy 
nói, vẫn dịu dàng như mọi khi: “Richard, hãy tưởng 
tượng rằng có một người mà anh không biết đang 
ngồi trong phòng này và quan sát hành động của 
anh.” Bất chấp một sự thật là, nói chung tôi thuộc 
loại người có rất ít chuyện phải che giấu người khác, 


208 


ó®. Cưởitg trrợttg tàng dì đó đatự ttco lõi bạn 





nhận xét của Kris đưa mọi chuyện về đúng chỗ của 
nó. Ngay lập tức, tôi thừa nhận là mình đã làm hơi 
lớn chuyện so với tình huống. Tôi tự hỏi mình: “Nếu 
có ai đó đang quan sát, liệu tôi có hành động như thế 
này chăng?” Câu trả lời là không. Sự thật là, cho dù 
tôi không thích sự hỗn độn, chắc chắn là nó chẳng 
đáng để phải trở nên căng thẳng. Tốt hơn là sử dụng 
năng lượng đó vào việc khác. 

Đây là cách rèn luyện thú vị và đôi khi có tính trí 
tuệ để thử nghiệm. Lần tới đây (hay bất cứ lúc nào) 
khi bạn thấy bực dọc hay khích động về chuyện gì 
ở nhà, hãy tưởng tượng là có một người lạ đang ghi 
nhận cung cách cư xử của bạn, có thể là để học biết 
một cách phản ứng thích hợp. Làm như vậy khá đơn 
giản và có thể có tác dụng như một động lực điều 
chỉnh mà tôi đã nói trong một phần trước đây. Điều 
này có thể nhanh chóng đưa mọi việc trở về vị trí 
thích đáng bằng vào việc nhắc nhở bạn: rõ ràng bạn 
đang cáu gắt lên chỉ vì những chuyện vặt. 


Cho dù tôi hoàn toàn không phải là loại người 
hành động dựa vào những gì mà người khác có thể 
nghĩ về mình (làm như vậy có thể là giả tạo và không 
trung thực), tôi thật sự vẫn nghĩ là có một giá trị 
nhất định trong việc cân nhắc - một cách lý tưởng 
- là chúng ta nên tỏ ra như thế nào trong cách nhìn 
của người khác. Tiến trình này có thể giống như một 
thứ đồng hồ đo trong nội tâm, nhắc nhở chúng ta về 
những mục tiêu và giá trị của mình. Lấy ví dụ như, 
nếu bạn đang nổi khùng lên trong căn hộ của mình, 


209 


ng bận tâtmt (futyện ạt 





nguyền rủa nó vì sự nhớp nhúa hay chật chội, và rồi 
bạn dừng lại một chút, thực hành bài tập này, bạn 
có thể sẽ đột nhiên cười nhạo chính mình và sự thiếu 
tư cách và lòng biết ơn đối với những gì đang có. Vì 
vậy, nếu cũng giống như tôi, bạn đôi khi nổi cáu lên 
vì những chuyện vặt trong nhà, hãy làm như Kr1s đã 
đề nghị và cố mà tưởng tượng xem mọi việc sẽ ra sao 
trong mắt nhìn của người khác. 


69. Nội tâm thế nào, cuộc sống thế ấy 


lải pháp mang tính triết lý này đã giúp 

ích cho tôi rất nhiều lần trong cuộc 
sống trưởng thành. Giá trị to lớn nhất của nó là có 
thể giúp bạn lấy lại sự quân bình của mình trong 
những lúc mà cuộc sống dường như quá bề bộn hay 
vượt khỏi tầm kiểm soát. Lý thuyết này xuất phát 
từ nhận thức là thế giới bên ngoài bạn - hoàn cảnh 
chung quanh, mức độ tiếng ồn, sự yên tĩnh hay hỗn 
loạn trong cuộc sống - thường là một sự phản ánh từ 
thế giới bên trong: mức độ bình thản, thư thái (hay 
sự thiếu vắng những yếu tố này) bạn đang có trong 
tâm trí. 


Nhiều người phản đối mạnh mẽ lý thuyết này, 
bởi vì nó có vẻ không chắc chắn mấy. Ai lại muốn tin 
rằng một cuộc sống hỗn độn có thể là kết quả của, 
cho dù chỉ một phần nào, một đầu óc cuồng nhiệt? 
Xét cho cùng, điều dễ tin hơn là: cuộc sống của bạn bề 


210 


ó9. (Xôi táâtm thế nào, c(đuộc sống thế ấu 





bộn phải do nơi hoàn cảnh chung quanh, do thời biểu 
làm việc, và những trách nhiệm phải cáng đáng. Tuy 
nhiên, nếu bạn có thể nhún mình một chút để chấp 
nhận rằng lý thuyết này đúng, điều đó sẽ có thể là 
cực kỳ hữu ích. Bởi vì, trong khi bạn chẳng có mấy 
khả năng kiểm soát thế giới bên ngoài, thì bạn lại 
thật sự có thể thay đổi được nhiều điều từ bên trong. 


Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất là 
cuốn “Wherever You Go, There You Are” (Dù bạn đi 
đến đâu, vẫn là bạn) của Jon Kabat-Zinn. Hãy suy 
nghĩ một chút về ý nghĩa then chốt trong tựa sách 
này. Nó nói lên một cách chính xác là, nếu bạn dễ 
căng thẳng, luôn hấp tấp, và thiếu tổ chức ở một nơi, 
bạn sẽ lặp lại y hệt những tính chất này cho dù bạn 
có đi đến một nơi nào khác. 


Lấy ví dụ, có bao giờ bạn đã gặp một người luôn 
luôn đến trễ? Liệu có ích gì không nếu bạn cho thêm 
người ấy 10 phút sớm hơn để chuẩn bị? Không, 
chẳng ích gì cả. Lý do rất đơn giản: thói quen tạo ra 
khuynh hướng đến trễ không phải được tạo ra từ nơi 
cái đồng hồ, hoặc thời gian trong ngày, hoặc thậm chí 
là số lượng công việc phải làm trong ngày đó. Thay 
vì vậy, nó xuất phát từ một xu hướng bên trong: thói 
quen luôn luôn đợi đến phút cuối cùng mới chịu ra 
đi. Bạn có thể thay đổi những yếu tố bên ngoài: nơi 
nào người ấy sẽ đến, người ấy sẽ gặp ai... nhưng rồi 
bằng cách nào đó, người ấy vẫn sẽ luôn luôn đến trễ. 
Người ấy sẽ luôn luôn có sẵn hàng khối lý do, nhưng 
sự thật vẫn không thay đổi: người ấy luôn luôn đến 


211 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





trễ. Thói quen này, cũng giống như bao nhiêu thói 
quen khác nữa, xuất phát từ bên trong con người 
và được phản ánh lại trong cuộc sống bên ngoài của 
người đó. 

Phần quan trọng nhất đề cập ở đây có liên quan 
đến câu hỏi: “Điều gì đến trước, tâm hồn yên tĩnh 
hay cuộc sống yên tĩnh?” Nếu bạn nghĩ đến tựa sách 
vừa nêu của Kabat-Zimn, câu trả lời là quá rõ ràng, 
cho dù khó được chấp nhận: “Một tâm hồn yên tĩnh 
dẫn đến một cuộc sống bình yên ở bên ngoài.” Nói 
cách khác, nếu cuộc sống của bạn dường như quá 
sức chịu đựng, nơi tốt nhất để bạn khởi sự việc hoàn 
thiện nó là bên trong tâm hồn mình. Có thể là bạn 
cần phải nghỉ ngơi, hoặc thay đổi nhịp độ làm việc. 
Có thể bạn cần thêm ít thời gian cho riêng mình. Có 
thể bạn cần giảm bớt thời gian xem ti-vi và dành 
thêm thời gian đọc những cuốn sách bổ ích. Hoặc là, 
việc tập ngồi thiền hay dành thời gian cầu nguyện 
có thể có ích chăng? Cũng có thể bạn cần ngủ ít hơn 
một chút, hoặc thức dậy sớm hơn để có ít thời gian 
yên tĩnh một mình. Mỗi người cần một phương thức 
điều chỉnh khác nhau, bởi vì mỗi người trong chúng 
ta có những nhu cầu khác nhau. Dù vậy, chính bản 
thân việc chấp nhận đơn giản rằng cội rễ của mọi 
vấn đề là nằm ở bên trong tâm hồn bạn, không phải 
do những hoàn cảnh bên ngoài, thường tự nó đã là 
một điều hữu ích, bởi vì nó quy trách nhiệm đúng 
vào nơi phát khởi vấn đề: bên trong tâm hồn mỗi 
chúng ta. Lần tới đây khi bạn có cảm giác quá tải 
hoặc chán nản, hãy tạm dừng đôi chút và soi rọi vào 


212 


70. Vạo quaớứt lệ tới ĐỚi e0 người cũ 





nội tâm. Nếu bạn làm như thế, tôi chắc bạn sẽ đồng 
ý rằng: cuộc sống bên ngoài được phản ánh từ thế 
giới nội tâm. Chỉ đơn giản nhận ra mối quan hệ này, 
bạn có thể sẽ biết rất rõ cần phải làm gì tiếp theo để 
giải quyết vấn đề. 


+#£a® #,a® 


70. Tạo quan hệ mới với con người 
cũ 


lều rất thường xảy ra với chúng ta là 

mắc vào những thói quen trong cung 
cách cư xử với mọi người trong gia đình và bất cứ 
ai chung sống cùng chúng ta. Những thói quen này 
bao gồm (nhưng không có nghĩa là chỉ giới hạn có thế 
này): phản ứng thái quá, giao tiếp không cởi mở, quy 
trách nhiệm, không lắng nghe, đòi hỏi những cung 
cách cư xử nhất định và thiếu quan tâm. 


Thật vậy, có vẻ như chúng ta càng quen thuộc 
với một người - như vợ, chồng, con cái, cha mẹ, bạn 
chung phòng... - chúng ta càng có nhiều khả năng 
rơi vào chỗ coi thường họ, tự cho rằng chúng ta đã 
biết cả những gì họ suy nghĩ hoặc cung cách cư xử 
nào mà họ sẽ có, rồi phản ứng với họ một cách dễ 
nóng giận, cũng như rất nhiều cách đối xử không 
cân nhắc khác nữa. Có vẻ như chúng ta luôn mong 
đợi những người mà ta yêu thương, hoặc chỉ đơn 
giản là sống chung, phải ứng xử theo những cách 
nhất định nào đó. Và rồi chúng ta dựa theo sự mong 


2158 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





đợi của mình để chỉ lưu ý đến những hành vi nào 
tương ứng với chúng, mà bỏ qua hoặc là không nhận 
thấy những hành vi khác nữa. 

Lấy ví dụ, có một thời gian tôi nhận ra tôi có thói 
quen dự báo trước là con gái tôi luôn phản đối những 
đề nghị của tôi về những hoạt động mới mà tôi nghĩ 
là nó thích. Tôi cho rằng nó có phần nào đó chống 
lại những sở thích của tôi, và dường như là tôi luôn 
luôn dự báo đúng. Tôi thường đề nghị một điều gì đó, 
và rồi nó thường đáp lại: “Con không thích.” Do nơi 
những kinh nghiệm đã qua giữa tôi với nó, và bởi vì 
sự chắc chắn của tôi về những phản ứng của nó, tôi 
đã khám phá ra một điều là chính tôi thường chỉ chú 
tâm tìm kiếm sự xác nhận cho những điều dự báo 
trước của mình là đúng. Tôi thổi phồng cách phản 
ứng của nó lên một cách quá đáng và cho rằng đó là 
động lực cố định của nó, thay vì phải luôn luôn xem 
xét mỗi trường hợp với cặp mắt khách quan, vô tư và 
một tâm hồn rộng mở. 


Tôi đã quyết định cố tạo ra một quan hệ mới với 
con gái tôi xoay quanh vấn đề thường xuyên lặp lại 
này. Tôi biết, cách duy nhất để làm được điều này là 
tự xem xét những yếu tố về phía tôi trong việc tạo ra 
vấn đề, thay vì là chỉ luôn chú ý đến các phản ứng 
của nó. Tôi nhìn lại cung cách quá cứng nhắc của tôi 
với các đề nghị của mình. Tôi xem xét cách thức mà 
tôi trình bày với nó những cơ hội mới. Tôi khám phá 
ra rằng, xét toàn diện vấn đề, thì điều rắc rối là ở về 
phía tôi. Thay vì khơi gợi những động lực từ phía nó, 


214 


70. Vạo quaớứt lệ tới ĐỚi e0 người cá 





sự nhiệt tình quá đáng của tôi tạo một không khí áp 
đặt. Phản ứng của nó đối với cảm giác bị áp đặt này 
thường là quyết định từ chối không tham gia điều gì 
mới cả. Điều này liên tục làm tôi thất vọng, và khiến 
cho tôi càng trở nên nhiệt tình hơn nữa. Bạn có thể 
tưởng tượng được việc làm như thế có kết quả “tốt” 
như thế nào! Khi tôi bắt đầu thay đổi về phía mình, 
quan hệ của chúng tôi cũng thay đổi. 


Sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi rất 
đáng kể. Giờ đây tôi hiểu rằng những điều tôi chờ 
đợi từ phía con gái tôi, nghĩa là việc tôi đòi hỏi nó 
phải đáp lại đề nghị của tôi như thế nào, cũng như là 
những dự báo về cách phản ứng sẽ có của nó, đã nói 
lên gần như toàn bộ vấn đề. Hóa ra là con gái tôi rất 
thích những hoạt động mới mà tôi đề xuất, nhưng nó 
thích thực hiện bằng thời gian của nó, không phải 
của tôi. Điều nó không thích là một người cha quá 
nhiệt tình, thúc đẩy nó quá nhanh chóng và đòi hỏi 
một sự đáp ứng cũng nhiệt tình như vậy. Bây giờ, 
nhìn rõ được những gì mình đã làm, tôi không quy 
lỗi cho con tôi chút nào. 

Bởi vì tôi đã chịu từ bỏ những định kiến của 
mình, con gái tôi lúc này có thể hiểu ra được rằng 
những khi tôi trở nên quá khích chính là một trong 
những cách bày tỏ tình thương của tôi. Cả hai chúng 
tôi cùng phát triển tốt và ngày càng hòa hợp nhau 
hơn. 


Để có thể tạo ra một quan hệ mới với một người 
thân, điều thiết yếu là bạn phải nỗ lực từ bỏ đi 


21ð 


g bận târmt (futyện oạặt 





những thương tổn cũ, những nguồn gốc của sự giận 
dữ, cũng như những định kiến - càng nhiều càng tốt. 
Điều này có nghĩa là một sự tha thứ hoàn toàn và 
cũng hết sức sẵn lòng khởi sự lại mọi việc. Có thể sẽ 
có người nào đó trong đời bạn, hoặc có thể là nhiều 
người, mà khi tạo ra một mối quan hệ mới sẽ mang 
lại nhiều lợi ích hơn. Tôi khuyến khích bạn cân nhắc 
nghiêm túc điều này. Phần thưởng có được sẽ rất 
ngọt ngào, và chắc chắn. Và điều thú vị nữa trong 
vấn đề là, chỉ riêng một mình bạn thay đổi mà thôi, 
không ai khác cần phải thay đổi cả. 


71. Những cuộc tấn công của ý tưởng 


( ý rong tất cả những cuốn sách tôi viết, và 


trong những bài diễn thuyết, tôi đều cố 
đưa vào đôi điều về chủ đề “những cuộc tấn công của 
ý tưởng”. Bởi vì gia đình là nguồn căng thẳng lớn 
cho rất nhiều người, nên tập sách này cũng không đi 
ngoài thông lệ đó. 

Chúng ta là những sinh vật biết suy nghĩ. Và bởi 
vì chúng ta liên tục suy nghĩ, nên rất dễ dàng quên 
mất đi, hoặc ít nhất là không nhận thấy sự thật 
rằng chúng ta đang suy nghĩ. Thay vì vậy, chúng ta 
chìm mất trong tư tưởng, sự suy nghĩ của chúng ta 
trở thành một thứ phản xạ tự động. Nói cách khác, 
chúng ta suy nghĩ đến mọi việc - bao nhiêu công việc 
phải làm, cuộc sống đã căng thẳng đến như thế nào, 


216 


71. ()(hững œuộc tấn (ôtqtg củ ý fttởntg 





chúng ta mắc kẹt trong những phần việc bận rộn 
thường xuyên đến mức nào... - mà không chủ động 
có một nhận thức tỉnh táo là mình đang suy nghĩ. 


Vấn đề rắc rối là, những suy nghĩ của chúng ta 
lại trở về với chúng ta dưới dạng những cảm xúc. 
Điều tôi muốn nói ở đây là, nếu chúng ta có những 
suy nghĩ giận dữ, chúng ta cảm thấy giận dữ. Nếu 
chúng ta có những suy nghĩ oán hận, chúng ta cảm 
thấy oán hận. Nếu chúng ta có những suy nghĩ hối 
hả, chúng ta cảm thấy như thể là mình không có 
đủ thời gian. Nếu chúng ta có những suy nghĩ căng 
thẳng, chúng ta cảm thấy căng thẳng. Bạn không tin 
tôi sao? Hãy thử cố tức giận vào lúc này đi, nhưng 
đừng nghĩ đến bất cứ điều gì làm bạn giận dữ. Bạn 
không thể làm như thế được. Trong thực tế, cảm xúc 
của bạn theo sau những suy nghĩ, hệt như một con 
cừu non đi theo mẹ. 


Một cách tiêu biểu, những cuộc tấn công của ý 
tưởng tự nó phát sinh từ một chuyện gì đó theo cách 
như thế này: Giả sử, bước vào một căn phòng dơ bẩn, 
thoạt tiên bạn phát khởi một ý tưởng như là: “Cái nơi 
khốn nạn này thật chẳng bao giờ được dọn sạch.” Tự 
thân một ý tưởng như thế, hẳn cũng không tai hại 
lắm. Tuy nhiên, chúng ta rất hiếm khi có đủ khôn 
ngoan để chận đứng ý tưởng này ngay lúc đó. Thay 
vì vậy, một ý tưởng này lại thường dẫn đến những ý 
tưởng khác như là: “Mình là người duy nhất ở đây 
phải làm hết thảy mọi việc.” và có thể là: “Tôi ghét 
nơi này quá.” Không bao lâu, chúng ta trở nên bực 


217 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





dọc và khó chịu, nhưng không hề nhận ra mức độ 
thật sự mà những ý tưởng của chúng ta đã đóng góp 
tạo thành sự đau khổ tỉnh thần này. 


Khi kiểu đối thoại tỉnh thần này diễn tiến, chỉ 
có hai điều có thể xảy ra. Thường xảy ra hơn, là việc 
bạn sẽ tiếp tục suy nghĩ theo cách này cho đến khi 
nhận lãnh hậu quả căng thẳng của những ý tưởng 
đó. Dòng tư tưởng của bạn có thể tiếp tục mãi cho 
đến khi nào có tiếng chuông cửa hoặc chuông điện 
thoại reo chẳng hạn. 


Tuy nhiên, cách chọn lựa khác hơn là nhận ra 
chính mình trong diễn tiến của cuộc tấn công bằng 
ý tưởng này, nhận rõ được điều gì đang xảy ra trong 
suy nghĩ của bạn. Tự nói với mình: “À, lại vướng 
vào nữa rồi đây.” hoặc một điều gì khác tương tự, có 
thể nhắc nhở bạn là chính những tư tưởng của bạn 
đang sắp làm cho bạn phát khùng lên, và làm tăng 
thêm bất cứ cảm giác căng thẳng nào đang có sẵn. 
Khi bạn trở thành một người quan sát tư tưởng của 
mình theo cách này, bạn sẽ có thể chặn đứng sự căng 
thẳng và bực tức ngay từ khởi điểm của nó, bằng 
cách thoát ra khỏi dòng tư tưởng đó và trở về ngay 
với giây phút hiện tại. Điều này giúp bạn lấy lại tư 
thế của mình bằng cách không để cho những ý tưởng 
của bạn có thể làm cho cuộc sống trở nên dường như 
khó khăn hơn cả thực tiễn vốn có. Điều rõ ràng là, 
khi bạn ngăn chặn những tư tưởng xấu đó càng sớm, 
sẽ càng dễ dàng hơn để tỉnh táo lại và trở về đúng 
hướng. 


218 


72. tg nói qttá côtt@ Điệc( ở tà 





Tôi không thể nói hết với bạn sự ích lợi mà giải 
pháp đơn giản nhỏ nhoi này đã mang lại trong cuộc 
sống của chính tôi và của hàng ngàn người khác 
khi áp dụng nó. Bạn sẽ thấy vui với giải pháp này - 
nhưng tôi phải cảnh báo với bạn trước, mặc dù khái 
niệm này có vẻ đơn giản, không phải bao giờ nó cũng 
dễ dàng để thực hiện. Một khi bạn đã bất đầu chú 
ý đến, bạn có thể sẽ khám phá ra rằng bạn thường 
có rất nhiều cuộc tấn công của ý tưởng, nhiều hơn là 
bạn tưởng. Nhưng lợi ích có được là xứng đáng. Với 
sự rèn luyện đôi chút, bạn sẽ được dễ chịu hơn nhiều 
trong gia đình. 


72. Đừng nói quá công việc ở nhà 


(3 ất chấp khối lượng công việc khủng 
khiếp thực tế phải được làm xong ở nhà 


mỗi ngày, vẫn phải thừa nhận là có một khuynh 
hướng gần như phổ biến: cường điệu quá đáng những 
gì phải được làm và khoảng thời gian chúng ta thật 
sự dành ra để làm những công việc đó. 


Trước khi bạn nhảy chồm lên và bảo tôi: “Chỉ 
nói thì dễ thôi. Khối lượng công việc của tôi không hề 
được cường điệu.” hãy để tôi thừa nhận một điều là, 
tôi cũng mắc vào thói quen xấu này như bao nhiêu 
người khác vậy. Tôi đã tự bắt gặp chính mình nhiều 
lần nói những câu như thế này: “Tôi đã lau dọn suốt 
ngày rồi.” hoặc là “Phải mất đến 4 giờ để lau dọn căn 


219 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





gác.” Trong thực tế, tôi đã làm việc lau dọn trong 
khoảng tối đa là vài giờ, hoặc là làm những chuyện 
vặt vãnh trên căn gác trong chừng một đến hai giờ. 
Một người bạn tôi thường nói với các con của cô ấy 
những điều như là: “Mẹ phải mất thì giờ cho các con 
ăn suốt cả ngày.” Và cho dù sự thật là cô ấy phải 
chăm sóc cho con cái gần như trọn ngày, và dù rằng 
việc cho con ăn cũng chiếm một phần lớn thời gian 
trong công việc, nhưng bây giờ cô ấy cũng thừa nhận 
rằng thời gian thật sự để chuẩn bị thức ăn, cho ăn và 
dọn rửa chỉ chiếm lên đến tổng cộng là một giờ rưỡi! 


Điều này là quan trọng, bởi vì nếu bạn cường 
điệu hóa năng lực bỏ ra với rất nhiều công việc, điều 
đó sẽ có vẻ như quá bận rộn, như thể là cuộc sống 
của bạn chỉ toàn là những công việc vặt vãnh như 
thế. 


Thật không may là, điều này đã trở nên gần như 
một dấu hiệu để bày tỏ tình trạng là mình bận rộn 
hơn hết thảy mọi người khác, để phàn nàn với bạn 
bè, vợ con... về tất cả những gì mà chúng ta đang 
làm. Hầu như bạn chẳng bao giờ được nghe ai đó 
thừa nhận rằng anh ta, hay chị ta đã có được 30 
phút nghỉ ngơi hoặc nằm đọc báo trên trường kỷ, 
hoặc là đã nói chuyện qua điện thoại với bạn thân 
một lúc khá lâu... mặc dù thực tế là, những việc như 
vậy cũng có thể là một phần đã có trong ngày. 


Thoạt nhìn thoáng qua thì có vẻ như cũng không 
phải là chuyện to tát gì lắm khi có nói quá lên một 
chút về những công việc phải làm trong nhà. Nhưng 


220 


72. tdg nói qttá côttg Điệc ở tí tà 





khi bạn xem xét sự việc một cách kỹ lưỡng hơn, bạn 
sẽ nhận ra một số sự thật đáng ngạc nhiên. Khi bạn 
nói quá lên về những gì mà bạn thật sự phải làm, 
điều đó đặt rất nhiều năng lực tỉnh thần lên đối 
tượng được đề cập, thổi phồng sự việc lên quá mức 
thực tế, và làm cho cuộc sống của bạn có vẻ như khó 
khăn hơn cả mức độ vốn có. Điều này làm bạn cảm 
thấy thương hại cho chính mình, và tạo một cảm 
giác là không có sự giúp đỡ nào. Việc nói quá lên 
cũng góp phần tạo ra sự mệt nhọc về cả tỉnh thần 
lẫn thể lực bằng cách là gợi nhắc cho bạn rằng có 
bao nhiêu việc để làm, có bao nhiêu việc luôn luôn 
phải làm, và thời gian thì hạn chế như thế nào để 
làm xong hết thảy những công việc ấy. Cuối cùng, 
nó xóa đi cảm giác biết ơn của bạn đối với cuộc sống, 
bởi vì nó làm bạn dễ mất đi cảm giác quân bình và 
sự kiên nhẫn. Nói cách khác, thay vì chấp nhận việc 
chăm sóc công việc nhà như một phần tất nhiên trọn 
vẹn (nghĩa là đi kèm với việc sở hữu một căn nhà), 
điều này lại làm cho bạn chỉ chú ý vào khối lượng 
công việc phải làm khi có một căn nhà. Nó làm cho 
bạn không thấy được toàn cảnh trong một bức tranh 
rộng lớn, và cuối cùng dẫn đến bực dọc vì một điều 
mà lẽ ra phải là một đặc ân trong cuộc sống. 


Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh là, tôi không 
phủ nhận khối lượng công việc nhiều khủng khiếp 
phải làm ở nhà. Hãy tin tôi, tôi đồng ý với bạn về 
điều này. Và tôi cũng không muốn xem thường ai 
cả, dù là đàn ông hay phụ nữ, những người đã nhận 
lãnh phần chia sẻ trách nhiệm công bằng của mình 


221 


ng bận tâtmt (futJện oạặt 





là những công việc khó khăn, mà hầu như rất dễ 
bị xem thường - những công việc ở nhà. Tuy nhiên, 
thực tế vẫn tôn tại là: nếu bạn tránh được khuynh 
hướng, mà quá nhiều người trong chúng ta hay mắc 
phải, là nói quá lên về những gì mà mình thật sự 
làm, thì sự căng thẳng đi đôi với cuộc sống ở nhà 
của bạn sẽ giảm đi đáng kể. Bạn sẽ có thể đánh giá 
cao những lần tạm nghỉ và khoảng thời gian dành 
riêng cho bạn, mà bạn thật sự sử dụng để vui thích, 
thay vì chỉ tập trung chú ý rằng cuộc sống của bạn 
không gì khác hơn là những công việc vặt vãnh nối 
tiếp nhau không dứt. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, 
thử xem bạn có thể nào từ bỏ được khuynh hướng nói 
quá lên về công việc của mình, để có thể chú ý nhiều 
hơn một chút đến những niềm vui trong cuộc sống. 


73. Hãy trân trọng cuộc sống 
- 


phần cuối của nhiều bức thư, tôi vẫn 

thường dùng một lời chào để kết thúc là 
“Hãy trân trọng cuộc sống” trước khi ký tên mình. 
Tôi cũng thường dùng câu này khi ký tên vào một 
cuốn sách cho bạn đọc, và đôi khi với những thư 
điện tử được gởi đi trong công việc. Đây là một trong 
những phương thức mà tôi cố gắng dùng để nhắc nhỏ 
mọi người về sự quý giá của cuộc sống, rằng chúng 
ta may mắn biết bao được ở nơi đây, tổn tại trên 
hành tỉnh này. Khi tôi sử dụng câu này, tôi muốn 
nói rất thật lòng. Trong thực tế, tôi tin rằng việc biết 


222 


73. 26a trân trọng ctộc sống 





ơn cuộc sống là một phương pháp, nếu không nói là 
quan trọng nhất, để có được một cuộc sống thanh 
thản. Biết ơn cuộc sống có thể giúp bạn đặt gần như 
là tất cả mọi thứ vào đúng chỗ của nó. 


Rất thường khi chúng ta coi món quà vô giá là 
cuộc sống này như một điều đương nhiên có được. 
Chúng ta quay quắt như thể là mình sẽ sống mãi 
mãi, ứng xử theo những thói quen thay vì bằng vào 
sự khôn ngoan của mình, và không quan tâm được 
đến những điều đáng quan tâm nhất trong cuộc 
sống. Chúng ta thường không nhận ra được và biết 
ơn, không chỉ là những gì chúng ta có - nhà cửa, gia 
đình, bạn bè, tài sản, và sức khỏe - mà thậm chí đến 
cả chính bản thân cuộc sống nữa. 

Tôi đã nhận ra một điều là, khi tôi thật sự biết 
ơn đối với món quà cuộc sống, rất nhiều chuyện vặt 
vãnh trước đây vẫn thường làm tôi bực mình trở 
nên không còn đáng kể nữa. Lòng biết ơn đối với 
cuộc sống đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó và cho 
phép tôi giảm đi sự bực dọc, quá khích. Trong thực 
tế, khi tôi cảm thấy thật sự biết ơn cuộc sống, gần 
như không có gì còn có thể làm tôi bận tâm. Đôi khi, 
thậm chí tôi còn có thể nhìn ra được khía cạnh khôi 
hài trong tất cả những chuyện hỗn độn. 


Khi bạn cố gắng nhắc nhở người khác biết trân 
trọng cuộc sống, bạn không thể nào tự mình không 
làm như thế. Hãy thử vào lúc nào đó xem. Nhắc nhở 
những người thân của bạn, như vợ (hoặc chồng), con 
cái, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm, hoặc là bất cứ a1 đó, 


225 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





là hãy trân trọng cuộc sống, và quan sát xem điều gì 
xảy ra với bạn. Bạn có thể sẽ được gắn liền với cảm 
giác biết ơn, hoặc cảm thấy được may mắn. Cuộc 
sống của bạn sẽ được hoàn thiện, cũng như là cuộc 
sống của những người quanh bạn nữa. 


Biết ơn cuộc sống sẽ nhắc nhở bạn phải có lòng 
tốt, biết khiêm tốn và rộng lượng, và thậm chí biết 
thường xuyên dành đôi chút thời gian tạm dừng mọi 
việc để thưởng thức một chút hương hoa hồng. 


Tôi khuyến khích bạn áp dụng giải pháp này một 
cách thật lòng, và thực hiện nó trong cuộc sống hằng 
ngày của bạn. Hãy nhắc nhở người khác thường 
xuyên biết trân trọng cuộc cuộc sống. Làm như vậy 
là một đóng góp to lớn cho nhân loại và cũng ích lợi 
cho chính bản thân bạn nữa. 


74. Đừng lặp lại những lỗi lầm cũ 


ách đây nhiều năm, tay chơi tennis lỗi 

lạc người Úc Ken Rosewall được hỏi về bí 
quyết thành công của mình. Trong cuộc phỏng vấn 
đặc biệt này, anh ta đáp lại là: “Tôi mắc rất nhiều 
sai lầm, nhưng tôi thường không lặp lại chúng.” Sự 
tự tin mà anh ta bộc lộ trong câu trả lời này làm tôi 
nhớ mãi. Tôi đã nhận ra là câu nói của anh ta cực 
kỳ hữu ích trong việc làm giảm nhẹ đi những căng 
thẳng trong cuộc sống gia đình. 


Nếu bạn nghĩ đến điều này, những sai lầm thật 


224 


74. ng lặp lại những tôi lầm ca 





sự không còn là chuyện to tát nữa. Trong thực tế, 
hầu hết chúng ta đều sẽ thừa nhận, chúng ta cần 
phải có những lỗi lầm để có thể học hỏi và lớn lên. 
Tôi tin rằng vấn đề là ở chỗ, chúng ta không sẵn 
lòng thừa nhận hoặc xem xét kỹ những lỗi lầm đã 
mắc phải, và vì vậy dẫn đến một xu hướng là lặp lại 
chúng - đôi khi là rất nhiều lần. 

Một trong những sai lầm liên tục của tôi là muốn 
trả lời chuông điện thoại ở nhà, bất kể là đang bận 
rộn như thế nào. Đôi khi tôi đang làm cùng lúc đến 
hai hoặc ba việc, và đã trễ giờ đưa một trong hai đứa 
trẻ đến trường. Lúc ấy chuông điện thoại reo. Thay 
vì để cho máy trả lời tự động nhận điện, tôi thường 
làm cho gánh nặng rắc rối của mình thêm lên hơn 
nữa bằng cách tự mình trả lời. Thế rồi ai đó ở đầu 
dây bên kia lại cần đến tôi, trong khi mọi thứ khác 
vẫn còn đó chưa được làm xong. Người nói chuyện 
qua điện thoại thường là luôn luôn cảm thấy được sự 
hối hả của tôi, thậm chí đôi khi còn hỏi lại: “Thế tại 
sao ông lại quan tâm được đến việc nhấc ống nghe 
kia chứ?” Hẳn là tôi phải lặp lại lỗi lầm này có đến 
hàng trăm lần mới dứt bỏ được nó. Từ khi tôi không 
lặp lại - thật là nhẹ nhõm đi biết bao. 

Bởi vì tôi có thể thừa nhận lỗi lầm mình đang 
mắc phải, tôi có thể thực hiện được một sự điều chỉnh 
đơn giản những hành động theo thói quen của mình. 
Giờ đây, nếu tôi đang bận và chuông điện thoại reo - 
chỉ đơn giản là chuông điện thoại đang reo, thế thôi. 
Thậm chí tôi cũng không cân nhắc đến chuyện có trả 


225 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





lời hay không nữa. Sự thay đổi đơn giản này mang 
lại một sự bình thản lớn lao cho những gì mà trước 
đây đã từng là chuyện dễ cáu nhất trong ngày. 


Tôi đã vượt qua được nhiều lỗi lầm lặp lại, chẳng 
hạn như việc can thiệp quá sâu vào những trận cãi 
vã của lũ trẻ, cố đưa quá nhiều công việc vào thời 
biểu một ngày, để quá lâu mới lau dọn bàn giấy của 
mình ở nhà, và nhiều, nhiều chuyện khác nữa. 


Hãy tự nhìn vào những lỗi lầm của chính bạn. 
Việc bạn mắc phải lỗi lầm không phải là chuyện 
quan trọng. Câu hỏi quan trọng hơn là, bạn có lặp 
lại những cách ứng xử hoặc lỗi lầm - mà bạn có thể 
thay đổi được - của mình hay không? Trong hầu hết 
các trường hợp, câu trả lời là có. Tôi có thể đảm bảo 
với bạn rằng, sẽ có một cảm giác hết sức cởi mở khi 
bạn chấp nhận những lỗi lầm của mình và quyết 
định thực hiện sự thay đổi. Bằng cách đó, bạn không 
còn mãi mãi lặp lại chúng như một chuyện đương 
nhiên định sẵn nữa. 


75. Khi ai đó không hiểu được vấn đề 


ó lẽ bạn thường nghe câu nói này: “Anh ấy 
chẳng hiểu được vấn đề này.” Người được 
đề cập ở đây không hiểu được, hoặc tiếp thu được ý 
nghĩa của vấn đề. Lấy ví dụ, tôi còn nhớ khi tôi cố 
dạy cho đứa con gái đầu của tôi cộng hai số lại với 
nhau. Cũng giống như tất cả chúng ta, trước khi nó 


226 


75. “Xi ai đó không tiểu được ấn đè 





hiểu được nguyên tắc của phép cộng như thế nào 
trong thực tế, nó vẫn luôn bám vào cách sử dụng các 
ngón tay của nó, và bất cứ vật gì khác cần đến để 
cộng các số lại với nhau. Thế nhưng, như một phép 
lạ, vào lúc mà nó hiểu được vấn đề, nó bắt đầu phát 
triển kiến thức cần thiết cho sự việc. 


Không cần phải nói, tất nhiên sẽ là ngốc nghếch 
(hoặc thô bạo) nếu như giận dữ với con bé chỉ vì nó 
chưa hiểu được phép cộng trước khi nó phát triển 
được đầy đủ trí óc để nhận biết. Thay vì vậy, cũng 
giống như hầu hết các bậc cha mẹ quan tâm đến con 
cá1, vợ tôi và tôi cố hết sức kiên nhẫn và dành cho nó 
đủ thời gian cần thiết để hiểu được vấn đề. 

Thật dễ dàng thấy được sự hiểu biết quan trọng 
như thế nào khi chúng ta nói đến một đứa bé ð hay 
6 tuổi đang học đếm. Sẽ là một điều hoàn toàn khác 
trong trường hợp chúng ta nghĩ rằng một người nào 
đó hẳn là đã biết một điều gì. Tuy nhiên sự việc cũng 
quan trọng như vậy. Lấy ví dụ, nếu bạn có một người 
vợ luộm thuộm, cẩu thả, bạn có thể nghĩ rằng (và có 
lẽ là không đúng) cô ta thật sự hiểu được việc lau 
dọn sạch sẽ là như thế nào, hoặc thế nào là sống vén 
khéo trong một giới hạn tiền bạc. Bạn cũng có thể 
có những suy nghĩ mặc nhiên tương tự như vậy với 
con cái về những chuyện như là ý nghĩa của những 
từ yên lặng, kiên nhẫn, ngoan ngoãn và nhiều điều 
khác nữa mà bạn và tôi đương nhiên phải hiểu. Tuy 
nhiên, sự thật là nhiều điều chúng ta mặc nhận như 
là kiến thức chung đôi khi lại không phải là như vậy. 


227 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





Trong rất nhiều trường hợp , vấn đề không nằm 
ở chỗ là một người nào đó không muốn, hoặc không 
sẵn lòng giúp đố, mà chỉ đơn giản là vì người đó 
không hiểu được vấn đề mà bạn đề nghị làm. Giống 
như thể là bất đồng ngôn ngữ vậy. 


Khi bạn cân nhắc đến vấn đề này, mức độ bực tức 
của bạn sẽ giảm xuống rất đáng kể. Nhận thức đúng 
và sự cảm thông sẽ thay chỗ cho những đòi hỏi và 
phê phán. Thay vì hành động với sự căng thẳng, bạn 
sẽ có nhiều khả năng trở thành một người thầy kiên 
nhẫn, một cộng tác viên trong quá trình giúp đỡ một 
người khác nắm hiểu được vấn để. Người mà bạn 
đang tiếp cận đó sẽ trở nên dễ cộng tác hơn nhiều. 
Bạn sẽ khơi dậy được những gì tốt đẹp nhất ở người 
ấy, không phải là những gì tôi tệ nhất. 


Vợ tôi đã có một phát hiện thú vị về một trong 
những người giữ trẻ mà chúng tôi yêu thích nhất. 
Mặc dù cô này rất tuyệt vời trong việc chăm sóc lũ 
trẻ, nhưng chúng tôi thường khi trở về nhà luôn 
nhìn thấy căn bếp hỗn độn như thể là có một quả 
bom vừa mới nổ. Chúng tôi liên tục nhắc nhở cô ta là 
phải lau dọn sạch bất cứ vết bẩn nào đã vấy ra, và 
cô ấy luôn miệng trả lời: “Vâng, được mà. Không sao 
đâu.” Dù vậy, lần này sang lần khác, lúc nào trở về 
nhà chúng tôi cũng đều nhìn thấy quang cảnh nhớp 
nhúa không thay đổi. Chúng tôi bắt đầu trở nên hết 
sức bực bội, và xem xét đến chuyện cho cô ta nghỉ 
việc, thì Kris đột nhiên nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ cô 
ấy thật tình không hiểu ý nghĩa lau dọn sạch theo 


228 


7ó. (tttợ (dúcđfÍt tratợg xử trong gia đìnft 





chúng tôi nói là như thế nào. Trước sự kinh ngạc của 
chúng tôi, hóa ra là Kris hoàn toàn đúng. Đối với cô 
ta, gian nhà bếp đã sạch sẽ đủ mức cần thiết. Hiển 
nhiên là vì gian bếp ở nhà cô ta vẫn thường xuyên 
ở trong tình trạng như thế. Và đối với gia đình cô 
ta thì như thế là chẳng có vấn đề gì. Nhưng ở nhà 
chúng tôi thì lại là một rắc rối lớn. 

Câu chuyện này có một kết thúc tốt đẹp. Kris và 
tôi bỏ ra khoảng 30 phút để cho cô ấy thấy rõ một 
cách chính xác chúng tôi muốn như thế nào và làm 
sao để đạt được điều đó. Cho đến ngày nay, gian bếp 
luôn luôn sạch bóng mỗi khi chúng tôi trở về nhà. Bí 
quyết ở đây không phải là to tiếng, bực dọc và đuổi 
việc, mà là giúp cô ta hiểu được vấn đề thế nào là 
một gian bếp sạch sẽ. Hãy thử nghiệm giải pháp này 
và rồi bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề hằng 
ngày, nhanh chóng và dễ dàng. 


76. Cung cách ứng xử trong gia đình 


ua nhiều năm, tôi đã từng nghe nhiều người 

than phiền rằng những người thân trong 
gia đình họ đối xử với họ khác biệt hơn là với bất cứ 
ai khác. Phần lớn mọi người đều ngạc nhiên và thất 
vọng vì đôi khi họ bị chính những người thân trong 
gia đình mình coi thường, ngắt lời, không lắng nghe, 
hoặc đối xử với họ thiếu sự tôn trọng hơn nhiều so 
với cung cách đối xử dành cho bạn bè, đồng nghiệp 


229 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





hoặc thậm chí là những người xa lạ. Nhiều người 
cũng lấy làm ngạc nhiên khi họ lại gặp phải nhiều 
sự bất đồng hơn từ những người trong gia đình so với 
từ bất cứ ai khác. 

Nếu bạn muốn có một cuộc sống thanh thản hơn 
trong gia đình, điều thiết yếu là bạn phải hiểu rõ 
được sự thật không thể tránh khỏi này. Những thành 
viên trong gia đình chúng ta - những người mà ta 
yêu thương nhiều nhất - đúng là có đối xử với ta 
khác hơn với những người khác. Chúng ta biết được 
những chuyện tốt nhất cũng như xấu nhất ở nơi họ. 
Và tương tự, họ cũng biết được những chuyện tốt 
nhất cũng như xấu nhất ở nơi ta. Một trong những 
lý do cho việc này là vì chúng ta cảm thấy thoải mái 
nhất với những người mà chúng ta gần gũi thân 
thiết nhất. Chúng ta ít phải “giữ kế” và cũng cảm 
thấy ít sợ mất mát. Chúng ta thấy yên tâm hơn khi 
hành xử theo một cách nhất định nào đó. Nói cách 
khác, chúng ta không hề lo lắng rằng nếu chúng ta 
bộc lộ sự giận dữ, thất vọng hay bực tức sẽ gây nguy 
hại đến sự yêu thương mà chúng ta nhận được từ 
gia đình. Điều này tạo ra cảm giác như là chúng ta 
không bị đe dọa có thể mất đi những tình cảm ấy. 
Xét cho cùng, trong môi trường gia đình, chúng ta 
rất hiếm khi, nếu có bao giờ, phải che giấu tình cảm 
hoặc là giả vờ theo một cách không chân thật. 


Thường thì các thành viên trong gia đình có thể 
khơi ra những gì tổi tệ nhất của chúng ta - họ kích 
động chúng ta theo cách khác hơn là bất cứ người 


250 


76. (2uwqg (dúcœÑh trtag xử trong gia đình 





ngoài nào. Khuynh hướng tự nhiên này là do nơi 
một sự thật đơn giản: sự quen thuộc. Những người 
trong gia đình hoàn toàn được thoải mái với chúng 
ta. Thông thường họ thấy được năng lực của ta cũng 
như những điểm yếu kém. Bởi vì họ biết chúng ta 
quá rõ, họ có nhiều khả năng thấy được những lỗi 
lầm và bản chất thật sự của con người chúng ta. 
Thay vì chống lại với những sự thật này, chúng ta 
có thể học biết phải đánh giá cao chúng. Trong một 
chừng mực, thật là thoải mái khi biết rằng mình có 
thể được là chính mình - và dù vậy vẫn được yêu 
thương. 


Không nghi ngờ gì nữa, các con tôi có thể thấy 
được những gì tốt nhất và xấu nhất trong cung cách 
cư xử của tôi. Đôi khi, gần như là một điều bối rối 
cho tôi - và buồn cười đối với chúng - với thực tế tôi 
là người dạy cho người khác có cuộc sống thư giãn 
hơn! Thỉnh thoảng, có những lần tôi từ nhà đến dạy 
một lớp học hoặc đi diễn thuyết chỉ ngay sau khi vừa 
có một trận cãi nhau hoặc bất đồng với một trong hai 
đứa nó. Có một lần, đứa con gái lớn của tôi nói với 
tôi bằng một giọng châm chọc khi tôi đang chuẩn bị 
rời nhà: “Bố ơi, bố chỉ có đi mà dạy cho người ta thư 
giãn thôi.” Khốn khổ! Nhưng đĩ nhiên là nó hoàn 
toàn đúng. 

Cách duy nhất để vượt qua tâm trạng bối rối 
về tất cả những điều này là chấp nhận chúng, như 
là những việc đương nhiên phải xảy ra - biết rằng 
những chuyện thế này cũng xảy ra cho tất cả mọi 


231 


g bận tâtmt (futyện oạặt 





người khác. Phải biết rằng không hề có ngoại lệ, và 
rằng điều đó không sao cả. Trong thực tế, những 
điều này thật sự là rất tốt cho chúng ta. Chúng chắc 
chắn sẽ giữ cho chúng ta tính khiêm tốn. Và theo 
một cách kỳ lạ nào đó, tạo ra tính độc đáo cho cuộc 
sống gia đình. Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn có lẽ 
sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được một người lạ nói 
chuyện với mình bằng cung cách giống như vợ hoặc 
con cái ở nhà. 

Khi bạn biết chấp nhận thay vì là chống lại 
khuynh hướng tự nhiên này trong gia đình, bạn sẽ 
bắt đầu nhận ra tính khôi hài và hoàn toàn vô tư 
trong đó. Bạn cũng có thể sẽ bắt đầu nhận ra rằng 
bạn đang đối xử hệt như thế với các thành viên khác 
trong gia đình. Bởi vậy, thôi đừng căng thẳng nữa và 
hãy dễ dãi hơn một chút với những người thân của 
bạn. Bất chấp những cảm giác đôi khi khó chịu, họ 
thật sự yêu thương bạn, và cách cư xử của họ thường 
là một món quà khó nhận ra. 


77. Đi cắm trại 


Í ý hoạt nghe, đây có vẻ như một đề xuất kỳ 

quặc, nhưng tôi nói hoàn toàn nghiêm 

túc. Nếu có bao giờ bạn cần đến một giải pháp có 

thể gần như đảm bảo giúp bạn lấy lại được sự đánh 

giá cao đối với gia đình và những tiện nghi trong đó, 

chính là giải pháp này. Và hơn thế, bạn còn có được 
nhiều niềm vui nữa. 


252 


77. ¡ œdưm trại 





Tôi có một người bạn, có lần đã dành cả mùa hè 
để đưa những trẻ em nghèo dự một chuyến đi cắm 
trại mang ba-lô. Chuyến đi được đề ra nhằm mục 
đích - và nhiều điều khác nữa - giúp các em biết 
đánh giá cao cuộc sống hằng ngày của mình. Anh 
bạn cho tôi biết là chuyến đi đã thành công một cách 
tuyệt vời. Khi bọn trẻ tiếp cận với vẻ đẹp thiên nhiên, 
cũng như sự gian khổ và thiếu tiện nghi trong việc 
cắm trại, chúng trở về với một cảm giác mới, biết ơn 
cuộc sống trong những căn nhà mà chúng may mắn 
có được, cho dù là có đơn sơ đến mức nào. 


Tôi đã nhận thấy được những kết quả tương tự 
như thế khi tôi đưa gia đình đi cắm trại một chuyến 
ngắn chỉ có vài đêm. Bao giờ cũng vậy, chúng tôi sẽ 
trở lại nhà với một thái độ khiêm tốn và tốt đẹp hơn. 


Khi bạn đi ra ngoài đến những vùng hoang dã, 
những chuyện đơn giản nhất - mà thường ngày 
chúng ta vẫn xem là điều tất nhiên không cần quan 
tâm - trở nên quan trọng hơn nhiều: nấu ăn, nước 
nóng pha cà phê, sắp dọn chỗ ngủ, dọn rửa, tắm vòi 
sen, đọc sách ban đêm... và còn nhiều chuyện nữa. 
Trong thực tế, một chuyện đơn giản như đi vệ sinh 
cũng có thể trở nên một điều đáng kể. Tùy theo nơi 
mà bạn cắm trại, bạn có thể phải đi bộ một quãng rất 
xa để đến nhà vệ sinh, hoặc là trong một số trường 
hợp có thể phải tự đào hố lấy. 

Đừng hiểu sai những gì tôi nói. Việc cắm trại quả 
thật rất vui và tôi tin là rất tuyệt cho tỉnh thần của 
bạn nữa. Dù vậy, nó đòi hỏi phải làm nhiều việc và 


235 


nug bận tâtmt (futyện ạt 





rất thiếu tiện nghi. Mùa hè năm rồi, Kris và tôi đưa 
bọn trẻ đến một khu rừng trong chuyến đi trại và du 
ngoạn hàng năm của chúng tôi. Cả hai đứa trẻ đều 
bị muỗi cắn đỏ cả người. Chúng cũng bỏ lỡ chương 
trình ti-vi mà chúng yêu thích, cũng như những 
cuốn sách mà chúng tôi không thể nhét nổi vào xe 
hơi. Đột nhiên, căn nhà của chúng tôi trở nên dường 
như không đến nỗi tệ lắm đối với bọn trẻ - và cả 
chúng tôi nữa. 

Một điều có thể chắc chắn khi bạn đi cắm trại, 
là khi trở lại nhà, bạn sẽ thật sự tận hưởng và trân 
trọng cả việc được tắm nước nóng và ngủ trên giường 
nệm mềm mại, thoải mái. Bởi vậy, lần tới đây khi 
bạn tự bắt gặp mình than phiền về chuyện nhà cửa, 
có thể vì bất cứ lý do gì, hãy dự tính ngay cho một 
chuyến đi trại, và để mà xem, sự phàn nàn của bạn 
sẽ tự nhiên tan biến mất. 


78. Xem trẻ con như những người thầy 


ris và tôi tin rằng ý tưởng này là rất 

hữu ích, đến nỗi chúng tôi thường lặp 
lại cho nhau nghe. Điều này có nghĩa là, bạn đừng 
xem các con như một phần mở rộng của chính mình, 
hoặc như những đối tượng mà bạn cần phải chăm 
sóc. Thay vì vậy, hãy nghĩ rằng chúng là những con 
người, hiện diện nơi đây - cùng với nhiều lý do khác 
nữa - là để dạy cho bạn biết về nhiều khía cạnh 


234 


7®. 2c: trẻ eo ndfutt tđqftđữatg tgưười thầu 





trong cuộc sống, mà không ai khác có thể dạy cho 
bạn được. Ý tưởng này sẽ giúp bạn học được nhiều 
điều từ trẻ con, và biết đánh giá cao chúng hơn là 
trước đây bạn vẫn tưởng. 


Cho dù là bao nhiêu tuổi, trẻ con vẫn là những 
người thầy tốt nhất của chúng ta. Chúng có khả năng 
dạy cho ta nhiều bài học quan trọng nhất trong cả 
cuộc đời - những điều như là sự kiên nhẫn, lòng yêu 
thương vô điều kiện, sự tôn trọng lẫn nhau, những 
giải pháp sáng tạo cho nhiều vấn đề, sự chấp nhận 
những thay đổi tất yếu, và đón nhận khi sự việc 
đến. Từng ngày, từng giờ, trẻ con luôn mang lại cho 
chúng ta những kinh nghiệm nối tiếp nhau, gần như 
bao giờ cũng có khả năng dạy cho chúng ta một điều 
gì đó có giá trị lâu dài. 

Trong chúng ta, ai đã có con cái đều biết rằng 
không có phần thưởng nào đáng giá hơn, và cũng 
không gì thách thức hơn, là những trách nhiệm 
hằng ngày trong việc nuôi dạy con cái. Và nhiều 
người trong chúng ta sẽ thừa nhận rằng không ai có 
thể kích động chúng ta hoặc thử thách cảm xúc của 
ta giống như là con cái. Tuy nhiên, lần tới đây khi 
chúng chọc giận bạn, tôi đề nghị là bạn hãy nhìn vấn 
đề khác hơn đi một chút. Thay vì phản ứng đơn giản 
theo như cách bạn vẫn thường làm, hãy cố gắng thử 
nghiệm đôi chút. Thử xem bạn có thể xác định được 
bài học nào mà đứa bé có thể mang đến cho bạn hay 
chăng? Tự hỏi mình: “Bằng cách nào mà con bé (hay 
thằng bé) có thể được xem như là thầy của mình?” 


235 


ttg bận tâtt cfutyệnt ạt 





Tôi đã thử giải pháp này cách đây ít lâu, và đây 
là những gì đã xảy ra. Một trong những điểm dễ chọc 
giận của tôi là khi các con tôi dám cãi lại với tôi. Cho 
dù vì bất cứ lý do gì, điều này luôn luôn nặng nề nhất 
đối với tôi so với những thách thức khác trong ngày. 
Phản ứng thông thường của tôi với giọng điệu bất 
kính này là bắt đầu lên giọng giảng giải với chúng. 
Và bạn cũng có thể biết là, cách làm này chẳng có 
mấy tác dụng đối với cách cư xử của chúng, trong 
hiện tại cũng như tương lai. Tuy nhiên, lần này tôi 
đã cố nhìn vào vấn đề một cách khác biệt hơn. Tôi tự 
hỏi mình: “Liệu có điều gì mình có thể học hỏi ở đây 
chăng?” và “Liệu có điều gì mà con bé đang vô tình 
dạy cho mình chăng?” 

Tôi đi đến kết luận là có, cho cả hai câu hỏi này. 
Tôi khám phá được hai điều. Thứ nhất, tôi cần phải 
kiên nhẫn hơn nhiều. Bởi vì tôi có khuynh hướng 
phản ứng quá nhanh với những gì mà tôi cho là sự 
phản đối, nên tôi thường thổi phồng các nhận xét đưa 
ra của con tôi. Nói cách khác, khi tôi kiên nhẫn hơn 
và chịu lùi một bước, tôi nhận ra được rằng những 
nhận xét của nó không hề bất kính như tôi đã hiểu 
sai trước đó. Chẳng phải là chuyện gì to tát cả. 


Thứ hai, tôi khám phá ra rằng con gái tôi đã học 
giao tiếp chủ yếu là qua những giao tiếp với mẹ nó 
và tôi. Có những lúc, tôi không chăm chú lắng nghe 
người đối diện, dù vậy tôi khăng khăng đòi hỏi là nó 
phải biết lắng nghe. Khi tôi nhìn vào sự việc một cách 
trung thực, tôi nhận ra rằng nó thường có khuynh 


236 


79. 2ạn không thể tuattg theo được gì 





hướng tỏ ra thiếu kính trọng nhất vào những lúc mà 
cảm thấy lời nói của nó không được lắng nghe. Điều 
mà tôi nhận biết được là, tôi cần phải trở thành một 
tấm gương tốt hơn, chứ không phải là lên lớp tốt hơn 
trong trường hợp này. Tôi cũng nhận ra rằng, khi tôi 
gương mẫu hơn, con gái tôi trở nên ít cãi lại và ngoan 
ngoãn hơn. 


Mặc dù mỗi trường hợp là hoàn toàn không giống 
nhau, tôi tin rằng bạn sẽ khám phá những giá trị to 
lớn trong việc nhìn các con mình như những người 
thầy. 


Hãy thử giải pháp này trong lần tới, khi mà bạn 
cảm thấy bực tức với cách cư xử của con bạn, và tôi 
nghĩ là bạn sẽ đồng ý rằng: khi bạn nhìn các con như 
những người rất có thể sẽ dạy cho mình điều gì đó, 
phần thưởng mang đến cho bạn, con bạn và cho mối 
quan hệ gia đình sẽ là rất lớn. 


79. Bạn không thể mang theo được gì 


( ú rừ khi bạn có biết điều gì đó mà tôi không 
biết, bằng không thì, khi chết đi bạn sẽ 

phải bỏ lại nhà cửa và tất cả tài sản sở hữu. Cho dù 
đây là một điều quan sát thấy rất rõ ràng, nhiều 
người trong chúng ta lại không sống được theo với 
sự thật này. Thay vì vậy, chúng ta tiêu tốn rất nhiều 
thời gian và sinh lực cho việc lau chùi, chăm sóc, 
mua sắm, bảo hiểm, gìn giữ, khoe khoang... những 


237 


ttg bận tt (futyện ạt 





. ` 1¬ ⁄ Z ^ .z . 
tài sản của mình, như thể là chúng có một giá trị 
vĩnh cửu nào đó. 


Điều cực kỳ hữu ích là hãy tự nhắc nhở mình 
rằng bạn rồi sẽ không thể mang theo bất cứ món nào 
trong tài sản của mình. Điều này không có nghĩa là 
bạn không nên tận hưởng niềm vui với mọi thứ trong 
khi bạn còn ở đây - chắc chắn là bạn nên làm như 
thế. Thay vì vậy, đây là một phương thức nhắc nhở 
nhẹ nhàng để nhận thức đúng về sự việc và tự hỏi 
mình: “Điều gì mới thật sự là quan trọng nơi đây?” 
Đặt những câu hỏi như: “Có cần thiết phải lau dọn 
phòng tắm ngay vào lúc này chăng, hay điều quan 
trọng hơn là dành ra mấy phút để dạo chơi với vợ, 
hoặc con cái?” Hãy cho phép tôi lặp lại. Tôi không 
muốn nói là căn phòng tắm không cần phải lau dọn, 
chỉ có điều là sẽ hữu ích hơn khi cân nhắc mức độ 
quan trọng tương đối của nó. Cũng sẽ có những lúc 
mà việc lau dọn phòng tắm cần ưu tiên hơn một 
chuyến đi dạo trong rừng. Và điều đó cũng tốt thôi. 

Tôi có thể đảm bảo với bạn một điều là, một ngày 
nào đó, khi bạn nhìn lại cuộc sống của mình, bạn 
sẽ thấy ít quan tâm hơn đến việc có được bao nhiêu 
món đồ vật, tài sản, mà thấy quan tâm nhiều hơn 
đến việc có thể bày tỏ tình yêu thương, dành thời 
gian đến mức nào cho những người bạn yêu quý 
nhất, cũng như đóng góp vào cho thế giới mà bạn 
đang sống. Thừa nhận sự thật này ngay bây giờ có 
thể giúp bạn dành ưu tiên cho những mục tiêu và 
thời gian của mình theo cách có thể làm tăng trưởng 
tinh thần bạn. 


238 


%0. Qhọum một tổ eftứe từ thiện cfto gia đình: 





Căn nhà là một phần quan trọng trong cuộc sống. 
Bạn sống trong nhà. Bạn dùng những bữa ăn, chia 
sẻ mọi thứ với gia đình và bè bạn, và những người 
khác nữa - tất cả đều ở nhà. Tuy nhiên, điều cốt yếu 
cần nên nhớ là, tình yêu thương mà chúng ta chia 
sẻ nhau ở nhà mới là điều quan trọng nhất, không 
phải bản thân căn nhà, không phải cái khối vật chất 
ấy. Nếu có gì đó hư hỏng hoặc cần sửa chữa, hãy cứ 
làm. Nếu mọi thứ dơ bẩn và lộn xộn, hãy làm hết sức 
bạn để lau dọn, sắp xếp. Mọi thứ đồ vật và căn nhà 
của bạn hiện diện nơi đây là để cho bạn vui thú và 
giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, tiện nghi hơn. 
Nhưng đừng bao giờ để cho chúng có thể khống chế 
bạn. Bằng cách nhắc nhở mình là sẽ không mang 
theo được gì sau khi chết, bạn sẽ mở ra được một 
cánh cửa cho sự chấp nhận và tự do. 


80. Chọn một tổ chức từ thiện cho 
gia đình 


hông có mấy hoạt động có thể làm cho 

cả gia đình gần gũi lại với nhau hơn 
như là làm việc từ thiện. Chúng tôi nhận thấy rằng 
chọn lấy cho gia đình một tổ chức từ thiện để đóng 
góp vào là một cách mang lại nhiều niềm vui. Cho 
dù trong gia đình chỉ có 2 người hay đến 10 người đi 
nữa, điều tốt hơn vẫn là lôi cuốn tất cả vào hoạt động 
này. (Dĩ nhiên, nếu bạn sống một mình, bạn vẫn có 


239 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





thể tự mình thực hiện, hoặc cùng với một người bạn 
chẳng hạn.) 


Tổ chức từ thiện của gia đình chúng tôi chọn là 
Children, Inc., nằm bên ngoài Richmond, Virginia. 
Số điện thoại là (800) 538-5381. Đây là một tổ chức 
thích hợp một cách lý tưởng cho mục đích này, bởi vì 
rất dễ dàng để có thể lôi kéo tất cả mọi người cùng 
tham gia. Gia đình bạn sẽ được biết một em bé có 
hoàn cảnh đặc biệt nào đó thông qua thư từ, chính 
là người mà cả gia đình sẽ giúp đỡ, và - điều này là 
quan trọng - sẽ cùng làm quen với em. Bạn cũng như 
các con của bạn đều có thể gởi và nhận thư từ, hình 
ảnh qua lại với em bé mà mình giúp đỡ, và gặp gõ 
một người bạn mới trong tiến trình này. 

Hầu như bất cứ tổ chức từ thiện nào cũng có thể 
là một cơ hội lý tưởng để giúp cho cả gia đình gần 
lại với nhau hơn. Thay vì chỉ đơn giản là viết một 
chi phiếu và bỏ vào phong bì, hãy lôi cuốn tất cả mọi 
người cùng tham gia. Mang về một tờ kêu gọi của 
tổ chức từ thiện nào đó, và chỉ cho các con bạn biết 
là bạn đang định giúp đỡ al, và tại sao. Hãy thảo 
luận về công việc mà tổ chức từ thiện đó đang làm 
và cùng nhau biểu dương. Nếu bạn định gởi tiền, 
hãy cho các con bạn được nhìn thấy khi bạn viết chỉ 
phiếu. Có thể để cho chúng bỏ vào phong bì, hoặc 
bỏ phong bì vào hộp thư. Cùng chia sẻ với chúng về 
việc tiền đang gởi đến đâu và sẽ dùng vào việc gì. 
Bạn có thể hỏi bọn trẻ xem chúng muốn giúp đỡ ai 
nhiều nhất, và tại sao. Liệu đó sẽ là trẻ con, người 


240 


%0. Qhọum tuột tổ eftứe từ thiện efto gia đình: 





già, những người không có nhà ở, hay những người 
đói thiếu? Hoặc chúng có thích đóng góp cho một 
cuộc nghiên cứu tìm cách chữa bệnh ung thư? Hoặc 
chúng có muốn giúp đỡ những hoạt động phát triển 
cộng đồng? Giải pháp này mang lại cho gia đình bạn 
cơ hội để thảo luận về những nhu cầu trong cộng 
đồng và trong thế giới của chúng ta. Đây là một sự 
biểu hiện cụ thể cho lòng yêu thương của bạn, nó 
mang lại niềm vui và phần thưởng xứng đáng, cũng 
như vô cùng hữu ích. 


Nếu bạn không có khả năng để đóng góp bằng 
tiền bạc, gia đình bạn vẫn có thể quy tụ cùng nhau 
trong các hoạt động khác. Có thể là nhà thờ địa 
phương hay nhà từ thiện nào đó đang cần sự giúp 
đỡ. Một nhà thờ ở gần chỗ chúng tôi nấu ăn trưa cho 
những người không có nhà ở vào mỗi ngày thứ Bảy. 
Đây là một cách tuyệt vời biết bao để cả gia đình 
cùng tham gia một buổi sáng. 


Những gì bạn làm không quan trọng bằng việc 
phải làm một điều gì đó. Mọi hình thức cho tặng đều 
mang lại cảm giác tốt đẹp và giúp mọi người gần lại 
nhau hơn, đặc biệt là trong gia đình. Tôi hy vọng 
là bạn sẽ thử giải pháp này một lần. Nó sẽ giúp gia 
đình bạn gần gũi nhau hơn và củng cố lại những giá 
trị quan trọng nhất. Và nếu mỗi gia đình đều góp 
phần nhỏ bé của mình, chúng ta có thể làm cho thế 
giới này tốt đẹp hơn lên. 


241 


81. Hãy kiên nhấn với chủ cho 
thuê nhà 


ho dù là bạn thuê một căn phòng trong 

nhà người khác, hoặc thuê cả căn hộ riêng 
cho mình, cũng đều rất dễ dàng trở nên mất kiên 
nhẫn và có nhiều đòi hỏi đối với người chủ nhà. Tuy 
nhiên, rắc rối của vấn đề là ở chỗ, sự mất kiên nhẫn 
của bạn có thể quay trở lại bám lấy bạn. Không 
những bạn sẽ phải sống với những hậu quả của sự 
mất kiên nhẫn và bực dọc, mà bạn còn mất đi một 
lợi thế trong cuộc sống là có được một người chủ cho 
thuê nhà đứng về phía mình. 


Cách đây nhiều năm, khi tôi còn đang sống 
chung trong một căn hộ lớn, người bạn cùng phòng 
của tôi mắc phải một lỗi lầm là liên tục yêu sách và 
khó chịu với người quản lý của khu nhà. Anh ta cảm 
thấy là mình đúng, và rằng thái độ của anh ta là còn 
hơn cả mức công bằng. Anh ta tin rằng những đòi 
hỏi của chúng tôi đã không được xem xét thỏa đáng, 
và bằng một giọng điệu đe dọa, anh ta đòi hỏi những 
điều kiện phục vụ đầy dủ hơn. Việc nhận định của 
anh ta có đúng hay không lại chẳng liên quan gì đến 
kết quả cuối cùng. Cho dù a1 là người có lỗi đi nữa, 
việc làm của anh ta tạo ra một kẻ thù. Vấn đề ở đây 
là, chúng tôi đang sống trong một khu chung cư đại 
học hầu như không còn chỗ trống nào khác. Cơ bản 
là chúng tôi hoàn toàn mắc kẹt. 


242 


%1. 26a kiên nqiấn oới (ft cÍto thuê níya 





Từ đó trở đi, những điều kiện phục vụ trước đó 
là chậm chạp giờ đây gần như biến mất luôn không 
còn tồn tại. Nếu bếp lò cần sửa chữa, chúng tôi sẽ 
nằm ở chót cùng trong danh sách. Nếu tủ lạnh bị rò 
rỉ, phải mất nhiều tuần mới được sửa chữa. Nếu có 
ai đó đậu xe vào chỗ dành cho chúng tôi, chúng tôi 
phải tự đi mà giải quyết lấy... - và người quản lý sẽ 
không tham gia gì. 

Những gì mà người bạn cùng phòng của tôi không 
hiểu được là, trong điều kiện hiện có, người quản lý 
của chúng tôi đã làm hết sức theo khả năng ông ta. 
Chúng tôi đang sống trong một tòa nhà khổng lô đã 
khá cũ kỹ và đòi hỏi liên tục sửa chữa, nâng cấp. Từ 
vị trí của mình, chắc hắn không nghỉ ngờ gì là ông 
ta đã phải làm việc quá sức và chỉ được chi trả tiền 
lương không cân xứng. 

Và rất có thể là ông ta đúng. Những yếu tố mà 
ông ta đưa vào cân nhắc để lập một danh sách ưu 
tiên hẳn nhiên thường phải là: trước hết, các trường 
hợp khẩn cấp, thứ hai ông có ưa thích người thuê 
nhà đang có yêu cầu đó hay không. Bởi vì những vấn 
đề của chúng tôi bao giờ cũng được xem là không 
khẩn cấp, và vì người quản lý không ưa gì chúng tôi 
nữa, nên chúng tôi luôn luôn nằm ở vị trí cuối cùng 
trong danh sách của ông ta. 

Điều rõ ràng là, cũng sẽ có những lúc bạn cần 
thiết phải gay gắt, hoặc kiên trì trong việc đòi hỏi các 
điều kiện phục vụ mà bạn xứng đáng được hưởng. 
Tuy nhiên, bất cứ khi nào có thể được, hãy cố giữ lại 
những trường hợp như thế này cho những dịp rất 


245 


(ttg bận tâtt (futyện ạt 





hiếm hoi khi mà chúng ta thật sự cần thiết phải thúc 
ép mạnh mẽ. Trong tất cả những trường hợp khác, 
cố gắng kiên nhẫn và cảm thông càng nhiều càng 
tốt. Có thể là khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng, những 
người quản lý hoặc chủ nhà cũng có cuộc sống riêng 
của họ, bao gồm cả nhiều khó khăn riêng tư. Tôi 
không bảo vệ cho họ, và khi viết tập sách này thì bản 
thân tôi cũng chẳng phải là một người chủ cho thuê 
nhà. Tôi chỉ đơn giản đề nghị là, bao giờ cũng vậy, tốt 
nhất là nên quan tâm đến việc giữ những người chủ 
cho thuê nhà ở về phía bạn. Nếu được vậy, họ sẽ làm 
bất cứ điều gì hợp lý trong khả năng họ để giúp cuộc 
sống gia đình bạn được dễ chịu như mức có thể được. 


Giao tiếp với những người chủ cho thuê nhà là 
một vấn đề mà trong đó bạn tốt nhất đừng cáu gắt vì 
những chuyện vặt. Bạn càng nhận thức đúng, tử tế 
và kiên nhẫn, người chủ nhà sẽ càng muốn phục vụ 
cho bạn hơn. Lần tới đây khi bạn có một vấn đề nào 
đó liên quan đến người chủ cho thuê nhà của mình, 
hãy thử nghiệm một chút. Hãy bày tỏ cho ông ta biết 
là bạn cảm thông được sự bận rộn tất nhiên phải có 
của ông ta, và bạn đánh giá cao sự giúp đỡ của ông ta 
như thế nào, cũng như những công việc khó nhọc mà 
ông ta phải cáng đáng. Hãy tử tế, lịch thiệp và kiên 
nhẫn. Làm như thế không phải là một mánh khóe 
vận động để có lợi, mà chỉ đơn giản là vì bạn là một 
người tốt và hiểu biết. Rồi thì, bạn có thể ngồi yên để 
xem việc gì sẽ xảy ra. Bạn có thể sẽ phải ngạc nhiên 
khi thấy các điều kiện phục vụ trở nên tốt hơn như 
thế nào. Xin chúc may mắn. 


244 


82. Tập thể dục 


Í Ạ ôi ước đoán là ít nhất cũng đến một nửa 

trong số những người tôi quen biết, đã 

rất ít khi hoặc là không tập thể dục. Những lý do 

biện bạch có thể là “Tôi không có thời gian” hay “Khó 
thực hiện quá” hoặc là “Tôi không thích.”... 


Mặc dù chắc chắn là tôi không am hiểu hết về 
những ích lợi của việc tập thể dục, nhưng tôi đã tự 
mình ưa thích nó từ lúc mà trí nhớ còn nhớ được. 
Trong nhận thức của tôi, lý do duy nhất để không 
tập thể dục đều đặn chỉ là khi mà tình trạng cơ thể 
không có khả năng để thực hiện. Ngoài điều kiện đó 
ra, nếu như bạn không tập thể dục, bạn đã tự tước 
bỏ đi của chính mình một lợi thế cơ bản nhất. Bạn 
bỏ lỡ một phương thức dễ dàng và hiệu quả để có thể 
trở nên hạnh phúc hơn, ít bị kích động hơn và thanh 
thân hơn. Bạn đã tự đặt mình vào một thế bất lợi 
không công bằng, nhưng hoàn toàn không cần thiết, 
khi phải đối đầu với những khó khăn và thách thức 
không thể tránh được trong cuộc sống ở gia đình. 

Theo một cách nói rất thực tiễn, tôi cảm thấy 
tôi không có thì giờ để không tập thể dục - tôi cũng 
không cảm thấy mình có đủ khả năng hoang phí đến 
mức không làm điều này. Chắc hẳn sẽ rất là khó 
khăn cho tôi để có thể bào chữa cho việc không làm 
một việc mà có thể mang lại cho tôi cảm giác tuyệt 
diệu, kèm theo với những ích lợi là giữ cho tôi được 


245 


ttg bận tt cfutyện ạt 





khỏe khoắn, mạnh mẽ và thanh thản - như thể cung 
cấp thêm cho tôi đến hàng tấn năng lượng phụ trội. 


Tập thể dục thường xuyên đã chứng tỏ lợi ích 
nhờ vào việc thải bỏ độc tố endorphin, tạo một tác 
động êm dịu lên não bộ và cơ thể. Sau khi tập thể 
dục, những chuyện vặt vãnh trước đây có thể làm 
bạn cáu gắt sẽ không còn, hoặc là ảnh hưởng rất ít 
đến bạn. Và ngay cả đến những vấn đề thật sự lớn 
lao cũng sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. 


Điều thực tế là, nhìn theo một nhận thức rất hẹp 
hòi, và ngay trong thời gian trước mắt, việc tập thể 
dục có làm mất đi chút ít thời gian. (Tôi bỏ ra từ 45 
phút đến 1 giờ, trong ð hoặc 6 ngày mỗi tuần). Tuy 
nhiên, đó là một giá quá thấp mà bạn chi trả cho việc 
bớt đi những khoảng thời gian ốm yếu, hoặc thậm 
chí phải nằm trong bệnh viện, cũng như để cho năng 
lực hằng ngày và hiệu quả làm việc gia tăng đáng 
kể. Và cũng là một giá thấp phải trả, nếu như bạn 
cân nhắc đến năng lực tỉnh thần hao phí đi vì sự khó 
chịu và bực tức bởi những chuyện vặt vãnh hằng 
ngày ở nhà. 

Thử tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp 
hơn biết bao nhiêu nếu như bạn chỉ cần giảm bớt sự 
quá khích đi đôi chút và làm việc hiệu quả hơn, nhờ 
vào kết quả của việc tập thể dục đều đặn. Và rồi, một 
thân thể rắn chắc, gọn gàng cũng cần được cân nhắc. 
Nói thẳng ra, một thân thể chắc gọn sẽ dễ nhìn hơn 
và cũng mang lại cảm giác tốt hơn so với những cơ 
thể béo bệu ít khi vận động. Cuối cùng, cho dù tôi 


246 


%3Ở. hú ý „hứng gì qgà càng tốt lhơun 





không thể chứng minh được điều này, nhưng tôi biết 
là tôi ngủ ngon hơn nhiều khi tập thể dục đều đặn. 

Tôi biết điều này: rất khó khăn để khởi sự mọi 
việc. Và có đến hàng trăm lý do để biện bạch. Tuy 
nhiên, bạn nên biết rằng, chỉ mới trong năm vừa 
qua đây, tôi đã gặp hai con người khó mà tin nổi: một 
người ngồi trên xe lăn, và một người bị tật nguyền ở 
mức trầm trọng. Cả hai người đều có những giờ tập 
thể dục đều đặn! Cả hai người cũng đều làm việc 
trọn thời gian trong ngày! Và cả hai đều có gia đình 
để nuôi nấng! 

Bạn thật sự có gì để mất? Tôi đề nghị và chân 
thành hy vọng là bạn sẽ thử qua việc này. Chọn một 
hình thức rèn luyện nào đó mà bạn thích: đi bộ, chạy 
bộ, đi xe đạp... thậm chí là chạy tại chỗ ở nhà. Phải 
chọn một cách nào đó. Tôi đoán là, ngay trước mắt 
bạn sẽ giảm đi rất nhiều khuynh hướng cáu gắt vì 
những chuyện vặt ở nhà. Và lâu dần, bạn sẽ thấy 
đây là một trong những quyết định tốt nhất mà bạn 
đã từng có được. 


83. Chú ý những øì ngày càng tốt hơn 


(2): là một lời khuyên về thái độ sống có 
thể áp dụng vào rất nhiều khía cạnh 


khác nhau trong cuộc sống, nhưng nó đặc biệt hữu 
ích nhất với môi trường trong nhà. Nó liên quan đến 
sự chán nản rất thường gặp do cảm giác như là mọi 
thứ chẳng có gì tiến triển. 


247 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





Trong thực tế, cuộc sống là một trạng thái liên 
tục thay đổi. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta thường quá 
trói buộc vào những kinh nghiệm sống riêng của 
mình nên không thể nhìn thấy sự thay đổi đang 
diễn ra. Một ví dụ rất thường gặp tiêu biểu cho hiện 
tượng này được nhìn thấy với trẻ con. Nếu bạn gần 
gũi chúng mỗi ngày, bạn gần như không nhận ra 
được chúng đang lớn. Tuy nhiên, nếu một người bạn 
đã lâu mới đến chơi sẽ thường nói thế này: “Chà, lũ 
trẻ mau lớn quá!” 

Đôi khi chúng ta trở nên chán nản bởi những vấn 
đề có vẻ như chẳng bao giờ chấm dứt - những trận 
cãi vã của con cái, gian nhà chứa rối tung lên, hàng 
tá những cuộc gọi chưa trả lời được, cũng như nhiều 
điều khác nữa, mà có thể làm cho cuộc sống dường 
như là quá sức chịu đựng của chúng ta. Sai lầm của 
chúng ta là ở chỗ, chúng ta luôn đòi hỏi sự toàn hảo. 
Đự mong đợi của chúng ta luôn ở mức quá cao đến 
nỗi chúng ta không thể nào nhận ra những thay đổi 
hay hoàn thiện của sự việc đang liên tục diễn ra. 
Chúng ta đổ lỗi cho sự khổ sở của mình là bởi vì lũ 
trẻ đang tranh cãi nhau, căn nhà chứa đang dơ bẩn, 
và chúng ta đang có những cuộc gọi chưa trả lời. Sự 
chú ý của chúng ta là vào những khó khăn hiện có 
và vấn đề hiển nhiên là sự không hoàn thiện chẳng 
bao giờ chấm dứt. 


Vấn đề ở đây là, nếu chúng ta cứ nhất định là 
mình chỉ được vui vẻ khi nào mà mọi khó khăn hoàn 
toàn chấm dứt, chúng ta sẽ tự buộc mình vào một 


248 


%3Ở. hú ý những gì qgà càng tốt lhơun 





cuộc sống đầy thất vọng cho đến cuối đời. Trong thực 
tế, trẻ con bao giờ cũng phải có những mâu thuẫn, 
những gian nhà chứa hiếm khi ở trong tình trạng 
hoàn hảo, và bao giờ cũng sẽ có ít nhất là năm ba 
cuộc gọi để phải trả lời... 

Điều cực kỳ hữu ích là biết cách không chú ý 
vào sự toàn hảo, mà là vào sự tiến triển của sự việc. 
Thường thì bạn sẽ tìm thấy ngay một vài biểu hiện 
như thế nếu bạn chú ý. Lấy ví dụ, lũ trẻ thật sự là có 
tranh cãi nhau, nhưng có thể là không nhiều bằng 
tháng trước - có thể là đã tốt hơn trước đây đôi chút. 
Hoặc ít nhất thì bạn cũng đã lau dọn được một phần 
nhỏ trong gian nhà chứa, và làm cho nó bớt lộn xộn 
hơn trước kia. Hoặc là, bạn sẽ nhận thấy hôm nay 
mình đã trả lời được một số cuộc gọi, để danh sách 
chờ đợi không còn quá cỡ nữa... 


Khi bạn chú ý vào những sự tiến triển của sự 
việc, bạn sẽ có được niềm hy vọng rằng thật sự là có 
đôi chút sáng sủa ở ngày mai. Điều này còn có thể 
cho bạn thấy là cuộc sống không đến nỗi tổi tệ như 
đôi khi bạn có thể đã lầm tưởng. Tôi nghĩ rằng nếu 
bạn nhìn thật kỹ và trung thực vào cuộc sống của 
mình, bạn có thể sẽ ngạc nhiên vì những tiến triển 
của sự việc đã thường xuyên diễn ra như thế nào. 
Nếu bạn chú ý được vào những sự hoàn thiện từng 
bước này, bạn sẽ giảm nhẹ được căng thẳng và có 
được rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. 


249 


84. Những mong ước của con cái 


húng ta hãy nhìn thẳng vào việc này. Con 

cái của bạn thường không thật sự quan 
tâm đến việc bạn là một người tiếp viên hàng không, 
một người bán hàng, một người phục vụ, một chuyên 
gia tin học, hay một đầu bếp... Tôi có thể nói ngay với 
bạn bằng kinh nghiệm trước tiên của chính tôi rằng, 
bạn không tạo được ấn tượng nào với con cái bạn khi 
bạn là một tác giả viết sách hoặc một chuyên gia 
bận rộn. Tôi đoán là, các con của tôi cũng sẽ chẳng 
có ấn tượng gì nếu như tôi là một bác sĩ, luật sư 
hay thậm chí một ngôi sao điện ảnh. Công việc căng 
thẳng và sự hy sinh của bạn cũng có thể được chúng 
trân trọng, nhưng không bao giờ đến gần được mức 
độ mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong đợi 
hoặc cho là thích đáng. Không, những gì thật sự là 
quan trọng đối với trẻ con chính là thời gian của bạn 
- và sự sẵn lòng lắng nghe, yêu thương vô điều kiện. 
Chỉ có thế thôi. 

Khi chúng ta nói: “Con cái là một phần quan 
trọng trong cuộc sống của tôi.” Đó là một chuyện. 
Và hành động thật sự để chứng tỏ tuyên bố ấy lại là 
một chuyện khác. Tôi biết điều này không dễ dàng 
gì, và tôi cũng biết là thường có rất nhiều lý do chính 
đáng cho việc vì sao chúng ta không thể đặt con cái 
lên ưu tiên hàng đầu, nhưng sự thật thì vẫn là: Con 
cái chúng ta không cần đến những thành công bên 


250 


%4. ((ững ttotftg trớc (ad (00t (đi 





ngoài của chúng ta, chúng mong muốn và cần có sự 
yêu thương mà thôi. 


Đây không phải là một đề xuất nhắm đến việc 
làm cho bạn cảm thấy mặc cảm có lỗi về việc đã dành 
quá ít thời gian cho con cái. Chính tôi cũng thường 
có mặc cảm như thế những lúc tôi phải ra phi trường 
khi mà các con tôi thậm chí còn chưa thức dậy, hoặc 
khi tôi phải có một cuộc nói chuyện điện thoại quan 
trọng vào đúng giờ ăn trưa, hay bỏ lỡ không đến xem 
một cuộc chơi ở trường của chúng vì những công việc 
khác... Mục tiêu của giải pháp này không phải là 
vấn đề mặc cảm có lỗi, mà là vấn đề tình thương. 
Đây là một sự nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, cho dù việc 
nuôi dạy con cái đôi khi có vẻ như quá sức chịu đựng 
của bạn, và bạn thường có cảm giác như nó sẽ kéo 
dài mãi mãi - nhưng thực tế thì không. Thay vì vậy, 
bạn chỉ có một cơ hội rất hạn hẹp để dành thì giờ cho 
con cái, phát triển một mối quan hệ yêu thương và 
kính trọng, trước khi chúng trưởng thành và thoát 
khỏi vòng tay bạn. 

Đôi khi, tôi thấy rất có ích cho mình - và có lẽ 
cả cho bạn nữa - khi luôn tự nhắc nhở rằng những 
gì các con mình mong muốn không phải là tiền bạc 
hay sự thành công trong xã hội, hay sự nhắc nhở 
liên tục của chúng ta về công việc nặng nhọc như 
thế nào. Điều chúng mong muốn là chính bản thân 
chúng ta. Hiển nhiên, điều này không có nghĩa là 
bạn không cần thiết phải làm việc kiếm sống, hay là 
những thành công trong xã hội là không quan trọng, 


251 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





mà chỉ có nghĩa là, đối với các con chúng ta, những 
điều này chỉ là thứ yếu. 

Tôi rất ngờ rằng, có ai trong chúng ta, khi đến 
phút cuối của đời mình có thể sẽ ao ước còn được làm 
việc thêm nữa ở văn phòng, hoặc theo đuổi những 
ước mơ nào đó... Nhưng tôi tin rằng nhiều người 
trong chúng ta hẳn sẽ hối tiếc vì đã không dành được 
nhiều thời gian hơn cho con cái. Biết được sự thật 
này, tại sao không thực hiện một thay đổi ngay từ 
bây giờ, cho dù ít ỏi đến đâu, trong những ưu tiên 
hằng ngày của chúng ta? 


Điều mà con cái chúng ta thật sự mong muốn và 
cần thiết chính là sự yêu thương. Chúng mong muốn 
ta lắng nghe những câu chuyện của chúng mà không 
nghĩ ngợi đến chuyện gì khác, và không hối hả đến 
một nơi nào khác. Chúng muốn ta đến xem những 
trận đá bóng của chúng, không phải vì bổn phận, 
mà phải vì thật lòng không muốn đến một nơi nào 
khác hơn. Chúng muốn ta ôm lấy chúng, hiểu được 
chúng, gần gũi chúng. Chúng mong muốn được là 
trung tâm vũ trụ của chúng ta. 


Chỉ mới sáng nay, tôi và một người bạn thảo luận 
về việc bọn trẻ thật chóng lớn. Điều này nhắc nhở tôi 
các con tôi quý giá biết bao - và tất cả trẻ con đều 
quý giá biết bao. Vào lúc đó, tôi tự hứa với mình rằng 
sẽ tiếp tục dành ưu tiên trên hết cho các con, cho dù 
điều đó có gây thêm khó khăn cho công việc đến đâu. 
Tôi hy vọng là bạn cũng sẽ có một lời hứa tương tự 
như thế. 


252 


8ã. Đừng suy diễn về người khác 


(2): là một vấn để phể biến, đặc biệt là 
trong gia đình. Khi bạn biết một người 


nào đó rất rõ, gần như là sẽ có ngay một khuynh 
hướng ngấm ngầm cho rằng bạn có thể biết được 
những điều người ấy đang nghĩ hoặc người ấy sẽ 
làm gì. Ý tưởng này có thể nói khác đi là: Đừng làm 
một người đọc vào suy nghĩ của người khác, hay quy 
trách động lực cho những cung cách cư xử, hành vi 
của người khác. 

Tôi vẫn tự bắt gặp mình rơi vào khuynh hướng 
này, mặc dù là ít hơn nhiều so với trước đây. Lấy ví 
dụ, chỉ mới hôm qua đây thôi, một trong hai đứa con 
gái tôi có vẻ đang trì hoãn giờ đi học như thường lệ. 
Bởi vì tôi dự đoán là như vậy, tôi nhận thấy ngay là 
nó chưa mang giày và đoán ngay là nó cũng không 
biết đôi giày của nó nằm ở đâu. Xét cho cùng, những 
trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều 
lần trước đây. Dĩ nhiên, tôi biết ngay mọi chuyện 
không cần hỏi han gì. Một cách thiếu kiên nhẫn, và 
với giọng rất bực mình, tôi quát nó: “Đi mà tìm giày 
của con đi.” Phản ứng của nó rất tự tin: “Giày của 
con ở ngay cạnh cửa trước. Bố vẫn dặn con là đừng đi 
giày trong nhà đó thôi.” Nó đã đúng trong cả hai câu 
trên. Cũng giống như nhiều trường hợp vẫn thường 
xảy ra với nhiều người trong chúng ta, tôi đã mất 
mấy phút không cần thiết trong buổi sáng của mình 


253 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





để bực dọc và khó chịu. Sự bực tức và căng thẳng 
trong tôi phát sinh không phải vì bất cứ điều gì mà 
con tôi đã làm hoặc không làm, mà là từ trong suy 
nghĩ của tôi. Đây rõ ràng là một trường hợp mà “tất 
cả là trong tư tưởng bạn”. 


Bạn có thể đã thấy là khuynh hướng này góp phần 
to lớn trong việc tạo ra sự cáu gắt vì những chuyện 
nhỏ trong gia đình. Khi bạn suy diễn mọi thứ, gần 
như thể là bạn đang tích cực tìm kiếm những gì làm 
cho bạn bực mình, khó chịu. Và khi bạn tìm kiếm 
điều gì, đặc biệt là khi bạn cho rằng mình sẽ tìm 
thấy, bạn hiếm khi phải thất vọng. Trong hầu hết 
các trường hợp, bạn kết thúc vấn đề bằng cách xác 
nhận những giả định của mình là chính xác, để bạn 
có thể nhận phần đúng về mình. 


Hiển nhiên là những sự giả định thỉnh thoảng 
mới có cũng chẳng đến nỗi làm hại cho một mối quan 
hệ, và không phải là chuyện gì to tát lắm. Tuy nhiên, 
khuynh hướng này lại hiếm khi là ở mức thỉnh 
thoảng. Thay vì vậy, nó có thể trở thành một trong 
những cung cách sống, một thói quen mà chúng ta 
mắc phải rất thường xuyên, thậm chí không biết là 
mình đang mắc phải. Bộ não chúng ta hoạt động rất 
nhanh với những giả định - những điều mà tưởng là 
đã đúng - đến nỗi các phán đoán được đưa ra không 
cần chúng ta phải suy nghĩ gì thêm. 


Giải pháp cho vấn đề là đơn giản, nhưng không 
dễ dàng. Bạn phải có được sự khiêm tốn đủ để thừa 
nhận là mình không biết những gì một người khác 


254 


%ó. (2(ói nang (địt đàng 





sẽ làm hoặc là đang suy nghĩ. Điều quan trọng là 
phải đón nhận mỗi ngày, mỗi sự việc riêng biệt, vào 
lúc mà chúng xảy đến. Đừng cho rằng chỉ vì một sự 
việc nào đó luôn luôn là như thế nên không thể có 
sự thay đổi khác đi. Vì nếu làm thế, bạn đang bộc lộ 
một hình thức tế nhị của sự thiếu tôn trọng. Nói cho 
cùng, chắc chắn là bạn cũng không đánh giá cao khi 
ai đó thích đọc trước những suy nghĩ của bạn và dự 
đoán trước những gì bạn sẽ làm. 


Khi bạn thực hiện sự thay đổi từ việc dự đoán 
những cách cư xử của người khác sang việc phản ứng 
thích đáng với chúng, bạn sẽ tự thấy mình giảm bớt 
sự bực tức đi rất nhiều. Đầu óc bạn sẽ được thư giãn 
hơn và hướng về giây phút hiện tại, phản ứng với 
những gì thật sự đang diễn ra thay vì là với những 
gì mà bạn tin là sẽ xảy ra. Cùng với những ích lợi tự 
thân mà bạn có được - giảm nhẹ sự căng thẳng đầu 
óc - điều không nghi ngờ gì là những người mà bạn 
yêu thương cũng sẽ đánh giá cao sự thay đổi này của 
bạn. Trong nhiều trường hợp, thay đổi nhỏ này có 
thể tạo ra cả một thế giới khác biệt trong cảm giác 
về sự tôn trọng lẫn nhau trong gia đình. 


86. Nói năng dịu dàng 


ó một điều gì đó như là sự hàm dưỡng và 
thanh thản với một người nói năng dịu 
dàng. Trong gần suốt quãng đời đã qua, tôi vẫn cho 
rằng đây là một phẩm chất mà chỉ có thể có hoặc 


255 


ng bận tâtmt (futyện oặt 





không - bạn được sinh ra có hay không có một giọng 
nói dịu dàng, thế thôi. Và, trong một chừng mực, 
điều này có thể là sự thật. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, tôi đã khám phá ra rằng việc nói năng 
dịu dàng là một phẩm chất mà bạn có thể rèn luyện 
được. 


Nếu bạn làm được điều này, tôi nghĩ là bạn sẽ đồng 
ý rằng phần thưởng nhận được là vô cùng to lớn và 
đáng kể. Những kết quả này sẽ có những ảnh hưởng 
tích cực lên tình yêu thương trong gia đình bạn. 


Khi bạn nói chuyện quá nhanh và to tiếng, năng 
lượng bạn đưa vào thế giới chung quanh (hay gia 
đình bạn) có thể là phần nào cuồng nhiệt hay căng 
thẳng. Cho dù ý định của bạn có thể là khác hơn, 
nhưng thông thường thì những người quanh bạn có 
thể cảm thấy hơi căng thẳng hoặc là khó chịu. Và 
điều này lại có một tác dụng tiếp theo là vô tình làm 
cho những người này dễ dàng có những cách ứng xử 
bực dọc và khó chịu hơn nữa. Nói cách khác, giọng 
nói của bạn đang nuôi dưỡng cho một chu kỳ căng 
thẳng xoay vòng. 


Giọng nói mang rất nhiều sức mạnh và gởi một 
thông điệp đến mọi người quanh bạn. Bởi vậy, nếu 
bạn gởi đi một thông điệp của sự nóng nảy và bực 
tức, bạn có thể sẽ làm giảm đi những tình cảm yêu 
thương, sự thanh thản và kính trọng trong gia đình, 
cho dù bạn có thể không nhận ra điều đó. 

Hiển nhiên là mỗi người đều có một giọng nói 
khác nhau, một tính khí khác nhau và một phong 


256 


%ó. ((ói nang dịu đàng 





cách giao tiếp độc đáo của riêng mình. Tôi không đề 
nghị bạn hay bất kỳ ai khác phải thay đổi hoàn toàn 
cách nói năng của mình, hoặc giả tạo như thể là một 
người nào khác. Đề xuất của tôi ở đây chỉ đơn giản là 
bạn hãy chú ý hơn một chút đến việc giọng nói của 
mình được tiếp nhận như thế nào bởi những người 
chung quanh. Hơn thế nữa, tôi muốn nói rằng nếu 
bạn có được một nỗ lực để nói năng dịu dàng hơn đôi 
chút, bạn có thể sẽ khám phá ra những thay đổi gần 
như tức thì và đáng ngạc nhiên với những tình cảm 
trong gia đình bạn. 


Lấy ví dụ, bản thân bạn sẽ bình thản hơn và ít 
căng thẳng hơn. Khi bạn dịu giọng hơn, bạn sẽ thật 
sự thư giãn cả cơ thể, cũng như trí óc mình. Kế nữa, 
khi bạn dịu giọng đi, mọi người trong gia đình sẽ 
nhanh chóng làm theo bạn. Và điều này sẽ xảy ra 
như một điều kỳ diệu và một sự nhẹ nhõm làm cả 
nhà đều thích thú. 

Mặc dù bản thân tôi cũng còn cần phải rèn luyện 
nhiều hơn nữa, nhưng tôi cũng đã nhận thấy được, 
có đến hàng trăm lần, là mỗi khi các con tôi cư xử 
một cách khích động và ngốc nghếch, và tôi muốn 
chúng phải bình tĩnh lại, thì điều tốt nhất là chính 
tôi phải bình tĩnh trước. Thường thì dấu hiệu bình 
tĩnh được bắt đầu từ giọng nói của tôi, từ đó dẫn theo 
sau những cảm xúc và cách ứng xử bình tĩnh. 


Nếu bạn nghĩ về điều này, sẽ thấy ý nghĩa là nếu 
muốn người khác cư xử theo cách bình tĩnh, thì điều 
tệ hại nhất có thể có là chính bạn lại la hét và phát 


257 


ng bận tâtmt (futyện oặt 





khùng lên. Dù vậy, có bao nhiêu người trong chúng 
ta đã tránh được điều này? Sự thật là, nếu bạn thật 
sự muốn ai đó lắng nghe bạn, thì điều tốt nhất có 
thể làm được là hãy nói dịu giọng hơn. Bạn sẽ ngạc 
nhiên khi thấy những người quanh mình sẽ trở nên 
chú ý và tôn trọng như thế nào. 


Tất nhiên là hãy trân trọng cung cách và giọng 
nói tự nhiên của bạn trong đề xuất này. Tuy nhiên, 
nếu bạn chịu thử nghiệm một cách thích hợp, nếu 
bạn có một nỗ lực chân thành để nói năng dịu dàng 
hơn, cho dù chỉ là đôi chút, tôi nghĩ là bạn sẽ ngạc 
nhiên một cách hài lòng với bầu không khí yên tĩnh 
hơn được tạo ra trong cuộc sống gia đình. 


87. Giữ tâm trạng vui vẻ 


hi tôi nhớ lại những phẩm chất tốt 

đẹp nào đã giữ cho gia đình chúng tôi 
luôn gần gũi nhau, và những kỷ niệm mà tôi khắc 
sâu nhất trong ký ức, thì phẩm chất được kể đến xấp 
xỉ nơi hàng đầu chính là việc tất cả chúng tôi đều rất 
vui vẻ với nhau. Sau nhiều năm, tôi đã nhận thấy sự 
vui vẻ tương tự ở những gia đình thật sự biết trân 
trọng và sống hạnh phúc bên nhau. 

Giữ tâm trạng vui vẻ là một phẩm chất mang lại 
nhiều hạnh phúc. Nó giữ cho bạn những trận cười và 
những nụ cười. Nó nhắc nhở bạn đừng tự đối xử với 
chính mình, hoặc với những người thân khác trong 


258 


%7. (iữ tâtm frựng 06t Đó 





gia đình bằng một cung cách quá nghiêm trọng. Giữ 
tâm trạng vui vẻ cũng giúp bạn thấy lòng thơ thới 
và thanh thản. Nó cho phép bạn mở rộng tâm hồn 
với những người chung quanh và lấy lại tỉnh thần 
sau những trở lực. Nó xóa bỏ đi nhiều sự ngăn cách 
thường có trong gia đình, và cho phép mọi người chơi 
đùa với nhau khi thích hợp. Nó cũng giúp cho mọi 
người gắn bó với nhau khi có những cuộc trao đổi 
chân tình. 


Dường như bao giờ tôi cũng có cảm giác thật 
đáng buồn khi thấy có những người đánh mất đi sự 
vui vẻ. Họ dường như quá nghiêm nghị, luôn luôn ở 
trong tâm trạng sẵn sàng bực tức, và đối xử như thể 
mọi việc đều là khẩn cấp. Những người nghiêm nghị 
thái quá thường có một vẻ khắc nghiệt, hoặc không 
hài lòng trên khuôn mặt của họ, và hiếm khi có được 
niềm vui với những điều giản dị. Không cần phải 
nói, những người không có tâm trạng vui vẻ sẽ liên 
tục cáu gắt vì những chuyện vặt vãnh. 


Sự vui vẻ có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, từ 
khả năng có thể thành thật cười nhạo sai lầm của 
chính mình, cho đến việc mở lòng đón nhận những 
sự việc mới. Nó cũng có thể có nghĩa là lăn tròn trên 
sàn nhà và cười đùa ầm ï với con cái, hoặc những trò 
đùa ngốc nghếch nào đó với vợ mình. Những gì bạn 
làm không quan trọng bằng thực tế là bạn được vui 
vẻ hơn lên. 


Nếu bạn cảm thấy như mình đã mất đi cảm giác 
vui vẻ, đừng lo lắng - rất dễ dàng để khôi phục lại 


259 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





nó. Bắt đầu bằng cách mỉm cười. Cứ tiếp tục, và cố 
lên một chút. Và bắt đầu quan sát những người đang 
vui vẻ. Và thay vì khinh thường họ là hay bông đùa, 
hời hợt, hãy nghĩ rằng đó là vô tư, cởi mở. Giữ tâm 
trạng vui vẻ là vô hại. Nó không gây thương tổn cho 
bất cứ ai. Trong thực tế, đó là một thái độ giúp ta 
hàn gắn và hồi phục tỉnh thần. Khi bạn quan sát 
những người thật sự vui vẻ, hãy lưu ý đến việc họ 
hạnh phúc biết bao và khơi gợi được những điều tốt 
đẹp từ người khác như thế nào. 


Nếu bạn muốn có một tâm trạng vui vẻ hơn, 
bạn không cần thiết phải thay đổi cá tính của mình. 
Thay vì vậy, thực hiện những bước nhỏ dần dần. Bất 
cứ điều gì bạn có thể làm để có thể trở nên ít nghiêm 
khắc hơn đôi chút đều sẽ được vui vẻ đón nhận bởi 
bất kỳ người nào mà bạn giao tiếp. Trong thực tế, 
đây có thể là sự khác biệt giữa sự thật lòng vui thích 
của một người khi giao tiếp cùng bạn với thái độ e dè 
giữ khoảng cách. Thêm nữa - và có thể là điều quan 
trọng nhất - bạn sẽ tự cảm thấy mình bình thản hơn 
và dễ dãi hơn. Những khó khăn hằng ngày mà tất cả 
chúng ta đều phải đối mặt giờ đây dường như không 
còn là những vấn đề to tát quá đáng, và bạn sẽ thôi 
không còn cáu gắt vì những chuyện vặt vãnh nữa. 


260 


88. Nghĩ đến điều tốt đẹp đã làm 
hôm nay 


hỉ một phút thôi, hãy nghĩ lại xem có biết 

bao nhiêu lần bạn thường xuyên tính 
toán, theo dõi hoặc bị ám ảnh bởi những chuyện sai 
lâm đã mắc phải trong một ngày nào đó. Những điều 
như thể là: bỏ quên chìa khóa ở đâu đó, trễ giờ đón 
con ở lớp học, quên mua bánh săng-uých, bỏ lỡ mười 
phút đầu của một trận đá bóng, quên thực hiện một 
cuộc gọi điện thoại quan trọng, làm cho cô ấy giận... 
vân vân và vân vân. 

Và bây giờ hãy thay đổi chủ đề và nghĩ lại xem, 
có được bao lần bạn tự khen ngợi mình về một việc 
làm tốt đẹp nào đó. Nếu bạn cũng giống như đa số 
hầu hết những người mà tôi biết, thì tỷ lệ giữa sự 
phê phán và sự khen ngợi sẽ nghiêng tuyệt đối về 
gần số không. 


Có thể bạn sẽ nghĩ rằng: “Ổ, ai mà chẳng thế. 
Điều đó thì có gì quan trọng? Chỉ là bản tính con 
người.” Cách giả định này chỉ đúng một phần thôi. 
Thật không may là hầu hết mọi người đều giống như 
vậy. Hầu hết mọi người đều chú ý thái quá vào những 
sai lầm, vấp váp của họ. Nhưng như vậy không có 
nghĩa rằng đây là một điều tốt. Vấn đề ở đây là, hầu 
hết mọi người đều không hiểu được cái giá mà họ 
phải trả cho khuynh hướng sai lầm này. Cái giá mà 
tôi đề cập ở đây là sự căng thẳng và những kinh 


261 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





nghiệm sống đầy bực dọc, mặc cảm thất bại và khe 
khắt. 


Cuộc sống đầy những lỗi lầm. Chỉ đơn giản là vì 
có quá nhiều việc để có thể thực hiện và quan tâm 
đến; để có thể tránh mọi lỗi lầm và thực hiện mọi 
việc một cách hoàn hảo. Để duy trì được một tâm 
trạng thăng bằng, bạn phải dễ dãi với chính mình và 
chấp nhận những khuyết điểm trong thực tế. Thật 
ra, nếu bạn có thể làm tất cả mọi việc đều hoàn hảo, 
hẳn là cuộc sống sẽ thật sự chán ngắt. 


Tập trung chú ý vào những sai lầm sẽ tạo điều 
kiện cho bạn dễ cáu gắt vì những chuyện vặt. Điều 
này đặt sự chú ý của bạn vào tất cả những gì sai lầm 
với bản thân bạn và với cả thế giới này, và làm cho 
bạn có cảm giác bất ổn, thậm chí thấy mình kém cỏi. 
Đự tập trung vào mặt tiêu cực tạo ra năng lượng tiêu 
cực và - tôi tin là - nuôi dưỡng những cách ứng xử 
tiêu cực. Nó nhắc nhở bạn về những rắc rối, những 
khó khăn và bất lợi. Nó làm cho bạn cảm thấy bực 
dọc và tạo điều kiện dễ dàng cho bạn trở nên hay chỉ 
trích và dễ phản ứng. 


Tuy nhiên, khi bạn nghĩ đến những gì tốt đẹp đã 
làm, điều này giúp bạn hướng sự chú ý trở về những 
điều tốt đẹp trong chính bản thân mình. Nó nhắc 
nhở về năng lực và thiện chí của bạn. Nó tạo điều 
kiện để bạn có thể dễ dãi với bản thân mình và chấp 
nhận những sai lầm vặt vãnh đã mắc phải hay là 
còn cần phải hoàn thiện hơn nữa. Khi bạn tự nhắc 
nhở mình về những gì tốt đẹp đã làm, điều này sẽ 


262 


%&%. ⁄(gfitt đến điêu tốt đẹp đĩa [tàttt lLôtt tự 





giúp bạn trở nên một người kiên nhẫn hơn, với chính 
mình và với người khác. Nó sẽ giúp bạn thừa nhận 
những nỗ lực và thành quả trung bình nói chung là 
tích cực mà hầu hết chúng ta đều có được. Thực tế là, 
bất chấp những lỗi lầm, chúng ta vẫn thực hiện hầu 
hết mọi việc đều tốt đẹp. Thay vì tự nhìn mình như 
một người luôn mắc lỗi, bạn có thể thừa nhận mình - 
và mọi người khác nữa - là đã làm hết sức trong khả 
năng có thể được. 


Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn tất cả những 
điều này là một thực tế: chú ý vào những điều tốt 
đẹp bạn đã làm khiến cho cuộc sống được vui tươi 
hơn. Nó làm cho bạn bớt nghiêm nghị và khe khắt, 
và giúp cho bạn bớt căng thẳng hơn, như thể có ai đó 
đang ghi nhận những nỗ lực của bạn. Đề xuất của 
tôi là: Hãy làm hết khả năng có thể của bạn trong 
tất cả mọi lãnh vực, và rồi buông thả mọi thứ. Bất 
kể là bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ thấy mình 
mắc những lỗi lầm. Một khi bạn đã chấp nhận thực 
tế này của cuộc sống và chú ý nhiều hơn vào những 
ưu điểm của mình thay vì là khuyết điểm, bạn sẽ 
bắt đầu có được nhiều niềm vui hơn là bạn đã từng 
mơ tưởng. 


265 


89. Khám phá một niềm vui đơn sơ 


( ú ôi đã nhận ra rằng những điều tốt đẹp 

nhất trong cuộc sống lại thường là rất 

đơn sơ (và gần như chẳng tốn kém gì). Không nghỉ 

ngờ gì, việc khám phá một niềm vui đơn sơ là một 

cách tuyệt vời để tăng thêm niềm vui và sự thanh 
thản cho cuộc sống của bạn. 


Vợ tôi, Kris, có một niềm vui đơn sơ có thể đưa 
ra đây làm một ví dụ tuyệt vời. Mỗi năm, cô ấy trồng 
mấy luống hoa hướng dương, loại hoa có thân mọc 
rất cao, trong vườn nhà chúng tôi. Tôi chưa từng 
thấy al yêu hoa hơn cô ấy yêu những cây hướng 
dương này. Mỗi ngày nhiều lần, cô ấy bỏ thì giờ ra 
vào ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của chúng. 
Cô ấy rất vui trong việc tưới nước và chăm sóc cho 
những bông hoa của mình. Và đến lúc thích hợp, cô 
ấy cắt mỗi lần mấy bông mang vào nhà để mọi người 
cùng thưởng thức. Cô ấy thường tặng một bó hoa 
này cho bạn bè hoặc người thân đến thăm chơi, và 
điều này cũng làm cho cô ấy rất hài lòng. 


Như bạn có thể thấy đó, niềm vui đơn sơ này 
có giá trị nhiều hơn là việc làm đẹp cho khu vườn 
và căn phòng trong nhà của chúng tôi. Nó mang lại 
niềm vui to lớn cho cuộc sống của Kris, và niềm vui 
đó kéo dài cả những lúc cô ấy không ở bên những 
luống hoa. Theo một ý nghĩa, những bông hoa đã 
hiện diện trong cả một ngày của cô ấy. Cô ấy mong 


264 


%9. “'Xháưu phú trột niềm 0ottí đơn sơ 





đợi được ngắm nhìn và chăm sóc chúng. Cô ấy mỉm 
cười mỗi khi nghĩ đến chúng. Và tôi nghĩ rằng những 
đóa hoa đã giúp cô ấy giữ cho rất nhiều những công 
việc hằng ngày của cô ấy được đúng hướng. Và cho 
dù cô ấy không duy trì niềm vui này vì bất cứ một 
mục đích kín đáo nào khác, nhưng thật là thú vị 
khi thấy rõ ảnh hưởng của thông lệ này lên các con 
tôi. Chúng được thấy mẹ chúng thật sự vui thích với 
chỉ một sự việc đơn sơ. Chúng được chứng kiến sự 
yêu thích của mẹ chúng, và kết quả là sẽ có khuynh 
hướng tự mình phát triển sự yêu thích như vậy. 


Nếu bạn bỏ thời gian suy nghĩ về việc này, hầu 
như chắc chắn là bạn sẽ có thể nghĩ ra được một 
điều gì đó có thể là một niềm vui đơn sơ của bạn. 
Với tôi, điều đó là dành thời gian dạo qua một hiệu 
sách, hay ngồi uống cà phê một mình trong quán 
nước. Tôi cũng thích đọc sách, đánh vật với lũ trẻ, và 
tần bộ trong công viên gần nhà. Đây là một số trong 
những điều mang lại cho tôi những niềm vui to lớn 
nhất. Và tôi tin là chúng ta càng có nhiều niềm vui, 
chúng ta sẽ càng có nhiều khả năng giữ được nhận 
thức đúng về sự việc, duy trì một trạng thái tương 
đối bình thản và tránh được việc cáu gắt vì những 
chuyện vụn vặt. 


Tôi hy vọng là bạn sẽ dành thời gian để nghĩ đến 
ít nhất là một niềm vui đơn sơ mà bạn có thể tận 
hưởng. Cho dù đó là những giây phút êm ả đọc một 
cuốn sách, hay tham gia một khóa học không vì một 
mục đích nào khác hơn là để biết thêm điều gì đó 


265 


(tt tg bận tâtt (futyện ạt 





mới lạ, hoặc đi dạo một vòng đâu đó... mỗi niềm vui 
đơn sơ như thế đều sẽ mang lại cho bạn những lợi 
ích to lớn. 


90. Những điều nhỏ nhoi sẽ được 
nhớ đến 


ần đây, tôi đang trong một chuyến đi giới 

thiệu sách mở rộng, và đã tham dự nhiều 
chương trình rất hào hứng trên đài truyền hình và 
truyền thanh quốc gia. Tôi đã nói chuyện với những 
đám đông thính giả đầy nhiệt tình, và được nhà xuất 
bản, công chúng cũng như hết thầy mọi người đối xử 
cực kỳ tốt đẹp. Vào lúc đó, tôi đã có được cuốn sách 
bán chạy nhất nước Mỹ, cuốn “Dont Sweat the Small 
Đtuff”, và rất được trân trọng nhờ vào việc này. Mọi 
chuyện đều tuyệt vời, chỉ trừ ra một việc - tôi nhớ 
cực kỳ những công việc thường ngày và những lúc 
chúng tôi bên nhau trong gia đình. 

Vào một đêm, tôi gọi về nhà và hai đứa con gái 
tôi hát cho tôi nghe qua điện thoại, rồi thay phiên 
nhau kể cho tôi nghe là chúng yêu thương tôi như 
thế nào và tưởng như không thể chờ đợi nổi cho đến 
khi tôi về. Chúng đang chạm khắc những quả bí 
ngô chuẩn bị cho ngày lễ Halloween và hứa sẽ dành 
cho tôi một quả to nhất. Khi tôi gác điện thoại ở phi 
trường Chicago, tôi bắt đầu khóc. Những giọt nước 
mắt của buôn vui lẫn lộn, của sự xúc động sâu xa 


266 


90. (X(ftữrtg điêu nftỏ đftoi sẽ được tớ đến 





đến nỗi tôi không thể nào kiểm chế được cảm xúc. 
Tôi chợt nhận ra rằng, cho dù cuộc sống của bạn có 
tuyệt vời đến đâu, cho dù bạn nuôi những hy vọng và 
mơ ước gì, hoặc bất cứ điều gì xảy đến cho sự nghiệp 
của bạn và cuộc đời bạn, thì có những điều nhỏ nhoi 
vẫn là quan trọng nhất. 


Đêm hôm đó, trong khi tôi bay đến Hartford, 
Connecticut để tham dự một chương trình khác nữa, 
tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đẹp nhất của 
mình. Và bạn có thể đoán được gì không? Đó không 
phải là những kỳ nghỉ hào hứng nhất hay những 
thành đạt lớn lao nhất của tôi. Cho dù những điều 
này là quan trọng đối với tôi, nhưng những kỷ niệm 
thật sự khắc sâu nhất là những gì xúc động đến sâu 
thắm trong lòng tôi - như một lần tôi đang gặp việc 
thật sự bối rối và con gái nhỏ của tôi, Kenna, cảm 
nhận được tâm trạng đó, ôm chặt lấy tôi và nói: “Bố 
ơi, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà.” Lúc đó nó chỉ mới 
4 tuổi! Cho đến gần hai năm sau mà tôi vẫn còn như 
cảm nhận được cái ôm chặt của nó, và nghe được 
giọng nói an ủ1 của nó. Và có một dạo con gái lớn của 
tôi, Jazzy và tôi bị cảm nặng cùng một lúc. Cha con 
tôi ở cùng phòng, an ủi lẫn nhau và cùng chịu đựng 
với nhau. (Tôi sẽ không kể bạn nghe những chỉ tiết 
đâu!) Thế rồi, có một lúc, nó nhìn tôi bằng một cái 
nhìn ngọt ngào nhất mà tôi đã từng được biết, và 
bằng một giọng yếu ớt, dịu dàng, nó bảo tôi: “Bố ơi, 
con sẽ chẳng bao giờ quên những giây phút này đâu. 
Cảm ơn bố đã ở bên con.” Nó sẽ chẳng bao giờ quên, 
cũng như tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Và rất xứng 


267 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





đáng nếu có phải trải qua một cơn cảm cúm khủng 
khiếp nhất đời để lại được nghe những lời như thế. 


Đối với tôi, đây là một trong những điểm quan 
trọng nhất của tập sách này. Rất dễ rơi vào khuynh 
hướng dành cả cuộc đời mình để hy vọng mãi là mọi 
thứ rồi đây sẽ tốt đẹp hơn. Hầu hết mọi người trong 
chúng ta trông đợi những thăng tiến, những sự kiện 
đặc biệt, những kỳ nghỉ và những điều nổi bật. Và tất 
nhiên những điều như thế là tuyệt vời để mong đợi. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta chú ý quá nhiều vào những 
trường hợp khá hiếm hoi này, chúng ta có thể bỏ lõ 
đi những sự kiện rất bình thường, nhưng rất tuyệt 
vời, vẫn xảy ra đều đặn trong cuộc sống - những nụ 
cười hay những trận cười của trẻ con, được chứng 
kiến những cử chỉ tốt đẹp rất đơn sơ, chia sẻ một 
buổi bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp với người 
mà bạn yêu thương, hay quan sát màu sắc thay đổi 
của lá cây khi mùa thu đến. Những điều này chính 
là những chất liệu làm nên cuộc sống và ký ức. 


Nếu bạn tự nhắc nhở mình để biết tìm kiếm 
và thưởng thức những điều nhỏ nhoi này, năng lực 
quan sát của bạn sẽ dần dần được nâng cao. Bạn sẽ 
bắt đầu nhìn những điều tầm thường theo một cách 
khác thường hơn nhiều. Nếu bạn dành ra đôi phút 
để hồi tưởng lại những gì thật sự đáng kể trong cuộc 
sống của mình, tôi nghĩ rằng bạn sẽ đồng ý - chính 
những điều nhỏ nhoi là đáng kể nhất. 


268 


91. Nêu lên một tấm gương hiền hòa 


âu cách ngôn: “Hãy làm những gì tôi nói, 

không phải những gì tôi làm.” không được 
phù hợp lắm trong bối cảnh gia đình. Điều phù hợp 
chính là điều ngược lại “Hãy làm theo những gì tôi 
làm, không phải những gì tôi nói.” Cho dù bạn sống 
một mình, với một người khác, hay với nhiều người, 
cách tốt nhất để tạo một không khí êm ả hơn trong 
gia đình là bản thân bạn phải trở nên một gương 
mẫu hiền hòa. 

Môi trường tình cảm mà bạn sống trong đó bắt 
đầu từ chính bạn - cũng như của tôi bắt đầu từ nơi 
tôi. Nếu bạn bực tức, căng thẳng, cuồng nhiệt hay 
chán nản, thì thật là không thực tiễn chút nào để 
chờ đợi là mọi người khác trong gia đình sẽ năng 
động. Thay vì vậy, mọi người rất có thể là sẽ hết sức 
e dè, thận trọng để cố không làm ảnh hưởng đến 
bạn. Bất cứ những tiêu cực nào bạn nuôi dưỡng, sẽ 
ảnh hưởng, trong một chừng mực nào đó, đến những 
người khác trong gia đình (chưa nói đến ảnh hưởng 
nơi chính bạn). Điều này không có nghĩa là, nếu gia 
đình bạn không được êm ấm lắm thì đó là lỗi của 
bạn. Chỉ có điều, trong hầu hết các trường hợp, nếu 
bạn đợi cho những người khác nêu lên một cách sống 
gương mẫu mà bạn muốn thấy, bạn sẽ phải chờ đợi 
một thời gian rất lâu. 


Tuy nhiên, một khi bạn bình thản, kiên nhẫn 


269 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





và yêu thương, bạn khơi dậy được những gì tốt đẹp 
nhất ở những người quanh bạn. Bằng cách tự mình 
nêu một tấm gương sống hiền hòa, bạn sẽ khai mở 
một con đường để những người khác trở nên kiên 
nhẫn hơn, hòa hợp hơn và tốt bụng hơn. Thay vì để 
mình trở nên bối rối vì những thay đổi thăng trầm 
trong cuộc sống gia đình, bạn có thể tạo ra một môi 
trường mà trong đó dễ dàng hòa nhập theo với mọi 
chuyển biến của cuộc sống. Và bạn càng bình thản 
bao nhiêu, sẽ càng dễ dàng hơn để có được những 
điều chỉnh thích hợp trước sự phức tạp và những 
thách thức trong cuộc sống hằng ngày bấy nhiêu. 
Bằng vào cách sống hiển hòa, bạn xóa bỏ đi được 
rất nhiều những rối loạn tinh thần làm ngăn cản sự 
khôn ngoan và cảm nhận thông thường, nhờ đó sẽ dễ 
dàng hơn để nhìn ra những giải pháp thay vì chỉ là 
những khó khăn. 


Bước đầu tiên để tự mình trở nên bình thản hơn 
là chấp nhận mục tiêu này như một ưu tiên trong 
cuộc sống của bạn. Thay vì chờ đợi cho những người 
khác vấp váp để rồi quy lỗi về những rối rắm trong 
gia đình, hãy quyết định rằng sự ôn hòa sẽ là ưu 
tiên trên hết của bạn - quyết định rằng đây là mục 
tiêu xứng đáng để vươn tới. Thực hành những giải 
pháp được đề xuất trong sách này, cũng như những 
giải pháp nào khác mà bạn thấy hợp với lòng mình. 
Tôi nghĩ là rồi bạn sẽ khám phá ra rằng, khi sự bình 
thản đã là mục tiêu hàng đầu của bạn, hầu hết mọi 
thứ khác sẽ rơi vào đúng chỗ của nó và sẽ dễ giải 
quyết hơn rất nhiều. Thêm vào đó, bạn sẽ mở ra điều 


270 


92. Šự ta trếếớt có được trột căn nÍta 





kiện cho những người khác cũng sống một cuộc sống 
thanh thản hơn, và điều này lại giúp giảm đi hơn 
nữa những rối rắm trong cuộc sống. 


Trỏ thành một người hiền hòa hơn không phải 
chuyện một sớm một chiều, nhưng chắc chắn đây 
là một mục tiêu đáng để bỏ công theo đuổi. Hãy bắt 
đầu ngay hôm nay, bạn có thể có những chọn lựa để 
đưa bạn hướng theo con đường này. 


92. Sự may mắn có được một căn nhà 


(2): là một trong những đề xuất dễ thực 
hiện nhất trong sách này. Dù vậy, tác 
dụng của nó rất mạnh mẽ đến mức xứng đáng để 
thực hành - hãy bắt đầu ngay lúc này. Dành một 
phút nghĩ đến căn nhà của bạn. Cho dù bạn sống 
trong một căn hộ chật hẹp, một căn phòng trong nhà 
người khác, hay một căn nhà riêng của bạn: đó là tài 
sản để bạn sử dụng. Đó là không gian của bạn. Bạn 
sẽ làm gì được trong thế giới này nếu không có nó? 
Liệu bạn sẽ tổn tại bằng cách nào? 


Điều rất quan trọng là nghĩ đến sự may mắn của 
bạn khi có được một căn nhà, một nơi để nghỉ ngơi, 
một chỗ trú ẩn có thể mang lại sự yên bình. Nhưng 
lần gần đây nhất mà bạn dừng nghỉ đôi chút đủ để 
thật sự nhìn ngắm nơi này là lúc nào? Hãy chú ý đến 
những bức tường, đến toàn cảnh, những sàn nhà và 
những cửa sổ. Lần gần đây nhất mà bạn bày tỏ sự 


271 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





biết ơn của mình vì có được một căn nhà, với một 
nhận thức đầy đủ, là khi nào? Tôi đã gặp rất nhiều 
người chưa bao giờ biết bày tỏ thái độ này. 

Hãy hít thở một hơi thật dài và bày tỏ sự biết 
ơn, trân trọng đối với căn nhà đáng yêu của bạn. 
Bất chấp những khiếm khuyết, nó là của bạn. Bạn 
sống trong nhà mình. Nó che chở cho bạn khỏi thời 
tiết nóng lạnh, và bảo vệ bạn chống lại mọi thứ, từ 
côn trùng độc hại cho đến những người xa lạ. Nó 
giúp bạn còn tồn tại và được thoải mái. Dù vậy, trong 
phần lớn trường hợp, nó hoàn toàn bị xem thường. 
Hẳn nhiên là đôi khi chúng ta vẫn nói “cảm ơn” như 
phần thường lệ trong lời cầu nguyện hay một nghỉ 
thức. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là hoàn toàn 
khác. Tôi đề nghị bạn dành ra đôi phút mỗi ngày, 
trong phần còn lại của đời mình, để lặng lẽ nghĩ đến 
niềm vui khi có một căn nhà - cho dù nó có tổi tàn 
đến như thế nào và bạn phải khó khăn đến đâu để 
duy trì được nó. 


Thực hiện việc bày tỏ lòng biết ơn có nhiều tác 
dụng. Nó đặt sự chú ý của bạn vào việc bạn may 
mắn như thế nào, thay vì là vào tất cả những điều 
cần phải làm. Nó giúp bạn nhận thức đúng mọi việc. 
Vào những lúc khó khăn, nó nhắc nhở bạn rằng, bất 
chấp những khó khăn, bạn vẫn thật sự may mắn vì 
còn sống sót và có một căn nhà. Khi bạn cảm thấy 
quá sức vì những công việc phải làm liên quan đến 
căn nhà, hay bởi chi phí phải trả cho tất cả những gì 
kèm theo với nó, lòng biết ơn sẽ giúp cho bạn nhìn về 


272 


93.2)wg ptàứt tdiìt oÊttftđứttg Fời p Ít tàn 





đúng hướng. Lòng biết ơn là một tình cảm rất mãnh 
liệt. Nó khơi dậy những gì tốt đẹp nhất nơi bạn và 
giúp bạn duy trì tình cảm trên mọi phương diện. Nó 
giúp bạn có được hạnh phúc. 


Nếu bạn cũng hoàn toàn giống như tôi, bạn sẽ 
kinh ngạc khi nhận thấy cảm giác của mình tốt đẹp 
đến mức nào trong lần đầu tiên bạn thực hiện giải 
pháp này. Có thể bạn sẽ tự hỏi, vì sao từ lâu mình đã 
không làm như thế? Hãy tận hưởng cảm giác mang 
lại từ lòng biết ơn, và có thể lần đầu tiên trong đời, 
thật sự tận hưởng niềm vui may mắn có được một 
căn nhà. 


93. Đừng phàn nàn về những lời 
phàn nàn 


( Ạ rong vai trò là cha mẹ, tôi đã khám phá 
ra rất nhiều điều thú vị về trẻ con. Nhưng 
có một điều nổi bật hơn hết: trẻ con và những lời phàn 
nàn luôn đi đôi với nhau. Từ ngày đứa bé được sinh ra, 
cất tiếng khóc và phàn nàn về những nhu cầu thuần 
túy, cho đến ngày nó trở thành một thiếu niên và than 
phiền là bộ âm thanh nghe nhạc của nó không được 
tốt... bạn có thể là chẳng bao giờ có được trở lại dù chỉ 
một ngày như trước đây, nghĩa là không có ít nhất đôi 
điều phàn nàn nào đó để giải quyết. 
Có lần, có ai đó nói với tôi rằng, trẻ con và các 
thành viên khác trong gia đình sở dĩ phàn nàn quá 


273 


tt tg bận tâtt (futyệnt ạt 





nhiều là vì họ cảm thấy thoải mái nhất trong quan 
hệ với chúng ta. Khi nhớ lại nhận xét này, tôi thấy 
là đôi khi tôi ước ao sao cho gia đình tôi không quá 
thoải mái trong quan hệ với tôi. Tôi dám cá là cũng 
có những lần bạn cảm thấy như tôi vậy. 

Tôi đã quan sát thấy hai khuynh hướng thường 
xuyên về những lời phàn nàn mà tôi nghĩ là có ích 
để chia sẻ cùng bạn. Thứ nhất, nghe những lời phàn 
nàn của người khác tạo ra cảm giác căng thẳng và 
dễ dàng tự mình sẽ có thái độ phàn nàn. Lấy ví dụ, 
nếu bên ngoài trời nóng bức, và bản thân tôi đã thấy 
khó chịu rồi. Giờ đây, một trong hai đứa bé bắt đầu 
phàn nàn là trời nóng đến thế nào và nó khát nước 
làm sao! Điều này nhắc tôi nhớ đến cảm giác khó chịu 
của mình, và ngay lập tức, tôi ước sao cho con bé thôi 
đừng gợi lên điều đó nữa. Nhưng trẻ con chỉ là trẻ 
con. Nó sẽ nói lại những điều đó một lần nữa, lần nữa 
và lần nữa. Không bao lâu, tôi quá mệt mỏi với những 
lời phàn nàn của nó, và bắt đầu phàn nàn với vợ tôi: 
“Lũ trẻ bao giờ cũng phàn nàn về mọi chuyện.” Như 
thế, nhận xét đầu tiên của tôi là: những lời phàn nàn 
mang lại thêm những lời phàn nàn khác. 

Điều nhận xét thứ hai là, chẳng bao giờ sự phản 
đối của tôi có thể ngăn được những lời phàn nàn. 
Trong thực tế, nó càng làm cho sự việc trở nên tổi 
tệ hơn. Nó tiếp sức cho những lời phàn nàn và nuôi 
dưỡng cái vòng luẩn quẩn của những lời phàn nàn 
đang có sẵn. 


Trong những tháng gần đây, tôi đạt những tiến 


274 


94. hấp nhận sự thaụ đổi 





bộ lớn lao trong vấn đề này, và mọi việc trở nên dễ 
dàng hơn nhiều so với cả những gì mà tôi từng mơ 
tưởng. Thay vì phàn nàn về những lời phàn nàn, tôi 
đã quyết định làm hòa với việc lắng nghe những lời 
phàn nàn như là một thực tế tất nhiên trong cuộc 
sống. Và hoàn toàn thành thật mà nói, tôi đã khám 
phá ra một điều rất quan trọng: những lời phàn nàn 
đã ít hắn đi một cách đáng kể. Chúng không còn 
hướng đến tôi quá nhiều và dường như không còn 
mấy điều để phải quan tâm đến. Việc tôi trở nên ít 
chú tâm vào những lời phàn nàn khiến cho lũ trẻ 
dường như ít hứng thú hơn trong việc đưa ra những 
lời phàn nàn. Như thế, lời khuyên của tôi rất đơn 
giản: Cho dù có thể là sẽ rất khó khăn trong bước 
đầu, và cho dù những lời bạn định phàn nàn có vẻ 
hợp lý đến đâu, hãy cố chặn đứng sự tham gia của 
bạn vào tiến trình này. Tôi đoán là, nếu bạn thôi 
không phàn nàn nữa, những lời phàn nàn mà bạn 
buộc lòng phải nghe sẽ dần dần biến mất. Xin chúc 
may mắn trong việc này, nhưng cũng xin đừng phàn 
nàn nếu không thấy hiệu quả gì. 


94. Chấp nhận sự thay đổi 


hấp nhận sự thay đổi luôn luôn là một 
điều quan trọng, nhưng không ở đâu điều 
này quan trọng hơn trong gia đình. Sự thật là, mọi 
thứ đều ở trong một trạng thái liên tục thay đối - cơ 
thể chúng ta, cấu trúc vật lý của căn nhà chúng ta, 
và các con của chúng ta cũng lớn lên thông qua một 


275 


ng bận tâtmt (futyện oặt 





quá trình thay đổi liên tục. Vẻ ngoài của chúng ta ở 
năm hai mươi tuổi khác với những năm bốn mươi, 
sáu mươi và tám mươi. Cũng tương tự như vậy, khi 
các con chúng ta lớn lên hơn, chúng liên tục trải qua 
những giai đoạn chủ yếu - cả về mặt thể chất và tình 
cảm. Khỏi cần phải nói, đứa con trai cưng yêu năm 
bốn tuổi của bạn sẽ là một thiếu niên hoàn toàn khác 
hẳn, và còn tiếp tục khác đi khi qua tuổi mười tám. 


Chúng ta có hai chọn lựa khi tiếp cận với sự thay 
đổi. Chúng ta có thể chống đối và cưỡng lại, hoặc 
chúng ta có thể đầu hàng và chấp nhận. Hầu hết mọi 
người cưỡng lại sự thay đổi với tất cả sức mạnh của 
họ. Họ chiến đấu chống lại tuổi già, những thay đổi 
trong truyền thống gia đình, sự thay đổi thái độ nơi 
trẻ con, và hầu như là mọi thay đổi lớn trong đời họ. 
Vấn đề đối với việc cưỡng lại sự thay đổi là, đó là một 
trận chiến dẫn đến thất bại - một trăm phần trăm. 


Sự thay đổi là một trong những điều chắc chắn 
của cuộc sống, một trong rất ít điều mà bạn có thể tin 
chắc vào. Khi chúng ta cưỡng lại những điều không 
thể tránh khỏi, chúng ta gây cho mình rất nhiều đau 
khổ và bỏ lỡ đi rất nhiều niềm vui có thể có. Lấy 
ví dụ, tôi đã gặp rất nhiều người mất thời gian và 
sinh lực để lo sợ một điều là sắp đến ngày sinh thứ 
40 hoặc 50 của họ, đến nỗi dường như là họ đã mất 
đi mấy năm trước đó - sự chú ý của họ đã rơi vào 
một nơi khác. Những người khác cảm thấy quá đau 
khổ khi các con họ lớn lên và rời khỏi mái gia đình, 
đến nỗi họ không tận hưởng được một hoặc hai năm 


276 


94. hấp nhận sự thaụ đổi 





cuối cùng mà chúng còn ở với họ. Lại có những người 
khác thấy chán nản hoặc bực dọc vì những thay đổi 
nhỏ trong những truyền thống gia đình - ai đó thay 
đổi thực đơn trong ngày lễ Tạ ơn, hay đề nghị tổ chức 
lễ Giáng sinh ở một vị trí mới... hay bất cứ điều gì 
khác đe dọa đến những trạng thái hiện tại. 


Tôi không đề nghị rằng bạn đầu hàng một cách 
mù quáng tiến trình già yếu tự nhiên và không thực 
hiện những chăm sóc thích hợp cho chính mình - hay 
không nỗ lực để gìn giữ những truyền thống gia đình 
mà bạn thật sự yêu thích. Điều tôi đề cập đến ở đây 
là việc trở nên bối rối và bực tức vì những thay đổi mà 
bạn hoàn toàn không có khả năng tác động vào. Hãy 
sống và tận hưởng từng gial đoạn trong cuộc sống - 
nhưng không phải bằng cái giá phải trả là những giai 
đoạn còn lại. Thay vì vậy, hãy sống với giai đoạn kế 
tiếp đây cũng như là với giai đoạn cuối đời. Hãy mở 
rộng lòng với những gì đang diễn ra trước mắt, bạn 
sẽ thấy việc thích ứng có thể dễ dàng hơn bạn tưởng. 


Khi bạn chấp nhận sự thay đổi, bạn mở được 
cánh cửa đến với một hiện thực thanh thản hơn 
nhiều. Thay vì luôn khăng khăng rằng cuộc sống 
phải diễn ra theo một cách nhất định nào đó, và 
rằng nó phải giữ yên theo cách đó mãi mãi, bạn bắt 
đầu một hành trình mới bao hàm cả sự chấp nhận 
và biết trân trọng từng giai đoạn cuộc sống. Cuộc 
sống sẽ có vẻ gần giống như một cuộc phiêu lưu hơn. 
Trong đó, mỗi bước trải qua dường như đều đặc biệt 
và quan trọng. 


277 


95. Chuyển đổi vai trò giữa vợ chồng 


Í ầ hật là điều đáng buồn, tuy nhiên, người 

dễ bị coi thường nhất lại có lẽ là người 

mà bạn yêu thương nhất trên thế gian này - người 

bạn đời của bạn. Thật rất dễ dàng bị cuốn mất đi 

trong thế giới riêng của mình và những trách nhiệm 

nặng nề của đời sống, đến nỗi bạn sẽ bắt đầu tin 

rằng công việc của vợ (hoặc chồng) mình dễ dàng hơn 

mình nhiều, hoặc bạn có thể quên mất - hay thậm 

chí chẳng nhận ra được nữa - là vợ (hoặc chồng) 
mình đã làm việc khó nhọc như thế nào vì mình. 


Khuynh hướng này có thể tạo ra rất nhiều sự 
oán hận, tuy nhiên nhìn chung là có thể ngăn ngừa 
được. Bí quyết để ngăn ngừa là tự đặt mình vào vai 
trò của vợ (hoặc chồng) mình. 


Tôi sẽ đưa ra một ví dụ, biết rằng có đến hàng 
triệu ngoại lệ đối với điển hình đơn giản này. Tôi 
thừa biết rằng trong thế giới ngày nay, có nhiều - 
nếu không phải là hầu hết - gia đình có thu nhập 
từ cả vợ lẫn chồng, và cũng có nhiều - nếu không 
phải là hầu hết - gia đình mà vợ chồng cùng nhau 
chia sẻ những công việc ở nhà. Tôi cũng biết rằng 
phụ nữ thường đi làm khi người đàn ông ở nhà với 
con cái. Tuy nhiên, hãy xem bạn có thể nào qua ví 
dụ điển hình đơn giản này mà nhìn thấy được điều 
quan trọng tôi muốn nói. 


Nhiều người bạn nam giới của tôi đã rơi vào xu 


278 


95. Qhuuến đổi pai trò giữa 0oợ cltồng 





hướng xem thường vợ mình. Tuy nhiên, tôi cũng vui 
mừng để ghi nhận rằng, có một số đã thay đổi được 
nhờ thực hiện một cách thật lòng giải pháp tôi đề ra 
nơi đây. Một ví dụ rất thường gặp là người chồng đi 
làm và người vợ ở nhà chăm sóc mọi việc (dĩ nhiên 
là cô ấy cũng sẽ phải làm việc cực nhọc không kém). 
Trong ví dụ có tính cách cực đoan này, người chồng sẽ 
tự nghĩ rằng vợ anh ta là người may mắn, và thường 
hạ thấp hết mức tầm quan trọng của vai trò người 
vợ. Anh ta tin rằng những nhu cầu của vợ mình được 
đáp ứng đầy đủ trong thời gian ở nhà, trong khi anh 
ta phải đi ra làm việc bên ngoài suốt cả ngày. Anh 
ta hiếm khi phụ giúp ít nhiều vào công việc nhà như 
những chuyện vặt, chăm sóc con cái, và những công 
việc trong nhà. Anh ta cảm thấy như bị xúc phạm 
khi được nhờ đến với những công việc đơn giản nhất. 
Anh ta hoàn toàn nhận rõ được công việc của mình 
cực nhọc như thế nào, nhưng xem vai trò của vợ mình 
hoàn toàn là một điều tất nhiên phải thế... 


Sẽ là một điều kinh khủng (nhưng thường là rất 
tốt cho quan hệ hôn nhân này) trong những trường 
hợp này, khi đề nghị người chồng nhận lấy công 
việc trong nhà khoảng một tuần, hoặc thậm chí vài 
ba hôm, trong khi người vợ đi thăm chơi đâu đó và 
nghỉ ngơi. Nhiều người đàn ông quá hoảng sợ với đề 
nghị này, đến nỗi họ hiểu được mọi chuyện trước khi 
bị buộc phải thật sự trải qua kinh nghiệm này. Họ 
thường nhận ra, khi không còn chọn lựa nào khác, 
rằng họ hoàn toàn không có khả năng thực hiện 
những nhiệm vụ quan trọng hằng ngày như công 


279 


tt tg bận tâtt cfutyện ạt 





việc trong nhà và chăm sóc con cái. Họ cũng nhận ra 
rằng những việc ấy cực nhọc biết bao, thật sự là một 
công việc nặng nề. Dĩ nhiên, ý nghĩa của việc thay 
đổi vai trò là để lấy lại thái độ tôn trọng cũng như 
cảm thông đối với những gì mà người này đang làm 
vì người kia. 

Dĩ nhiên, giải pháp này có thể tác động theo hai 
cách. Một khuynh hướng cũng rất thường gặp là một 
người mẹ chăm sóc con cái ở nhà xem thường những 
công việc của chồng mình, cho đó là điều tất nhiên 
phải thế. Lấy ví dụ, cô ta có thể phàn nàn về những 
tối thức khuya và những bữa cơm ăn trễ, mà không 
thật sự nhận ra được rằng khó khăn như thế nào 
để kiếm sống cho một gia đình. Trong hầu hết các 
trường hợp này, thật là không thực tiễn để người vợ 
có thể thay đổi vai trò cho người chồng trong một 
tuần. Tuy nhiên, sẽ rất có lợi nếu người vợ biết tưởng 
tượng xem sẽ như thế nào nếu mình phải đi ra ngoài 
để kiếm đủ tiền đáp ứng cho những nhu cầu của gia 
đình. Đây có thể là một nhận thức gây sửng sốt cho 
một người không thật sự có việc làm. 


Điểm quan trọng của giải pháp tinh thần này 
không phải là để nhằm xác định công việc của ai 
trong hai người là khó khăn hơn, hoặc là quan trọng 
hơn, mà là để nhận rõ sự quan trọng và những khó 
khăn tất nhiên ở cả hai phương diện của cuộc sống. 
Bất kể địa vị cá nhân của bạn trong xã hội là như thế 
nào, và cho dù cả hai người cùng có việc làm và cùng 
nhau chia sẻ công việc nhà, vẫn vô cùng hữu ích nếu 


280 


9ó. 2 qo giờ cäứg có piệc gì đó cân [àứm 





thử nghiệm qua giải pháp này. Nếu bạn làm, tôi tin 
là bạn sẽ bắt đầu nhận ra và đánh giá đúng những 
gì vợ (hay chồng) mình đã làm cho mình, cũng như 
cô ấy (hoặc anh ấy) đôi khi có thể khó khăn đến mức 
nào trong cuộc sống. Và tôi có thể đảm bảo với bạn 
một điều là, mọi người đều thích được đánh giá cao 
và tôn trọng. Khi được tôn trọng, họ sẽ vui vẻ và dễ 
chịu hơn trong cuộc sống chung. 


96. Bao giờ cũng có việc øì đó cần 
làm 


ôi khi, việc dàn hòa với những sự thật 
quá rõ ràng là một cách cực kỳ hữu 
ích để giúp bạn khỏi rơi vào cảm giác quá tải hoặc 
oán hận. Có rất nhiều điều quan sát được trong cuộc 
sống rơi vào trường hợp này, bao gồm những thực tế 
như: không bao giờ có đủ thời gian để làm xong tất 
cả mọi việc; một người nào đó luôn có được một thứ 
gì đó mà bạn không có; bạn không thể hiện diện ở 
hai nơi cùng một lúc; có những trao đổi thỏa thuận 
trong cuộc sống; ngày nộp thuế là 15 tháng Tư; bạn 
sẽ già đi và cuối cùng sẽ chết; bạn không thể làm hết 
mọi việc cho tất cả mọi người... và - dĩ nhiên là - bao 
giờ cũng có một điều gì đó cần phải làm trong nhà. 
Vì một lý do nào đó - có lẽ là vì những sự thật rõ 
ràng này là quá gần gũi với chúng ta trong cuộc sống 
- nhiều người có khuynh hướng chống lại chúng. Rất 


281 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





thường nghe người ta nói những câu như là: “Bất kể 
tôi làm việc tích cực đến đâu, chẳng bao giờ tôi xong 
hết mọi việc.” Tôi đã nhận thấy rằng, sẽ cực kỳ hữu 
ích nếu chúng ta chịu đầu hàng những vấn đề thực 
tế trong cuộc sống, mà có thể dự kiến trước là phải 
như thế. Đứng gần ở hàng đầu trong danh sách này 
là một thực tế: bất kể là bạn đang sống ở đâu, bạn 
là ai, hoặc bạn có bao nhiêu tiền bạc - luôn luôn lúc 
nào cũng có một điều gì đó để phải làm. Không có sự 
phàn nàn nào, sự đơn giản hóa, hoặc mong ước nào, 
những kế hoạch khéo léo nào, có thể sẽ làm thay đổi 
được sự thật đơn giản này của cuộc sống. 


Tôi đã khám phá ra rằng cách tốt nhất để đối 
phó với vấn đề này là chịu đầu hàng thực tế: sự việc 
luôn luôn đi theo hướng này. Tôi đã từng quen biết 
nhiều người gần như không có tiền bạc trong tay, và 
một số người có đủ tiền bạc cho tất cả những gì họ 
cần, và một số rất lớn những người thuộc khoảng 
trung bình ở giữa. Và không ai, dù chỉ một người, 
thoát khỏi quy luật này. 


Cách đây mấy tuần, Kris và tôi dành một ngày 
thứ Bảy ở nhà để cố bắt theo kịp một số chuyện dở 
dang. Khi nhìn quanh, tôi phải kinh ngạc khi thấy 
bao nhiêu việc phải làm. Nào quần áo để giặt giũ, 
sàn nhà phải lau sạch, nhà kho phải dọn dẹp, và 
một căn gác cần sắp xếp lại. Phòng làm việc của tôi ở 
từng trên trông như thể là tôi đã không mở thư đến 
hàng tháng trời, bất chấp sự thật là tôi chỉ mới vừa 
sắp xếp trong ngày trước đó. Mấy cái chuồng nuôi 


282 


9ó. qo giờ œũứg eó piệc gì đó cân dư 





chuột tàu cũng cần chà rửa, và mái hiên trước cần 
quét dọn. Dĩ nhiên, những căn phòng của mấy đứa 
trẻ đòi hỏi sự chú ý như thường ngày, và giường ngủ 
của chúng tôi cũng chưa dọn dẹp. Con chó cần được 
dẫn đi dạo một vòng và ghế ngồi trên xe đạp của đứa 
con gái nhỏ cần được nâng cao lên một chút. Và trên 
hết những công việc này, cây cảnh - trong nhà cũng 
như ngoài vườn - cần được tưới nước. 

Hiển nhiên, đây chỉ mới là phần nổi của một núi 
băng. Danh sách đơn giản này chưa đưa vào những 
chuyện vặt cơ bản hằng ngày như chi trả hóa đơn, 
đọc sách hay chơi với mấy đứa trẻ. Cũng chưa nhắc 
đến việc bọn trẻ ăn mỗi ngày ba lần, cần phải mất 
thời gian sửa soạn và dọn rửa. Đó là chưa nói đến 
những việc tu sửa lớn, như thực tế là căn nhà đang 
cần sơn lại, nhiều dụng cụ làm vườn đã cũ kỹ cần 
sửa chữa hoặc thay mới. Trong danh sách cũng chưa 
đề cập đến việc cần cắt xén các bãi cỏ mỗi tuần và 
phần còn lại trong vườn thì phải diệt cỏ dại. Tôi còn 
có thể tiếp tục nhiều hơn nữa, nhưng tôi biết bạn đã 
nhìn thấy cả bức tranh rồi. 


Khi bạn dừng lại đôi chút, bạn có thể thấy là quá 
dễ dàng để chúng ta trở nên nản lòng - nếu không 
đến nỗi phát khùng - bởi tất cả những việc như thế 
để phải làm. Nếu bạn quyết định là chỉ nghỉ ngơi 
khi nào mọi việc đã làm xong, bạn sẽ phải dành trọn 
cuộc đời mình cho sự mệt mỏi và thất vọng. Thật 
rất dễ cáu gắt vì những chuyện vặt ở môi trường 
trong nhà, bởi vì có quá nhiều chuyện vặt để phải 


285 


ng bận tâtmt (futJện oặt 





quan tâm đến. Cách duy nhất đối với vấn đề này là 
đầu hàng, buông thả. Hãy quyết định rằng sẽ không 
có vấn đề gì, chỉ cần bạn đã làm hết sức mình, cho 
dù đây là một cuộc chiến tuyệt đối không thể chiến 
thắng. 


Điều tốt nhất bạn có thể hy vọng làm được là 
đứng trên tất cả mọi thứ, dành ưu tiên cho những gì 
thật sự quan trọng, và duy trì một trạng thái vui vẻ. 
Nói tóm lại, bạn chỉ có thể làm những gì có thể. Đi 
đến nhận thức rằng, việc chấp nhận thực tế không 
bao giờ bạn có thể có khả năng làm hết mọi việc 
không phải là một thái độ thối lui. Đó chỉ là sự chấp 
nhận một thực tế. Chính thực tế bạn đang làm một 
việc cho thấy là bạn không làm một việc khác. Bởi 
vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Dành cho bạn một 
sự dễ dãi hơn. Hãy thư giãn. Làm những gì bạn có 
thể làm, nhưng đừng tự hành hạ mình. Kết quả là 
rồi bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. 


97. Giải phóng những thứ phế thải 


ho dù đơn giản đến như đề xuất này, nó 

đáng được chúng ta thảo luận. Và cho 
dù nghe như có vẻ đơn giản, nó thật sự không phải 
chuyện dễ làm. Phải cần một sự kiên trì rất lớn, 
nhưng tôi ước tính là mình đã giải phóng được đến 
hơn 90 phần trăm những thứ bề bộn trong cuộc sống. 
Tôi tin là nỗ lực này đã giúp tôi rất nhiều trong việc 


284 


97. Qiải phóng những thứ phế thái 





trở nên một người dễ dãi hơn, cũng như trong việc 
thôi không còn cáu gắt vì những chuyện vặt ở nhà 
nữa. 


Gần như là mỗi ngày, các dạng khác nhau của 
những thứ vặt vãnh cứ tràn đến trong cuộc sống của 
chúng ta, mà phần nhiều trong đó là vô dụng, chỉ 
chiếm chỗ trong không gian cũng như làm vướng 
bận về tinh thần. Nếu không có một nỗ lực nhiều 
mặt và tỉnh táo trong việc đối phó với sự tích lũy này, 
chúng ta có thể cuối cùng sẽ có hàng đống và hàng 
đống những thứ vô tích sự để phải quan tâm. Lý do 
là, những thứ bề bộn tràn vào trong cuộc sống của 
chúng ta, cho dù chúng ta muốn hay không muốn. 
Bởi vậy, nếu chúng ta không có một phương pháp 
để loại bỏ chúng - ít nhất cũng là bằng với số lượng 
trung bình tràn đến - thì điều không thể tránh khỏi 
là những đống phế thải này sẽ ngày càng lớn hơn 
và khó sắp xếp hơn. Nhiều người tự dối mình rằng 
không bao lâu sẽ cần đến chúng, hoặc rơi vào một 
niềm tin hầu như bao giờ cũng sai lầm là họ sẽ cần 
đến chúng vào một ngày nào đó. Lý do đưa ra sau 
này được củng cố bằng cách nhớ lại một hai lần hiếm 
hoi khi họ cần đến một món nào đó và tìm được nó 
bên dưới hàng đống những thùng chứa chất sau nhà 
để xe. 

Đồ phế thải bao gồm tất cả những thứ chiếm chỗ, 
làm bận trí chúng ta, gây khó chịu và, trong một 
chừng mực, gần như không bao giờ cần đến. Một số 
trong những dạng thông thường nhất của chúng là 


285 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





hàng đống thư từ không quan trọng, những mẩu giấy 
thừa, những tờ báo cũ, số điện thoại, tạp chí, quần 
áo và khăn tắm không còn dùng nữa, những quà 
tặng và đồ vật khác mà chúng ta không còn biết làm 
gì với chúng, xe đạp cũ và các dụng cụ tập thể dục, 
những đống mẩu gỗ thừa không dùng đến, những 
biên nhận không thể khấu trừ thuế, những chùm 
chìa khóa không còn sử dụng nữa, những món đồ 
chơi mà lũ trẻ chẳng bao giờ động đến, những cuốn 
sách chúng ta không đọc hoặc không có ý định sẽ 
đọc, những sổ ghi nhớ, những đồ trang trí mà chúng 
ta thậm chí không muốn để mắt tới, những bát đĩa 
hay nồi, chảo dư thừa và các món đồ dùng trong nhà 
bếp khác nữa... vân vân và vân vân. 


Hầu hết các căn nhà đều chất đầy hết mức với 
những thứ mà chẳng làm được gì khác hơn là choán 
chỗ. Tôi đã từng đến nhiều căn nhà với những nhà 
kho chứa đầy những thứ mà chẳng bao giờ dùng 
đến, thậm chí chẳng có đến một ý định là sẽ dùng 
một món nào trong đó. Và khi tôi bạo gan đặt câu 
hỏi: “Vì sao bạn giữ lại những thứ này?” câu trả lời 
thường là “Ối dào, tôi không biết. Chúng tôi bao giờ 
cũng chứa đầy những thứ này.” 

Tôi tin rằng lý do mà quá nhiều người cuối cùng 
chịu để cho những thứ phế thải chiếm chỗ trong cuộc 
sống của họ, chính là vì họ chưa bao giờ cảm nhận 
hay trải qua niềm vui trong một căn nhà không có 
những thứ này. Trong thực tế, phần lớn những người 
này có các bậc cha mẹ trước đây cũng đã từng làm 


286 


97. Qiải phóng những thứ pítế thái 





như vậy. Thường thì lần đầu tiên mà một căn gác 
được dọn sạch là khi có một người chết hoặc buộc 
phải đưa ra khỏi nhà vì những lý do sức khỏe. 


Tuy nhiên, có điều gì đó rất thanh thản với một 
căn nhà không có đồ phế thải: mở cửa một căn nhà 
kho và thật sự có không gian để treo một món đồ 
nào đó; mở một ngăn kéo mà không phải dùng sức 
quá mạnh; có thể tìm được hầu như bất cứ món đồ 
nào bạn cần đến; có những khoảng không gian trống 
trải, thoáng đãng, nơi không bị choán bởi bất cứ vật 
gì. Có một cảm giác hài lòng và không phải nỗ lực gì 
khi ngôi ở bàn giấy và có thể nhìn thấy được bề mặt 
của nó, có thể tìm ngay được cuốn sổ địa chỉ của bạn. 
Cũng một cảm giác tự do tương tự khi mở cửa tủ nhà 
bếp và có thể chọn ngay ra một cách dễ dàng, nhanh 
chóng những chai lọ, khay nướng mà bạn cần, không 
phải lục lọi và xô đẩy như thể đang chen qua một 
khu rừng rậm. 

Giải phóng những thứ phế thải là một cách dễ 
dàng để đơn giản hóa cuộc sống của bạn và để cảm 
thấy mọi thứ có trật tự hơn, dễ kiểm soát hơn. Nó 
mang lại cho bạn một cảm giác thanh thản về không 
gian. Nó nâng cao tỉnh thần của bạn bằng cách cho 
bạn cảm giác rộng mở và tương quan với cuộc sống, 
thay vì là tràn ngập. 

Bạn có thể bắt đầu bằng những cách đơn giản - 
dọn sạch các ngăn kéo và nhà kho. Mang những thứ 
không dùng nữa tặng cho những người thật sự có thể 
dùng đến chúng. Bán rẻ những thứ có thể bán được. 


287 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





Và thay vì giữ mãi những thứ mà bạn không thải bỏ, 
hãy mang cho một tổ chức từ thiện. Thôi không đặt 
mua những tạp chí nào mà bạn thật sự không đọc 
đến, và tái chế tất cả những số đang hiện có. Xem 
lại tất cả những kỷ vật tỉnh thần và làm một hộp 
chứa đặc biệt cho những thứ nào bạn thật sự muốn 
giữ lại - và mang cho đi tất cả số còn lại. Xem lại 
tất cả quần áo cũ. Liệu bạn có thật sự dùng đến tất 
cả chăng? Nếu không, mang tặng cho những người 
cần đến chẳng phải là tốt hơn sao? Có lẽ bạn nên áp 
dụng một quy luật cho quần áo cũ: nếu không dùng 
đến trong hai năm qua, hãy cho đi hôm nay. 


Hầu hết những người thực hiện việc đơn giản hóa 
cuộc sống của họ theo cách này đều kinh ngạc với kết 
quả của nó. Đối với một số người, việc làm này trở 
thành một trong những phong cách sống mà mọi thứ 
dường như dễ thu xếp hơn. Với những người khác, 
điều này đơn giản chỉ là một sự rèn luyện trong việc 
làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. 


Tôi đã nhận thấy mình tích lũy lại ít hơn, và khi 
đã thải bỏ đi hết những thứ không thật sự dùng đến, 
tôi thật lòng trân trọng những thứ mà tôi quyết định 
giữ lại. Tôi hy vọng bạn sẽ dành cho giải pháp này 
một thử nghiệm. Bởi vì nếu bạn thực hiện, tôi đoán 
là bạn sẽ hài lòng với những gì mình làm. 


288 


98. Hoãn lại những mong muốn 
của mình 


ới nhìn qua, đề nghị này có vẻ như 

thích hợp với công việc làm ăn hoặc 
những vấn đề liên quan đến tiền bạc hơn là trong 
cuộc sống trong gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn quan 
sát thật kỹ, bạn sẽ thấy là cùng một nguyên tắc này 
có thể áp dụng được trong cả hai trường hợp. Tôi đã 
nhiều lần được tưởng thưởng xứng đáng nhờ vào việc 
áp dụng giải pháp này một cách thật lòng trong môi 
trường gia đình. 


Bạn có thể tạm hoãn lại những mong muốn lúc 
này. Có nghĩa là, bạn chấp nhận làm một điều gì đó 
mà bạn chưa cần thiết phải làm, hoặc từ bỏ một điều 
gì đó vào lúc này, để bạn có thể nhận được một phần 
thưởng đền bù sau đó. Bạn làm điều này vì thừa 
nhận rằng phần đền bù về sau đó sẽ lớn hơn cái giá 
bạn đã bỏ ra, hoặc những nỗ lực vào lúc này. 


Một trong những ứng dụng dễ thấy nhất của giải 
pháp này liên quan đến việc chăm sóc con cái. Lấy 
ví dụ, bạn có thể rất muốn cho đứa trẻ đi ngủ một 
chút, để bạn có thời gian yên tĩnh làm việc gì đó. 
Tuy nhiên, lúc đó là 5 giờ chiều, và bạn có thể khôn 
ngoan hơn là phải kiên trì tiếp tục chịu đựng, để chỉ 
cho nó đi ngủ vào buổi tối, lúc 7 giờ. Nếu bạn cho 
đứa bé ngủ vào lúc này, buổi tối nó sẽ tỉnh táo và 
có thể không để cho bạn có được giấc ngủ yên mà 


289 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





bạn cần. Trong trường hợp này, bạn đã hoãn lại điều 
bạn muốn (chút thời gian yên tĩnh lúc này) trong vài 
tiếng đồng hồ, để bạn hưởng một phần thưởng lớn 
hơn là không phải chịu đựng một đêm mất ngủ. 


Hoặc là, đứa bé có thể đang khóc đòi một đĩa 
kem thật to, hay một món bánh ngọt nào đó. Tuy 
nhiên, bạn nhớ rằng, gần như lần nào bạn cho nó ăn 
nhiều chất ngọt cũng đều dẫn đến sự khó chịu, cáu 
gắt, có lẽ vì đau bụng. Bạn sẽ quyết định tốt hơn là 
cứ cho đứa bé khóc một lúc (rồi cũng sẽ qua) để sau 
đó không phải chịu đựng sự khó chịu lớn hơn. Một 
lần nữa, bạn đã hoãn lại điều mình muốn (đứa bé có 
thể nín ngay nếu bạn cho nó ăn kem) trong một thời 
gian, bởi vì phần thưởng về sau xứng đáng hơn với 
sự trao đối này. 


Có nhiều trường hợp khác nữa mà việc hoãn lại 
những điều bạn muốn là chọn lựa tốt hơn. Lấy ví 
dụ, bạn có thể rất thích xem một chương trình ti-vi 
nào đó, nhưng vợ bạn cần - hay muốn - nói chuyện 
với bạn một lúc. Bất chấp sự thất vọng vì phải bỏ lõ 
chương trình mình yêu thích, bạn có thể khôn ngoan 
hơn, tắt ti-vi đi để tập trung chú ý vào câu chuyện 
mà vợ mình muốn chia sẻ. Bạn đã từ bỏ một việc nhỏ 
trong hiện tại, để sau này được một phần thưởng 
lớn hơn, là một người vợ vui vẻ và mối quan hệ được 
phát triển hơn, vì thế mà kết quả là cuộc sống cũng 
ít căng thẳng hơn. 

Một trong những cách tôi thích nhất để thực hiện 


giải pháp này là khi mà gian nhà bếp còn dơ bẩn vào 


290 


99. /ọi piệc tồi sẽ qua đi 





buổi tối. Cả Kris và tôi đều đã mệt nhoài và sẵn sàng 
đi ngủ. Nhưng gần như bao giờ cũng vậy, tôi tự thúc 
giục mình phải tỉnh thức cho đến khi lau dọn xong 
căn bếp. Và như thế, buổi sáng chúng tôi thức dậy 
với một căn nhà sạch sẽ. Cả hai chúng tôi đều cảm 
nhận được sự thanh thản khi thức giấc mà không 
phải bắt đầu ngày mới với một căn bếp dơ bẩn. Điều 
này giúp cho điểm khởi đầu một ngày của chúng tôi 
dễ dàng hơn. 


Tôi nghĩ là bạn sẽ khám phá ra rằng, nếu bạn 
cân nhắc việc hoãn lại những mong muốn của mình 
thường xuyên hơn vào những lúc thích hợp, sẽ dễ 
dàng hơn nhiều để tránh việc cáu gắt vì những 
chuyện vặt ở nhà. 


99. Mọi việc rỗi sẽ qua đi 


iều quý giá trong sự khôn ngoan để lại 

của người xưa đã giúp tôi rất nhiều 
là câu ngạn ngữ: “Mọi việc rồi đều sẽ qua đi.” Nó 
đã giúp tôi trong việc vượt qua những điều bực dọc 
hằng ngày mà mỗi người trong chúng ta đều phải 
đối mặt, cũng như nhiều giai đoạn khó khăn trong 
đời tôi. 

Hãy nghĩ kỹ về điều này. Tất cả mọi việc đều đến, 
rồi đi. Những rắc rối được tạo thành, rồi tan biến. 
Một ngày kia, chúng ta đang trong kỳ đi nghỉ, ngày 
sau đó, trở lại với công việc. Chúng ta mắc phải một 
cơn cảm lạnh hay cảm cúm, và rồi nó qua đi. Chúng 


291 


ttg bận tâtt cfutyện ạt 





ta bị một vết thương, và rồi, trong hầu hết trường 
hợp, nó lành lặn trở lại. Chúng ta mong đợi một sự 
kiện, và rồi sau đó cũng biết là nó đã qua đi. Chúng 
ta mong đợi cúp bóng đá Super Bowl, và những ngày 
sau đó, lại mong đợi cho mùa bóng kế tiếp. 


Có một cảm giác tự do lớn lao khi nhớ đến câu 
ngạn ngữ này. Trong thực tế, nó có thể là nền tảng 
của một cuộc sống thanh thản. Nó có tác dụng như 
một sự nhắc nhở quan trọng rằng mọi thứ đều có 
một không gian, thời gian nhất định của nó. Nó cho 
phép chúng ta nhìn thấy triển vọng tương lai trong 
những gia1 đoạn đang có khó khăn, một quy luật cơ 
bản là không có điều gì tồn tại mãi mãi. Nó mang 
lại cho chúng ta hy vọng và sự tự tin rằng chúng ta 
rồi sẽ vượt qua điều này - mọi việc sẽ trôi qua, chắc 
chắn như vậy. 


Lấy ví dụ, khi bạn có con nhỏ, rất dễ có ý tưởng 
phàn nàn rằng: “Mình sẽ chẳng bao giờ có được một 
đêm yên giấc như xưa nữa.” Nếu không có triển vọng 
thấy trước là “Mọi việc rồi đều sẽ qua đi” thật rất dễ 
đi đến cảm giác quá sức chịu đựng, thậm chí thất 
vọng hoàn toàn trong những giai đoạn khó khăn 
này. Mỗi một đêm mất ngủ dường như là rồi sẽ kéo 
dài bất tận. Đầu óc bạn đầy sự lo sợ. Bạn cảm thấy 
tuyệt vọng, thấy trói buộc và như quá sức chịu đựng. 

Nhưng chắc chắn là cũng giống mọi chuyện, 
giai đoạn này rồi cũng sẽ qua đi. Và bạn bước vào 
những gia1 đoạn thách thức mới. Cùng một khuynh 
hướng này sẽ áp dụng cho tất cả những thách thức 


292 


99. /Wọi piệc tồi sẽ qua đi 





khác nữa của cuộc sống. Bạn đang trải qua một cơn 
khủng hoảng và cảm thấy mình chẳng bao giờ có 
thể vượt qua nổi, nhưng rồi, bằng cách nào đó, bạn 
tìm được một giải pháp. Bạn có một trận cãi cọ dữ 
dội với vợ (hoặc chồng) mình, và thề là sẽ không bao 
giờ tha thứ. Nhưng cuối cùng thì bạn nhận thấy tận 
đáy lòng mình vẫn yêu thương như cũ. Bạn trải qua 
một gia1 đoạn cực kỳ bận rộn trong công việc, và bạn 
cảm thấy không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa. Và 
rồi thời biểu của bạn cuối cùng cũng trở lại như bình 
thường. Lần này qua lần khác, chúng ta phấn đấu 
và vươn tới. 


Khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, rất dễ 
dàng để nhận ra mọi việc đều đến rồi đi. Mùa xuân, 
mùa hạ, rồi mùa thu. Niềm vui, nỗi đau, sự khen 
ngợi, rồi chê trách. Khó khăn, dễ dàng, nghỉ ngơi và 
mệt nhoài. Thành đạt, thất bại, và bao nhiêu điều 
khác nữa. Sự thanh thản và hạnh phúc chân thật 
chỉ đến khi chúng ta nhận ra được nguyên lý này, 
không chỉ bằng cách hồi tưởng lại, mà là ngay trong 
khi chúng ta đang trải qua những khó khăn. Bằng 
cách này, chúng ta giữ được trạng thái quân bình 
giữa sự hỗn loạn. Khi bạn nhớ rằng mọi việc đều đến 
và đi, bạn giữ được cách nhìn của mình, một tâm 
hồn rộng mở, và thậm chí cả một tính khí khôi hài, 
vui vẻ trong mọi gia1 đoạn của đời mình. 

Tôi khuyến khích bạn tự nhắc nhở mình câu 
ngạn ngữ này mỗi khi bạn cảm thấy bực dọc, căng 
thẳng hay khó chịu, cũng như trong lúc bạn trải 
qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn. Cuộc sống 


295 


ng bận tâtmt (futyện oạặt 





rất ngắn ngủi. Con cái chúng ta nhỏ dại, rồi trưởng 
thành. Bản thân chúng ta trẻ khỏe, rồi già yếu. 
Chúng ta sẽ đi qua tất cả những điều đó. Cách tốt 
nhất và hiệu quả nhất để duy trì một tâm hồn tươi 
đẹp và giữ cho chính mình không rơi vào cảm giác 
quá sức chịu đựng là luôn nhớ rằng, mọi việc - kể cả 
những việc rất khó khăn - rồi đều sẽ qua đi. 


100. Như lần cuối cùng 


(3 ao giờ cũng vậy, thật khó mà biết được 
làm thế nào để kết thúc một cuốn sách. 
Trong cuốn “Don't Sweat the Small Stuff, tôi kết 
thúc bằng cách đề nghị là bạn hãy sống như thể hôm 
nay là ngày cuối cùng của bạn trên mặt đất này - bởi 
vì cũng rất có thể là như thế, bạn không bao giờ thật 
sự biết trước được. Tôi quyết định kết thúc cuốn sách 
này bằng cách đưa ra một đề nghị tương tự, chỉ khác 
là lần này được hướng đến gia đình của bạn. 


Trong giải pháp này, tôi đề nghị bạn hãy đối xử 
với những người trong gia đình, và cả những người 
bạn yêu thương nhất, như thể đây là lần cuối cùng 
bạn còn được gặp mặt họ. 


Có bao lần chúng ta thường hối hả ra cửa mà 
quên nói một lời tạm biệt, hay nói ra điều gì đó không 
được tử tế lắm, hoặc làu bàu trong miệng một lời chỉ 
trích thay cho một lời chia tay khi chúng ta rời nhà? 
Có bao lần chúng ta coi thường những người ta yêu 
thương, chỉ dựa chủ yếu vào một điều là cho rằng 


294 


700. (tư lần đuối œđừ“g 





mọi người sẽ mãi mãi bên nhau. Hầu hết chúng ta 
dường như đều cư xử với một sự mặc nhận là, chúng 
ta có thể đối xử tốt hơn vào lần sau, rằng bao giờ 
cũng còn có một ngày mai. Nhưng liệu đó có phải là 
cách sống khôn ngoan chăng? 

Cách đây mấy năm, bà nội tôi qua đời. Tôi nhớ 
những lần viếng thăm bà trước đó, luôn biết rằng 
mỗi lần viếng thăm đều rất có thể là lần cuối cùng 
tôi còn gặp được bà. Mỗi chuyến thăm viếng đều diễn 
ra như thể là lần cuối cùng, nên vô cùng đặc biệt. 
Mỗi lời từ biệt đều chất chứa đầy tình yêu thương, 
sự trân trọng và suy ngẫm. Nhìn lại lúc đó, quả là 
những thời gian đặc biệt thấm đẫm tình thương yêu, 
bởi vì mỗi một phút giây đều vô cùng quý giá. 

Cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng có thể 
quý giá như thế. Một bài tập để thực hành đều đặn 
là hãy tưởng tượng rằng đây là lần từ biệt cuối cùng 
của bạn. Hãy tưởng tượng rằng, vì một lý do nào đó, 
sau lần gặp gỡ này bạn sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại 
người thân trong gia đình của mình nữa. Nếu điều 
này là sự thật (và luôn luôn có khả năng đó), liệu 
bạn có suy nghĩ và hành động giống như thế chăng? 
Liệu bạn có nhắc lại với cha mẹ mình, vợ hoặc chồng, 
con cái, anh chị em, hay những người thân khác... 
về những thiếu sót, lỗi lầm hay khuyết điểm mà họ 
đã mắc phải chăng? Liệu lời cuối của bạn có thể là 
những lời phàn nàn hay nhận xét bi quan nào đó, 
cho thấy là bạn ao ước rằng cuộc sống của bạn khác 
hơn chăng? 


Chắc chắn là không! 


295 


ttg bận tâtt (futyện ạt 





Có thể là, nếu bạn nghĩ rằng bao giờ cũng có 
khả năng đây là lần gặp gõ cuối cùng, bạn sẽ dành 
thêm một đôi phút để ôm chặt lấy người mình yêu 
thương, và trìu mến nói lời tạm biệt. Hoặc có thể là 
bạn sẽ nói một điều gì đó tử tế hơn, dịu dàng hơn, 
một khẳng định cho tình yêu thương của bạn, thay 
vì là một câu chào xã giao theo kiểu trong quan hệ 
công việc. Nếu bạn nghĩ đây là lần cuối cùng bạn gặp 
Øõ con cái mình, chị em, cha mẹ, vợ, chồng... bạn có 
thể sẽ đối xử với những người này khác hơn, tử tế 
hơn, và nhiều tình thương hơn. Thay vì hối hả chia 
tay, bạn có thể sẽ mỉm cười và nói với những người 
đó, bạn yêu thương họ như thế nào. Tâm hồn bạn sẽ 
cởi mở hơn. 

Tôi đưa ra đề nghị này không phải để tạo một 
không khí lo sợ, nhưng để khuyến khích bạn hãy 
nhớ rằng gia đình mình quý giá như thế nào, và bạn 
sẽ thương nhớ mọi người thân của mình như thế nào 
nếu họ không còn bên cạnh để chia sẻ cuộc sống cùng 
bạn. Việc thực hiện giải pháp này trong cuộc sống 
của chính tôi đã tạo thêm sự trân trọng hơn nữa với 
những gì là quan trọng nhất. Tôi tin rằng nó sẽ giúp 
cho bạn trở nên kiên nhẫn hơn và yêu thương hơn - 
và, có thể quan trọng hơn hết, nhớ không cáu gắt vì 
những chuyện nhỏ nhặt với gia đình mình. 


296 


MỤC LỤC 


FROH/OÍ THIẾT suxgtz⁄sxs3582sg4gxieRddabgaalttu4ssle/csse 5 
DI TINH T sazeosesoostssktboigigaviobhifte2 csgrerglggetliddoavEkoreitkee 7 
1. Tạo một môi trường tình cảm tích cực.......... 13 
2. Bắt đầu mọi việc sớm hơn một chút .............. 15 
3. Người đang vui là người sẵn lòng giúp đỡ..... 18 
4. Học hỏi trẻ con để sống trong hiện tại.......... 21 
5. Bảo vệ sự riêng tư của bạn.........................- -««- 24 
6. Tha thứ cho những cơn nóng giận................ S4 
đ0 1c VÌ II TỊE lÍE oaaxsssdeebseaigieseisatoslfleerkiesa2mie 29 
8. Những trận cãi nhau của trẻ con..................... T2 
9, Công việc không bao giờ hoàn tất................ d5 
10. Đừng trả lời điện thoại.......................- -- - --- Ăr 
11. Sống thật với lòng mình.......................... ---- 40 
TC ESV EU TÀI THẾ 52:sssvssssisvaidQ00206Lgbfs22e0nlas66 42 
13. Mua thêm một món, hãy bớt đi một món.... 46 
14. Cứ để cho trẻ con có đôi lúc buồn chán ..... 49 
15. Chờ đợi điều không may...................... ..- -- 5 
16. Những “khoảng trắng” trong thời biểu ....... 54 
T7. CiG SỐING niaW ÏN: VÕ Đỗ sa»ndpeeaiaaatieetbe 57 
18. Giảm nhẹ sự căng thẳng .......................... 60 
19. Bạn muốn các con sẽ như thế nào? ............ 63 
20. Đánh giá cao giai đoạn trẻ con.................... 66 
21. Không để những chuyện ấy làm bận tâm ... 69 


` 
lo 


. Đừng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng thương yêu... 72 


297 


tt tg bận tâtt (futyện ạt 





, 
24. 
2011 
26. 
27. 
28. 
s, 
30. 
31. 
Tế 
mo 
34. 
đi 
36. 
Thể 
3ö. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


298 


Tự điều chỉnh lại mình đúng lúc ................ 75 
Khám phá cách sống giản đơn tự nguyện ... 77 
Chọn bạn mà chơi.......................--.--- -<s << << =+ 61 
Chấp nhận sự bất đồng..........................-- -- 85 
EIIIND THÍ Tịo: HHI[TÍTSsasis:ssvivdnodlbikcihahttadtGude 88 
Đừng nhắc lại những chuyện không hay ..... 92 
[5ÿ Ti ĐƯỜNHP TOIaszassoiassauldaustbssas4j0á4exaMi 95 
Sống buông xả bình thản........................-- -- 97 
Tạo ra một thông lệ “vị kỷ”...................... 101 
Nếu bạn có con, quên đi thời biểu........... 103 
Những biểu hiện của yêu thương ............. 106 
Đừng để tiền bạc làm bạn quy ngã.......... 108 
Bắt đầu ngày mới với yêu thương, ............ 'f 
Đừng coi thường người chung sống........... 114 
Một giới hạn cho những ước muốn .......... 118 
Để cho người khác thắng....................... I2 
Giữ một nhịp sống tỉnh táo ...................... 126 
Đừng làm một người hy sinh thái quá....... 128 
Từ bỏ những điều mong đợi ...................... 131 
Tôn trọng cha mẹ vợ (hoặc chồng) ............ 133 
Những trạng thái tâm lý ............................ 136 
Tách biệt công việc ra khỏi tất cả............ 139 
Khi yêu thương hãy chấp nhận mọi thứ ... 142 
Những thói tật nhỏ nhặt.............................. 145 
Đừng nhấn mạnh sự bận rộn .................. 148 
Dễ dãi hơn với những người hàng xóm..... 151 
Những khó khăn của người khác............... 155 
Đừng mang cơn giận vào giấc ngủ .......... 158 


Me tực 





ĐÁ 
32: 
Đặc 
54. 
ĐỘ) 
56. 
đự: 
58. 
đền 
60. 
61. 
b2. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
Z0. 
Z1. 
Z 
PC 
⁄A. 
Z5. 
⁄6. 
2/1 
Z8. 


Vì sao tôi có thể không giống mọi người?.. 160 


Tự mình thoát khỏi những khó khăn......... 163 
Hành động có ý nghĩa nhiều hơn lời nói... 165 
THẬP TÌIfTE- SÚT CHỮ, at easebedesaaenbsbsaebbsbbi 169 
Giảm bớt sự bực dọc ............................-- -- y2 
Bố trí thời gian cho những việc làm tốt..... 174 
Đừng phê phán sau lưng người khác ........ 1/7 


Tổ chức những buổi họp mặt gia đình ..... 180 


Bày tỏ sự đánh giá cao về người khác....... 183 
Nhìn mọi việc theo đúng thực tiễn........... 186 
Đừng quá chú ý vào những kỳ nghỉ.......... 189 
Đối thoại bằng lòng yêu thương............... 192 
NT HS  .  Se 195 
Đón nhận khi sự việc đến.......................... 198 
CB lft/6UTC HC sanassy liagsadiaa nàllohgg sttirGáaktbuaa 201 


Trước hết phải quan tâm đến tình cảm..... 203 
Quá chú ý đánh giá việc làm của mình.... 206 


Tưởng tượng ai đó đang theo dõi bạn ....... 208 
Nội tâm thế nào, cuộc sống thế ấy........... D10 
Tạo quan hệ mới với con người cũ............ 213 
Những cuộc tấn công của ý tưởng ............ 216 
Đừng nói quá công việc ở nhà ................. 219 
Elay trần †r0iE CUỐC SỐFIP tu3(6464046(24x4a.150 222 
Đừng lặp lại những lỗi lầm cũ.................. 224 
Khi ai đó không hiểu được vấn đề ........... 226 
Cung cách ứng xử trong gia đình.............. 229 
50s: i8; 232 
Xem trẻ con như những người thầy........... 234 


ttg bận tâtt (futyệnt ạt 





79. Bạn không thể mang theo được gì ............ 237 
80. Chọn một tổ chức từ thiện cho gia đình ... 239 
81. Hãy kiên nhẫn với chủ cho thuê nhà........ 242 
B3 111) THỂ CHẾT Tu cssesebhiob22sgbsesssetd soi dEnesiegesesbsl 245 
83. Chú ý những gì ngày càng tốt hơn............ 247 
84. Những mong ước của con cái...................... 250 
85. Đừng suy diễn về người khác.................... 253 
B..lNỗi:nănnp CHỦ: TP cua isedSHtiansaaid0116 se no” 
87+ Giãn TANE VU ViDiiccax6tlechacoasksdaei 258 
88. Nghĩ đến điều tốt đẹp đã làm hôm nay.... 261 
89. Khám phá một niềm vui đơn sơ................. 264 
90. Những điều nhỏ nhoi sẽ được nhớ đến..... 266 
91. Nêu lên một tấm gương hiền hòa............. 269 
92. Sự may mắn có được một căn nhà............ 271 
93. Đừng phàn nàn về những lời phàn nàn.... 273 
94. Chấp nhận sự thay đổi........................--- -- 275 
95. Chuyển đổi vai trò giữa vợ chồng............. 278 
96. Bao giờ cũng có việc gì đó cần làm.......... 281 
97, Giải phóng những thứ phế thải ................ 284 
98. Hoãn lại những mong muốn của mình ..... 289 
99. Mọi việc rồi sẽ qua đi.................... -.‹---«+++ 291 
J0): UV lãh] GIIốIIGLIIEcsiassesusseaosdseitdseeem 295 


300 


` 10T, K2. Ì 
DÖ - ND | La 


S THSẤCN 2 
RỘNG MŨ TÂM H0N hở 
ö 





